VƯƠNG THANH BÌNH 


(Giáo viên luyện thi kinh nghiệm tại website Moon.vn) 



© 


^ Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên 
Ôn luyện thi THPT Quắc giã 



NHÀ XUẤT BẢN THANH HÓA 


T401 




Các em học sinh và toàn thể thầy cô thân mến! 

Kì thi tuyển sinh đại học năm 2017 là năm đầu tiên thi theo hình thức trắc nghiệm. Vơi 
một đề thi 50 câu, thí sinh sẽ được làm trong 90 phút. Như vậy một câu hỏi chỉ được 
phép làm trong thời gian 1 phút 48 giây là khoảng thời gian cực kì ngắn. Để hoàn thiện 
hết đề thi trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thì vai trò của máy tính Casio là đặc 
biệt quan trọng. 

Trong cuốn sách này tác giả xin giói thiệu 33 Thủ thuật máy tính Casio để giải nhanh 
các dạng toán trắc nghiệm 12. Mỗi thủ thuật ứng vói một chủ đề. Trong mỗi chủ đề được 
chia ra làm hai phần: các ví dụ đầu được thiết kế ở dạng đơn giản, học sinh chỉ được biết 
được thủ thật, bấm máy tính Casio là biết được đáp án nào là đáp án đúng A, B, c hay là 
D mà không cần biết cách làm tự luận. 

Phần hai là các ví dụ được thiết kế ở dạng nâng cao, dạng hạn chế sự lợi hại của máy 
tính Casio, để làm được các bài toán này thì đòi hỏi sự phối hợp cao giữa tư duy tự luận 
và thủ thuật máy tính Casio 

Cuốn sách chia làm 5 phần phủ kín chương trình lóp 12 (đồng thơi là toàn bộ chương 
trình thi Đại học năm 2017) trừ chương hình không gian được tác giả giới thiệu trong 
cuốn "Bí kíp giải nhanh hình học không gian" cùng tác giả. 5 phần trên'bao gồm: 

“ 8 Thủ thuật tư duy Casio tìm nhanh Giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất, tính đồng biến 
ngịeh biến, cực trị, tiếp tuyến, giới hạn, đạo hàm... của hàm số, tìm nhanh tiệm cận, sự 
tương giao của đồ thị hàm số 

- 9 Thủ thuật tư duy Casio tìm nhanh nghiệm, số nghiệm của phương trình bất 
phương trình Mũ“Logarit, so sánh 2 đại lượng Mũ-Logarit, tính giá trị biểu thức Mũ~ 
Logarit... 

» 6 Thủ thuật tư duy Casio tìm nhanh nguyên hàm, tích phân, diện tích hình phẳng, 
thể tích khối tròn xoay, quãng đường vật chuyển động, giải các bài toán hạn chế máy 
tính Casio 

» 5 Thủ thuật tư duy Casio giải nhanh bài toán vị trí tương đối, góc, khoảng cách, thể 
tích, hình chiếu vuông góc trong hình tọa độ không gian Oxyz 

- 5 Thủ thuật tư duy Casio giải nhanh bài toán tìm số phức, môđun, số phức liên hợp, 
số phức nghịch đảo, acgumen số phức, biểu diễn hình học số phức, quỹ tích điểm biểu 
diễn SỐ phức, tìm min max môđun số phức, giải phương trình số phức.. 

Hơn nữa, các ví dụ minh họa trong cuốn sách đều cập nhật nhất theo cấu trúc của Bộ 
Giáo dục - Đào tạo. Các ví dụ được trích từ nguồn uy tín là đề thi thử Đại học của các 
trường chuyên trên cả nước vừa thi cách đây ít hôm như: chuyên Khoa học tự nhiên, 
chuyên Lam Sơn, chuyên Sư phạm, chuyên Vĩnh Phúc, chuyên Bắc Ninh ... 

Với nhiều năm kinh nghiệm dạy Online tại website www.moon.vn và đi đầu trong 
việc mở lóp luyện thi trắc nghiệm Online và oííline vào Đại học Quốc gia Hà nội, tác giả 
hi vọng cuốn sách sẽ giúp các em học sinh rút ngắn tối đa thời gian hoàn thành đề thi và 
tránh sai sót trong việc tính toán, đồng thời giúp cộng đồng giáo viên có nguồn tài liệu 
tham khảo quý giá. 

Trong thời gian hoàn thành tác phẩm này, tôi xin cảm ơn hội giáo viên off Hà Nội, anh 
em giáo viên Online và đặc biệt các giáo viên trong bộ môn Toán của website moon đã 
động viên về mặt tinh thần, góp ý về mặt kiến thức để tác phẩm được ra mắt bạn đọc. 

Dù đã rất cố gắng, chỉn chu tòng câu chữ nhưng không tránh được thiếu sót. Rất 
mong sự ủng hộ và sự góp ý chân thành từ phía bạn đọc. 



A' 


HAM SO ¥A BAI TOAN um QUAN 

T. CASIO GIẢI ĐÊ MINH HỌA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

LÂN 2 NĂM 2017 


Câu 1 “ [Đề minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017] 

Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = 

X 4-1 

A. X = 1 B. y = -1 c.y = 2 D.x = “l 

Giải 

Ta có ; lim — = - cc => y = -1 là tiệm cận đứng 

•V~>! x+l " 

a2Q)+lRQ)+lrpl+0.0000000001= 

0 Math ▲ 

2X+1 

x+i 

-9999999998 

=> Đáp SỐ chính xác là B 

Chủ ỷ : Ta thường nhầm lẫn đường thẳng X = x 0 vơi x 0 là nghiệm của phương trình 
mẫu số bằng 0 luôn là tiệm cận đứng là không đúng ! (Xem câu 8 thì sẽ thấy rõ điều 
này) (Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh tiệm cận của đô thị 
hàm số) 

Câu 2 - [Đề minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017] 

Đồ thị hàm số y = X 4 -2x 2 +2 và đồ thị hàm số y = -X 2 +4 có tất cả bao nhiêu điểm 
chung 

A. 0 B. 4 GI D. 2 

Giải 

Số điếm chưng của hai đồ thị hàm số chính là số nghiệm của phương trình hoành độ 
giao điểm:x 4 “2x 2 + 2 = ~x 2 + 4<=> x 4 -X 2 “2 = 0 (1) 

Máy tính Casio chỉ giải được phương trình bậc 3 , không giải được phương trình bậc 4. 
Vì vậy để máy tính có thể làm được ta tiến hành đặt ẩn phụ t = x 2 . Khi đó (1) 

oí 2 -í-2 = 0 
w531=pl=p2== 

0 MathV 0 MathVá 

Xi= JÍ2= 

2 -1 

Vói í = 2=>x 2 = 2=> x = +V 2 , Với t = -1 => X 2 =-l (vô nghiêm) 

Tóm lại có 2 nghiệm X suy ra 2 giao điểm 
=> Đáp số chính xác là D 

(Xem chỉ tỉêl thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio giải nhanh sự tương giao của hai đô 
thị hàm sô) 


3 



Câu 3 -[Đề minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017] 

Cho hàm số y = f (x) xác định, liên tục trên đoạn [-2;2] 

và có đồ thị là đường cong như hình vẽ trên. Hàm số 
f(x) đạt cực đại tại điểm nào dưới đây? 

A. x = -2 B. x = -l 

c.x = l D. x = 2 

Giải 

> Nhìn vào đồ thị hàm số ta thấy rõ ràng: điểm có hoành độ x = -l sẽ sinh ra điểm 
cực đại của đồ thị hàm số 

> Chủ ỷ : tránh nhầm lẫn với điểm có hoành độ X = 2 sẽ sinh ra giá trị lớn nhất của 
hàm số 

=> Đáp số chính xác là B 

Câu 4“ [Đề minh họa Bộ GD và ĐT Tân 2 năm 2017]. Cho hàm số y = X 3 - 2x 2 + X +1. Mệnh 
đề nào dưới đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ^~;1 

B. Hàm SỐ nghịch biến trên khoảng oc;i 

c Hàm SỐ đồng biến trênQ;l 

D. Hàm số nghịch biển trên khoảng (l; + oc) 

Giải 

Hàm số bậc 3 đồng biến nếu y ’ > 0 nghịch biến nếu y' < 0 . Để xét điều này ta sử dụng 
tính năng đạo hàm của máy tính Casio 
Xét y ’(5) > 0 => Đáp số D sai 
qyQ) A 3$p2Q)d+Q)+l$2= 

0 Math A 

Jf(X 3 -2X 2 +X+l)|l> 

5 

Xét y'(~2) > 0 => Đáp SỐ B sai 
!!op2= 

B Math ầ, 

^(X 3 -2X 2 +X+1)|> 

21 

Xét x’(0) > 0 Đáp số c đúng A sai=> Đáp số chính xác là c 






!!oo0= 

0 Math A 

^(X 3 -2X 2 +X+1)|I> 

1 

(Xem chỉ tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm khoảng đông biến nghịch biến 
hàm số) 


4 








Câu 6 -ĩĐề minh họa Bộ GD và ĐT lân 2 năm 2017] 

X 2 +3 

Cho hàm số y - ——““ . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

X +1 

A. Cực tiểu của hàm số bằng -3 B. Cực tiểu của hàm số bằng 1 

c. Cực tiểu của hàm số bằng -6 D. Cực tiểu của hàm số bằng 2 

Giải 

Tính đạo hàm / = ————^—-—- = --——- . Ta chỉ quan tâm đến tử số vì hoành 

(x+l) 

độ điểm cực trị là nghiệm phương trình tử số = 0, 

Giải phương trình X 2 + 2x - 3 = 0 <=> 

Tiếp theo là xác định hoành độ điểm cực tiểu là bao nhiêu ? Ta sử dụng tính năng tính 
đạo hàm 

qyaQ)d+3RQ)+l$$0.9= 

0 Math ▲ 

dx( K+i )lx=0.9 

-0.108033241 

Ta thây y’(0.9) <0=> Qua điểm X = 1 đạo hàm đổi dâu từ âm (-) sang dương (+) => 
Hàm số có điểm cực tiểu X = 1 => Cực tiểu (giá trị cực tiểu) là: 2 
=> Đáp số chính xác là D 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio giải nhanh bài toán cực trị hàm số) 

Câu 7 -fĐề minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017] 

Một vật chuyển động theo quy luật s = +9í 2 với t (giây) là khoảng thời gian tính 

từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng 
thời gian đó. Hỏi trong khoảng thơi gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận 
tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu (đơn vị m/s )? 

A. 216 B. 30 c. 400 D.54 

Giải 

Gọi hàm số của vận tốc là v = v(f). Quãng đường vật đi được tính theo công thức 
s=]v(t)dt 

h 

Hay ta hiểu .s ,, (/) = v(/) => v(t) = ~t 2 +18/ 

Bài toán lúc này trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số => v(/) = -~t 2 +18 1 trên miền 

thòi gian từ 0 đến 10 giây. Để làm việc này ta sử dụng tính năng lập bảng giá trị 

MODE 7 của Casio 

w7pa3R2$Q)d+18Q)==0=10=l= 



5 



X 

Ptiố 

MêêêêẾ 

52.5 

5U 

ĩ 

52.5 


Ma.th 


Quan sát bảng giá trị ta thấy giá trị lớn nhất xuất hiện là 54 
Đáp số chính xác là D 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio giải nhanh bài toán thực tếcực trị) 

Câu 8 “ÍĐề minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017] 

2x ~~ 1 “ Vx 2 +X + 3 


Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = : 


X 2 -5x + 6 


A. 


X =-3 
X = —2 


B. x = ~3 


c. 


x = 3 
x = 2 


D. X = 3 


Giải 


Đường thẳng X = x 0 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số thì điều kiện cần: x 0 là nghiệm 
của phương trình mẫu số bằng 0 

Nên ta chỉ quan tâm đển hai đường thẳng X = 3 và X = 2 

Với X = 3 xét lim — — ; X - - X — = + oc => X = 3 là một tiệm cận đứng 

a2Q)plpsQ)d+Q)+3RQ)dp5Q)+6r3+0,0000000001= 

H Math Ả 

1.127016654x1010 

Vói X = 2 xét lim —— + * — = + oc Kết quả không ra vô cùngz^ X = 2 không là 

một tiệm cận đứng 
1 - 2 + 0 . 0000000001 = 

K2-5X+6 

-1.1667 

=> Đáp SỐ chính xác là B 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio xác định tính đổng biên nghịch biến 
của hàm sô) 

Câu 9- fĐe minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017] 


Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số y = ln(x 2 +1) -mx +1 đồng 
biến trên R 

A. (~oc;-l] B. (-OC-1) c.[-l;l] D. [l;+ oc) 

Giải 

r \ 2x 2x 

Hàm số đồng biến oy'>0 <=> - 3^ -m>0=>m< = g( x ) <=>m<g(min) 

2x 

Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số g(x) = f— . Ta sử dụng chức năng 
MODE7 


6 



w7a2Q)RQ)d+l=p9=10=l= 

0 . Math 



X 

FÍX) 

B 

3 

■ể 

“0.3 

-1 

10 

0 

0 


Quan sát bảng giá trị ta thấy g(min) = ”1 đạt được khi X = -1 
Đáp số chính xác là A 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio giải nhanh bài toán đông biến nghịch 
biến của hàm sô) 

Câu ĨO -lĐẻ minh họa Bộ GD và ĐT íân 2 năm 2017] 

Biết M(0;2),N(2;-2) là các điểm cực trị của hàm số y = ax 3 + bx 2 + cx + d. Tính giá trị 
của hàm số tại X = -2 

A. y(-2) = 2 B. y(-2) = 22 Gy(-2) = 6 D. y(-2) = -18 

Giải 


Hàm số đi qua điểm M 2 = a.o + b.o + c.o + d => d = 2 

Hàm số đi qua điểm N(2;-2) => ~2 = 8a + 4b + c + d=> 8a 4- 4b + c = -4 (1) 

Hàm số có đạo hàmy' = 3ax 2 +2bx + c. Hoành độ cực trị là nghiệm của phương trình 


y' 


= 0 và thỏa mãn hệ thức Vi-et <=> \ 



-l = 0=i>c = 0 
.3a 


( 2 ) 


Kết hợp (1) và (2) ta có : j 8a + 4b 4 => a - l;b = -3 

[6a + 2b = 0 


w518=4=p4=6-2=0—= 


x= 


0 


MathT 


Y= 


0 Math A 


1 -3 

Vậy ta có : a = \\b = -3;c = 0;d = 2 :=> y - X 3 -3x 2 + 2 => y(-2) - “18 
=> Đáp SỐ chính xác là D 

Câu 12 4Đề minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017] 

Với các số thực dương a,b bất kì. Mệnh đề nào dươi đây đúng? 

A. ln(ab) = lna + lnb B. ln(ab) = lna.lnb CJnỊ~j = “^ ^ lnỊj^j-lnb~lna 

Giải 

Bạn thuộc công thức có thể thấy luôn. Bạn không thuộc công thức có thể làm như sau. 

Chọn a —1.125,0 = 1.175 rồi lưu vào các giá trị A,B 

1.125qJzW1.175qJx 

0 Math ầ> _ 0 A 

1.125+A 1.175+B 

£ 47 

è 40 

Nếu đáp án A đúng thì ln(aồ)-lna-lnồ = 0 


7 



hQzQx)phQz)phQx)= 

0 Math A 


ln(AB)-ln(A)-lni> 


0 

Ta thấy kết quả ra 0=>Đáp án chínli xác là A 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio xác định tính đúng sai hệ thức mũ - 
ỉogarit) 

Câu 13 “[Đẻ minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017]. Tìm nghiệm của phương trình 

3 x ~ l = 27 

A. x = 9 B. x = 3 c.x = 4 D. x = 10 

Giải 


Dò nghiệm phương trình 3 X 1 
3 A Q)pl$Qr27qrl= 

PTC' ** 

x = 4 

L-R= 0 


= 27 với chức năng SHIFT SOLVE 


=> Rõ ràng đáp số chính xác là c 

(Xem chi tiết thủ thuật và hài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh nghiệm phương trình mũ- 
logarit) 

Câu 14- fĐề minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017] 

Số lượng của loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức 
■s(í) = ỉ(0).2' trong đó 5 ( 0 ) là số lượng vi khuẩn lúc ban đầu, s (í) là số lượng vi 

khuẩn A có sau t phút. Biết rằng sau 3 phút số lượng vi khuẩn A là 625 nghìn con. Hỏi 
sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu số lượng vi khuẩn A là 10 triệu con? 

A. 48 phút B. 19 phút c. 7 phút D. 12 phút 

Giải 


Ta có s(3) = s(0).3 3 <=> 625.000 = 8 . 5 ( 0 ) =ỉ> 5 ( 0 ) = 78125 

Gọi thòi gian cần tìm là t phút. Ta có s(t) = s( 0).2' <=>2' = -Tị = 1 T 000 - 00 =128 

r w w 5 ( 0 ) 78125 


o2'-128 = 0=í>í = 7 => Đáp án chính xác là c 
2 A Q)$pl28qrl= 


2^-128 

L-R“ 


Math 


7 

0 


(Xem chi tỉêĩ thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio giải nhanh bài toán thực tếỉũy mũ - 
logarit) 

Câu 15 -ÍĐề minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017]. Cho biểu thức p - yỊx%jx 2 ị& với 
X > 0 . Mệnh đề nào dưói đây đúng? 

ỉ 12 1 2 

A ,p = x 2 B.p = x 34 c.p = x 4 Đ.p = X 3 

Giải 


Chọn X = 2 


8 



Nếu đáp số A đúng thì yỊxịỊx 2 = X 2 <=> ịỊxịỊx 2 yfx* - X 2 = 0 

q A 4$Q)Oq A 3$Q)dOq A 2$Q) A 3$$$$pQ) A 0.5r2= 

_s_M«h A 

ữSW-x> 

0.04143962047 

Ra một giá trị khác 0 vậy đáp án A sai 

Nếu đáp số B đúng thì - x” = 0 

!!oooa!3R24r2= 



Math A 

i 



Kết quả ra 0 vậy đáp án B chính xác 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tính nhanh giá trị biểu thức mũ- 
logaritt) 


Cậu 16 -[Đề minh họa Bộ GD và ĐT lân 2 năm 2017]. Với các số thực dương a,b bất kì. 
Mệnh đề nào dưới đây đúng? 


A. log 2 


'2a s ' 


c. log 2 


\ u J 


= l+31og,a-log 2 b 
= l+31og 2 a + log 2 b 


B. log 2 
D. log 2 


^2a n 


( 2a 3 ^ 


V D ; 


= 1 + Mog, a - log 2 b 


= l + Ỷlog 2 a + log 2 b 


Giải 


Chọn a = 1.125,b = 1.175 thỏa mãn điều kiện rồi lưu vào các biến A,B 


1.125=qJ zW 1.175=qjx 

0 

Màth Ẩ 

0 Màth Á 

Ans*A 

Ans*B 


9 

47 



8 

40 

Nếu đáp sô' A đúng thì: log, í 2ữ 

\ b ) 

1 -1 - 3 log, a + log, b = 0 


i2$a2Qz A 3RQx$$plp3i2$Qz$+i2$Qx= 

0 Math Á 

109 2 (^)- 1 - 31 (> 

0 

Kết quả ra 0 Đáp số chính xác là A 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio xác định tính chất đúng sai của biểu 
thức mũ-logarit) 

Cau_17~[I5ìẫ minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017]. Tìm tập nghiệm s của bất phương 

trinh logj (x + l)<logi (2x-l) 

2 2 

A. S = (2;+oc) B. S = (-oc;2) c.s = ^;2j D. s = (-l;2) 


9 



Giải 


Đưa bất phương trình về dạng xét dấu: log J (x +1)- log J (2x -1) < 0 


2 2 

Để xét dấu nhanh ta có thể sử dụng tính năng lập bảng giá trị MODE 7 
w7gCi0.5$Q)+l$pi0.5$2Q)pl==pl-2.5-0.25- 

E Math . 0 M&th 


1 

1 

9 



F<K5 

ẸRRCịR 

-[.BŨỊ 

“ỉ 



K 


1 í 

l.s 

-b.ãái 

iè 

13 

^1^5 

-5.131 

0 


0.5 


Quan sát thấy khoảng làm cho vế trái mang dấu - là (0.5; 


2 

2) 


=> Đáp số chính xác là c 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio giải nhanh bất phương trình mữ- 
logarit) 

Câu 18 -rƯẻ minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017]. 

Tính đạo hàm của hàm số y = ln(l + VxTĨ ) . 

A, y’ =_-1_ B. y' =_ỉ= 

2Vx + lỊ^l + \/x+ĩj 1 + Vx +1 

r 1 D 2 

’ y ” VxTĩ(i+Vx+T) Vx+T(iWx+ĩ) 

Giải 


Nếu đáp án A đúng thì 

[lníl Wx + l)T= — r—= =\ ^[lníl + Vx + lìT- p—/ —-7 = 0- 

L ' ^ 2>/x+ĩ(l + >/x + ĩỊ L ^ 2Vx+T(l + Vx+T) 

Chọn x = 2 rồi sử dụng tính năng tính đạo hàm ta được 
qyhl+sQ)+l$)$2$palR2s2+l$(l+s2+l$)= 

E Math ầ. 

^Qn(l + jxĩT))|> 


1.182xiĩ 12 

Kết quả ra 10~ 12 ss 0 =í> Đáp số chính xác là A 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tính nhanh đạo hàm của hàm sô') 

Câu 20- fĐề minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017] 

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m đê’ phương trình 6* + (3— m)2 x -m = 0 
cố nghiệm thuộc khoảng (0; l) 

A. [3;4] B.[2;4] c.(2;4) D. (3;4) 

Giải 

Muốn tìm m ta sẽ tiến hanh cô lập m = 6 ^ 3 ’ 2 - = /(x) 

2+1 

Tìm miền giá trị của f(x) ta sử dụng chức năng MODE 7 trên miền re(0;l) 


w7a6 A Q)$+302 A Q)R2 A Q)$+l==0=l=0.1= 


10 




0 

Mâth 



0 

■Ểv 

FíKi 

E 


9 

hItp |7 

F(iũ 

3.4952 

0. 1 

2.1293 


lũ 

0-9 

3.1033 

5.2 

2-2631 


11 

ĩ 

M 


ũ ũ. 8 

Ta được 3 < /(*) < 4 . Mà m = / (jc) => 3 < w < 4 

=> Đáp số chính xác là D 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio giải bài toán tương giao của hai đô thị) 

■ Câu 21 . [Đề minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017]. Xét các số thực a, b thỏa mãn 

a > b > 1. Tìm giá trị nhò nhất P inin của biểu thức p = log 2 (a 2 ) + 31og b j 

A. p min =19 B. p min = 13 c. Pmin = 14 D. p min = 15 

Giải 

Chọn b = 1.125 rồi sử dụng chức năng MODE 7 tim min của biểu thức 

T°4 (a Wà 

w7iaQ)Rl. 125$$Q)d$d+3i 1.125$aQ)Rl. 125=1,2=3=0.2= 

0 MMh 

. a _FỘÚ_ 

Ị mầ¥F- 33.5ẸE 
ã Ị.ỹ ĩ5.039 
3 1.5 lE.DÌÌ 

1 ■ 2 

Ta thấy giá trị nhỏ nhất có thể xuất hiện là 15.039 gần với 15 nhất 
=> Đáp số chính xác là D 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh giá trị lớn nhất giá trị nhỏ 
nhất của hàm sổ) 

Câu 22-[Đê minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017]. Tìm nguyên hàm của hàm số 

f(x) = cos2x 

A. Ìsin2x + C B. -Ìsin2x + C C.2sin2x + C D. -2sin2x + c 

^ L 

Giải 

Ta hiểu nếu F(x) là nguyên hàm của F(x) thì F'(x) = f(x) <^>F’(x)“f(x) = 0 
Chọn X = •— rồi dùng tính năng tính đạo hàm của Casio để kiếm tra 
qw4qyalR2$j2Q))$aqKR12$$pk20aqKR12$)= 

a Math Á 

é(bM2Y>)\ x :> 

-1.25xiõ 13 

Ta thây 10“ 13 * 0 => Đáp số chính xác là A 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh nguyên hàm) 

Câu 23 -ĨĐề minh họa Bộ GD và ĐT lân 2 năm 2017] 

Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên đoạn [l;2] , f(l) = l và f(2)=2. Tính 1 = jf'(x)dx 

ỉ 

A. 1 = 1 B. I = -l C.I = 3 D. 1=1 


11 




Giải 


Đê’ dễ nhìn ta đặt V = f'(x) khi đó I = J v.dx . 

1 

Ta CÓ: f'(x) = v=> f(x) là nguyên hàm của V 
=>I.f(x)|j.f(2)-f(l) = l 
^ Đáp số chính xác là A 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh tích phân xác định) 

Câu 24 -[Đê minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017] 

Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) = —— và F(2) = l . Tính F(3) 

A. F(3) = ln2-1 B. F(3) = ln2 + 1 C.F(3)=t D. F(3)=| 

Giải 

3 3 

Ta CÓ: Jf(x)dx = F(3)-F(2)=>F(3) = Jf(x)dx + F(2) = 1.6931... = In2 + 1 

2 2 

yalRQ)plR2E3$+l= 

0 Math A 

1.693147101 

=> Đáp SỐ chính xác là B 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tính tích phân xác định) 

Câu 25- [Đề minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017] 

4 2 

Cho |f(x)dx = 16. Tính I = jf(2x)dx 

A. 1 = 32 B. 1 = 8 C.I = 16 D. 1=4 

Giải 

Nếu của f (x) = X. Khi đó tính Ị xdx = 8. Vậy để phù hợp đề bài thì ta chọn f (x) = 2x khi 

0 

đó |2xdx = 16 

0 

2 

Để tính f (2x) thì ta sửa f (x) chỗ nào có X biên thành 2x => I = |2(2x)dx = 8 
y2(2Q))R0E2= 

d Mrth ầ 

JỔ2(2X)dx 

8 

0 MMh A 

n|ÒI(2CX-l)e ỉ< )^ 

7.505441089 

=> Đáp số chính xác là B 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tính tích phân xác định) 


12 



Câu 26 “[Đẻ minh họa Bộ GD và ĐT Tân 2 năm 2017] 

Biết ị 2 * = In 2 + ò In 3 + c ln 5 với a,b,c là các số nguyên. Tính s = ci + b + c 

A. 5 = 6 B. 5 = 2 c.5 = - 2 D. 5 = 0 


Giải 


4 ^ 

Tính tích phân í— 7 ^— và lưu vào biến 

' X + X 


yalRQ)d+Q)R3E4= 


0 Math A 


1 dx 

1 V? .V- 

0.06453852114 

qjz 

A A 0 M th A 


0.06453852114 

Khi đó A = ln 2 + b ln 3 + c ln 5 <=> A = ln ( T3".5 C ì <=> 2".3*.5 C = e" 1 = — 

v ’ 15 

QK A Qz= 

s Ma.th A 

e A 

16 

15 

Dễ thấy II = = 2 4 .3“ , .5‘ i = 2“.3".5‘ => a = 4;ử = -l;c = -1 => 5 = 2 

Đáp SỐ chính xác là B 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tính tích phân xác định) 

Cáu 27 -[Đẻ minh họa Bộ GD và ĐT lân 2 năm 2017] 

Cho hình thang cong (H) giói hạn bởi các đường 
y = e\y = 0,x = 0 và X = ln4. Đường thẳng x = k (0<k<ln4) 
chia (H) thành hai phần có diện tích SpS 2 như hình vẽ bên. 

Tìm k để s t =2S 2 

A. k=^ln4 B. k = ln2 

3 

Ck = li4 D. k = ln3 

3 

Giải 

Gọi s là diện tích hình (H) ta có s = I |e x -o|dx = 3 
yqcQK A Q)R0Eh4)= 

0 Math A. 

|Ò nt 4 ) le x ldx 

3 



13 



k 

Vì Sj= 2S 2 mà tổng diện tích là 3 =>s, =2=> j]e’ I |dx = 2 . Thử các đáp án ta có £ = ln3 

0 


yqcQK A Q)R0Eh3)= 

0 Math A 

r* le x Idx 

2 

=> Đáp số chính xác là D 

(Xem chỉ tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio ứng dụng tích phân tính nhanh diện 
tích hình phẳng) 

Câu 28 - rĐề minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017] 

Ông An có một mảnh vườn hình Elip có độ dài 
trục lơn bằng lỏm và độ dài trục bé bằng lOra . 

Ông muốn trồng hoa trên một dải đất rộng 8 m 
và nhận trục bé của Elip làm trục đôi xứng 
(như hình vẽ). Biết kinh phí để trồng hoa là 
100.000 đồng 1 m 2 . Hỏi ông An cần bao nhiêu 
tiền để trồng hoa trên dải đất đó? (Số tiền làm 
tròn đến hàng ngàn) 

A. 7.862.000 B. 7.653.000 C7.128.000 D. 7.826.000 

Giải 



Xét hệ tọa độ Oxy đặt vào tâm khu vườn, phương trình Elip viền khu vườn là 



Xét phần đồ thị Elip nằm phía trên trục hoành có y = 5 

Diện tích s của dải đất cũng chính bằng 2 lần phần hình phẳng giói hạn bởi đồ thị 
y = f (x), trục hoành, đường thẳng X = -4 , đường thẳng X = 4 



=> s = 


2 J 



-0 


dx-76.5389182 


2y qc5s 1 paQ) dR64Rp4E4= 

H Math Â. 

2 í-*hCỄ.ịĩt, 

76.5289182 

=> số tiền cần là 100.0005 
0100000 = 

Ansxioooob 

.. ,7652891.82 

=> Đáp số chính xác là B 

(Xem chì tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio ứng dụng tích phân tính nhanh diện 
tích hình phẳng) 


14 



Giải 

Đê’ tính số phức liên hợp ta sử dụng lện CONJG 
w2q22bO(3b+l))= 

ConjgCÌxC3i+rjV 

-3-i 

=> Đáp số chính xác là D 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh các thuộc tính sốphức) 

Câu 33 -fĐê minh họa Bộ GD và ĐT lân 1 năm 2017] 

Tính môđun của số phức 2 thỏa mãn z(2 -i) + 13i = 1 

A. |z| = 4Ũ B. |z| — 34 c.\z\ = ỉ~ D. |z| = ^jT 

Giải 

Để tính môđun của số phức z ta sử dụng lệnh SHIFT HYP 
qcalpl3bR2pb= 

CMPLX 0 M«h A 

I 1-131. Ị 

I 2—i I _ 

=> Đáp SỐ chính xác là A 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh các thuộc tính sốphức) 

Câu 32 -[Đê thi minh họa của Bộ GD-ĐT lần 2 năm 2017] 

Kí hiệu z 0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình 4z 2 - 16z +17 = 0. Trên 
mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức w = iz 0 ? 

B - M fH DM <(ỳ‘) 

Giải 

Tìm nghiệm phức của phương trình 4z 2 - 16z +17 = 0 bằng chức năng MODE 5 3 
w534=pl6=17== 


Xi- 

0 MathV 

X2= 

0 Mat Vfầ 


2+4» 

2-ịi 

Vậy z 0 =2 + ~ỉ' . 

Tính w = iz (] = — i + 2 ỉ 

0 2 


w2b(2+alR2$b)= 

= 


CMPLX 

i(2 + |i) 

0 Math k 



-4+2» 



15 













Điểm biểu diễn số phức w có tọa độ ™;2J => Đáp án chính xác là B 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh nghiệm của phương trình 
số phức) 

Câu 34 -[Đề minh họa của Bộ GD-ĐT lần 2 năm 2017] 

Cho số phức z = a + bi thỏa mãn (l + i)z + 2z = 3 + 2i. Tính p = a + b 

A.p = ị B.p = l c.p = -l D.p = ~t 

2 2 

Giải 

Phương trình <=>(l + i)z + 2z-3-2i = 0 (1). Khi nhập số phức liên hợp ta nhấn lệnh 

q22 

CMPLX 0 Mrth A 

Sử dụng máy tính Casio nhập vế trái của (1) 

(l+b)Q)+2q22Q))p3p2b 

CMPLX a _ Math 

<ĩConjg(X)-3-2il 


X là số phức nên có dạng X = a + bi. Nhập X = 1000 + 100Ỉ (có thể thay a;b là số khác) 

riooo+ioob- 

CMPLX E Math A 

(1+i )X+2ConjgCXi> 


2897+898Ĩ 


Vậy vế trái của (1) bằng 2897 + 898i. Ta có: 


J 2897 = 3.1000-100~3 = 3a-"b"3 
[898 = 1000-100-2 = a-b-2 


Mặt khác đang muốn vế trái = 0 => 


Í3a-b-3 = 0 
[a-b-2 = 0 


1,^-3 
<^>a = T;b = — 
2 2 


Vậy a + b = -l 

=> Đáp số chính xác là B 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài ( Casio tìm nhanh các thuộc tính so phức) 

Câu 43 -ỊĐề minh họa Bộ GD và ĐT lân 2 năm 2017] 

Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A(3;-2;3) và điểm B(~l;2;5). Tìm 
tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB 

A.l(-2;2;l) B. l(l;0;4) c.l(2;0;8) D. l(2;-2;-l) 

Giải 

Áp dụng quy tắc trung điểm ta suy ra ngay /(1;0;4) => Đáp số chính xác là B 


16 



Câu 44 -[Đê minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017]. Trong không gian với hệ tọa độ 


X — I 


Oxyz cho đường thẳng d 

B. ù (l; 3: — 1) 


y~2 + 3í(í^R). Vecto nào dưới đây là vecto chỉ phương 
2 = 5-/ 


cùa cỉ ? 

A. m(0;3;-I) 


c. 1 /( 1 ;—3;— 1 ) 


D. m(1;2;5) 


Giai 


Phưong trình đường thẳng d đi qua điểm M(x 0 ;y 0 ;z Q ) và có vecto chỉ phương 
x~x (ị + cu 

u (a;b;c) là : < y - y 0 + bi (/ € R) 
z = z 0 + Cí 

Áp dụng ta thấy ngay w(0;3;-ỉ) 

Đáp số chính xác là A 

Câu 45 -[Ưê minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017] 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A(l;0;0), B(0;-2;0), c(0;0;3). 
Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng (ABC) ? 


A X . y , z , 

A. - + -—- + -^ = 1 
3 “2 I 


B. 4 + ^ = 1 
“2 1 3 


r X y z 

C.~ + -^- + - = 1 
1 -2 3 


D.i-4+4-i 
3 I -2 


Giải 


Cách 1 ta có thể sử dụng phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn — + — + — = 1 

Cách 2 ta có thế sử dụng phương pháp thử điếm. Đáp án A , B, D đều sai vì ba mặt 
phẳng đó không chứa điểm A. 

Cách 3 ta có thể sử dụng Casio. Ta có = (-6;3;-2) . Chỉ có mặt phẳng ở 

đáp án c nhận vecto này làm vecto pháp tuyến 
w811 p 1 =p2=0==w8 21 p 1=0=3“ w q530q54- 


VCT0 



- 6 

=> Đáp SỐ chính xác là c 

Cảu 46 -[Đề minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017] 

Trong không gian Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu có 
tâm I(1;2; — 1) và tiếp xúc với mặt phẳng (p): X - 2y -2z-8 = 0 

A. (x + 1) 2 +(y + 2) 2 +(z-l) 2 =3 B. (x-l) 2 +(y-2) 2 +(z + l) 2 =3 

c.(x-l) 2 +(y-2) 2 +(z + l) 2 -9 D. (x +1) 2 +(y+ 2) 2 +(z-l) 2 =9 

Giải 

Tìm bán kính R-3 

aqcl01p202p20(pl)p8Rsld+2d+2d= 

I ixl-2xg-?>r 

2+22+22 

r ‘ 3 


17 




Mặt cầụ có tâm /(l;2;-l) bán kứih Ấ = 3=>/? 2 =9 
r=> Đáp số chính xác là c 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tạp tương tự tại bài: Casio tìm nhanh khoảng cách trong không 
gian Ọxỵz) 

Câu 47 -[Đề minh họa Bộ GD và ĐT íân 2 năm 2017]. Trong không gian với hệ tọa độ 
Oxyz cho đường thẳng (d):^^=^ = í-^ và phẳng (P):3x-3y + 2z + 6 = 0. 
Mệnh đề nào dưới đây đứng? 

A. d cắt và không vuông góc với (p) B. d 1 (p) 

c. dsong song với(p) D d nằm trong (p) 

Giải 

Ta có u d (l;-3;-l) và n p (3; —3; 2). Nhập hai vecto này vào máy tính Casio 

w8111=p3=pl=w8213=p3=2= 

VCĨ s VCĨ s 



-i 2 

Xét tích vô hướng Uj.n,, = 10 — Uj không vuông góc với «,, => dịp) không thể song 

song hoặc tríing nhau => Đáp số đúng chỉ có thê là A hoặc B 

Wq53q57q54= 

va 0 

VctA-VctB 


10 

Lại thấy Uj, n r không song song vói nhau => d không thể vuông góc với (p) => Đáp 
số B sai 

Vậy đáp án chính xác là A 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio xác định nhanh vị trí tương đổi của 
đường thẳng - mặt phẳng) 

Cảu 48 -ỊĐ'ẽ minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017] Trong không gian với hệ tọa độ 
Oxyz cho hai điểm A(-2;3;l) và B(5;-6;-2). Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxz) 

tại điểm M. Tứữi ti số 

MB 

MA 1 p MA c ma 1 p MA_ 3 

A ' MB 2 MB MB 3 ■ MB 

"""". .”.. . Gỉải 

I Mặt phẳng ( Oxz ) có phưong trinh y- 0 

ị Đế tính ti SỐ ~ ta sử dụng công thức ti số khoảng cách (đã gặp ở chuyên đề hình học 
MB ■ I 

ị không gian) 

I Ta có: ỀÍÍ = d ị A; ị 0xz ỹ. bất kể hai điểm A,B cùng phía hay khác phía so với (Oxz) 

' MB d(B;(Oxz)) 

Tá có thể dùng máy tính Casio tính ngay ti số này 

18 





wlaqc0+3+0Rqc0+p6+0= 

0 Mtth A 

1Q+3+ữ1 

I Ch— 6+0 I 2^ 

2 * 

Ta hiểu cả hai mẫu số của hai phép tính khoảng cách đều như nhau nên ta triệt tiêu 
luôn mà không cần cho vào phép tính của Casio 
=> Đáp số chính xác là A 

(Xem chi tiết thủ thuật và bồi tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh khoảng cách trong không 
gian Oxyz ) 

Câu 49 -[Đề minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017]. Trong không gian vói hệ tọa độ 
Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (?)song song và cách đều hai đường thẳng 

d; lzỉ = Z = £, ci . : £ = Izi = izỉ 
-111 2-1 -1 

A. 2x-2z+1 =0 B. 2y- 2z +1 = 0 c,2x-2y + l = 0 D. 2y-2z-l = 0 

Giải 

Mặt phẳng (?) song song vói 2 đường thẳng d,d' sẽ nhận iỉ ti ,ũ (Ị . làm cặp vecto chỉ 
phương 

=> vecto pháp tuyến n v - ịiỉ tì ;u ( r ] = (0;l;-l) 
w811pl=l=l=w8212==pl=pl-Wq530q54= 



Ũ 

=> Đáp số đúng có thế là B hoặc D 

Lấy điểm A/(2;0;0) thuộc d và điểm A7(0; 1;2) thuộc d ' . Để mặt phẳng (?) cách 


đều hai đường thẳng d,d' thì mặt phẳng (?) đi qua trung điểm của MN là I 


. 2 J 


-=> Đáp số chính xác là B 

I (Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh khoảng cách trong không 
gian Oxyz ) 


T. CASIO GIẢI ĐÊ MINH HỌA BỘ GD-ĐT 
LÂN 1 NĂM 2017 

Khóa học: 101 THỦ THUẬT CASIO + MẸO GIẢI NHANH TOÁN 


Câu 3 -[Đề minh họa Bộ GD và ĐT Tân 1 năm 2017]. Hàm số y = 2x 4 + ỉ đồng biến trên 
khoảng nào? 

B.(0;+cc) C.Ị? + ccj D. (-°c;0) 

Giải 

Hàm số bậc 4 đồng biến trên khoảng ( a\b ) nếu y' > 0 với mọi X thuộc khoảng (a;b ). 


19 



Xét dấu đạo hàm ta sử dụng chức năng qy 
qy2Q) A 4$+l$2= 

13 Matlì A 

£(2XM)|* =2 

64 

Ta thấy y'( 2) > 0 => Đáp số B và c có thê’ đúng 
!!op0.25= 

0 Mìtli A 

^(2X 4 + 1)| I= _Õ.Ê 

J1 

.“6. ..... 

Tá thẩy y(-0.25) < 0 => Đáp số c sai Ị 

Kết luận: Đáp số chính xác là B 1 

Sc-ệẺậỆ chitỉêtíhủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio xét nhanh tính đông biêh nghịch biến 
của hàm SỔ9_^l:2. 2 ::T._.'............ .:x.:T..i 

Câu 5 -[Đề minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017] 

Giá trị cực đại của hàm số y = X 3 - 3x + 2 là bao nhiêu 

A.4 B.l CO D. -1 

Giải 

Để tìm y cực đại thì ta phải tìm hoành độ điểm cực trị (là nghiệm phưoug trinh y' = 0) 

với chức năng MODE 5 

w533=p3=0= 

B MithV 0 MathVÀ 

Xl= X2= 


1 


-1 


Từ hai hoành độ điểm cực trị ta tìm được hai giá trị cực trị với chức năng CALC 
wlQ) A 3$p3Q)+2rl=rpl= 

0 MMh Â 0 

X s -3X+2 X 3 -3X+2 


Mscth A 


ũ 4 

Trong hai giá trị cực trị 0 và 2 thì giá trị cực đại lớn hcm giá trị cực tiểu 
rĩ>Đáp số chính xác là A 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh cực trị của hàm so) 

Câu 6 -fĐề minh họa Bộ GD và ĐT lân 1 năm 2017] 

X 2 + 3 

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = ——— trên đoạn [2;4] 


A. min y = 6 B. miny = —2 c. miny — — 3 D. miny —— 

Gỉảị 

Để tìm giằ trị nhỏ nhất của hàm số trên một miền ta sử dụng chức năng MODE 7 của 
T:\CặstavV 

w7ạQ)d+3RQ)pỊ$—2=4=0.25= 


20 







a 


K 

F (K) 

B.D351 

Ê 

tềtẫẵ 

3.55 

B.naiĩ 

Q 


v3_qv + o 

M ún + £ 


Math 


■ 1 * 

Mith A 


4 

Ta thây rõ ràng giá trị nhỏ nhất của hàm số là 6 đạt được khi X = 3 
=> Đáp số chính xác là A 

(Xem chỉ tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh giá trị lớn nhất “ giá trị 
nhỏ nhất của hàm sô) 

Câu 7 -[Đề minh họa Bộ GD và ĐT Tân 1 năm 2017]. Biết rằng đường thẳng y = -2x + 2 cắt 
đồ thị hàm số y = x ’ + X + 2 tại điểm duy nhất kí hiệu (x u ;y 0 ) là tọa độ điếm đó. Tìm y n 


A. y 0 -4 B. y„ =0 c.y 0 =2 D. y () = -l 


Giải 


Thiết lập phương trình hoành độ giao điểm ~2x + 2~x ĩ +x + 2. Tìm hoành độ giao 

điểm ta sử dụng chức năng dò nghiệm SHIFT SOLVE 

p2Q)+2QrQ) A 3$+Q)+2qrl= 


-2X+2=X 3 +X+2 


Maith 



Từ JC 0 = 0 => y 0 = 2 => Đáp số chính xác là c 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio giải bài toán sự tương giao của 2 đồ 
thị hàm sô) 


Câu 8 ~[Đê minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017]. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
m sao cho đồ thị hàm số y = X 4 4- 2mx 2 + 1 có ba cực trị tọa thành một tam giác vuông 
cân 


A. m = “--4=* 

ĨÍ9 


B. m = “1 



D. m = l 


Giải " .■■.Ị 

ĐỒ thị hàm bậc 4 trùng phưong y = ax 4 + bx 2 + c có ba cực trị tạo thành một tam giác 
vuông cân ob 3 -8a = 0o 8m 3 -8 = 0 o m = 1 
Đáp số chính xác là D 

(Xem chỉ tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Mẹo giải nhanh tam giác cực trị hàm bậc 4 
trùng phương) ; 

Câu 9 -[Đẻ minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017]. Tìm tất cả các giá trị thực của tham 

số m sao cho đồ thị của hàm số y - -J=== có haỉ tiệm cận ngang, 

V mx 2 + 1 


A. m <0 B. m = 0 

c. m > 0 D. Không có m thỏa 

Giải 

Ta hiểu: Nếu hàm số có tiệm cận ngang thì limy = c 


21 




Với đáp án A chọn m - “2. Để tìm tiệm cận ta sử dụng kỹ thuật tính giới hạn vói chức 

/ ỵ t x X +1 

năng CALC của máy tính Casio cho hàm sô y - —===■ 

& n/-2x 2 +1 


aQ)+lRsp2Q)d+lrlO A 9)= 

Math ERRŨR 


CACỊ ĩCancel 
Goto 

Ta thấy lỉm không tồn tại =t> Đáp số A sai. Tương tự đáp sỡ B cũng sai 

Với đáp số c ta chọn /77 = 2 khi đó hàm sỡ có dạng y = y 

V2x 2 +1 

aQ)+lRs2Q)d+lrlO A 9)=....... . _> .. 

0 Ms.tli A 

■4 2 +1 

0.7071067819 

Vậy đồ thị hàm số có tiệm cận thứ nhất y = 0.7071... 


rp!0 A 9)= 


•4 +1_ 

-0.7071067805 

Vậy đồ thị hàm số có tiệm cận thứ hai y = -0.7071 
Đáp số chính xác là c 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh tiệm cận của đồ thị hàm so) 
Câu 10 -reề minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017] 

Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó 
bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng X cm, rồi gập tấm nhôm lại 
như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm X đế hộp nhận được có 
thể tích lón nhất. ^ m 


a 



A. X- = 6 B.x = 3 c.x = 2 D. x=4 

..... r ..-. .. Giảỉ ... I 

Hình hộp có đáy là hình vuông cạnh là 12— 2x cm và có chiều cao là X cm. Vậy sẽ có 

thể tích: K=jx(l2-x) 

Để tìm thể tích lớn nhất mà đề bài lại cho các giá trị của m thì ta tiến hành thử đáp án 

Với X - 6 => V = 0 

alR3$Q)(12p2Q))r6= 


22 






Math Á 


ịXC12-2X) 

Với X = 3=>F = 6 


Ũ 


r3= 

0 Math Á 

ịX(12-2X) 

6 

Tương tự với x = 2=>v = , X = 4 => K = -y 

Rõ ràng thể tích lớn nlìất là 6 :=> Đáp số chính xác là A 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio giải nhanh bài toán thực tế cực trị) 
Câu ll -[Đề minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017]. Tìm tất cả các giá trị thực của tham 

số m sao cho hàm số y = —— đồng biến trên khoảng 1 0;“ 1 

tan X ~ m i, 4J 


m <0 
1 < m < 2 


B. m < 0 c. 1 < m < 2 


Giải 


D. m>2 


Để dên nhìn ta tiến hành đặt ẩn phụ tan X = t. Với X = 0 => t = 0, vói X = “ => t = 1 . Bài 


_2 

toán trở thành "Tìm m để hàm số y = -—— đồng biến trên (0;l) 

t-m 

Hàm số phân thức hữu tỉ đồng biến o y' > 0 co — > 0 co m < 2 

(t-m) 


Ngoài ra hàm phân thức có điều kiện tồn tại X^IĨIO m không thuộc khoảng chứa X 


co 


m <0 
m > 1 


Kết hợp 2 điều kiện trên ta được m < 0 hoặc 1 < m < 2 
=o Đáp số chính xác là A 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio xác định tính đông biêh nghịch biêh 
của hàm sô) 

Câu 12 -[Đề minh họa Bộ GD và ĐT lân 1 năm 2017]. Giải phương trình log 4 (x-1) = 3 


A. X = 63 B. X = 65 C.x-82 D. x = 80 

Giải 

Tìm nhanh nghiệm của phương trình này ta nên sử dụng chức năng SHIFT SOLVE 
i4$Q)pl$p3qrl= 

s MÃth 

log 4 Oí-l)-3 

x=~ 65 V/: 

L-R= 0 

=0 Đáp SỐ chính xác là B 

(Xem chi tiêì thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh nghiệm của phương trình 
mũ ~ logarit) 


23 




Câu 13 “[Đẽ minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017]. Tính đạo hàm của hàm số y = 13 x 


A. y' = X.13*~ ! B. y' = 13Mnl3 c.y'-13 x 

Giải 

Nếu đáp án A đúng thì (l3 x )' = X.13*" 1 <=> (l3 x ) , -x.l3 x ‘ l = 
qyl3 A Q)$$2$p2013 A 2pl= 

s Mith A 

^Cl3 x )| K=2 -2xli> 

407.4764414 

Kết quả ra một số khác 0 => Đáp án A sai 

Thử đáp án B vói (13* ] -13 V . In 13 = 0 . 


D. y ’ = 


13 x 

lnl3 



0. Chọn giạ trị X đại diện là 2 





Wqyl3 A Q)$$2$pl3d$Ohl3)= 

0 Math A 

&(13 X )| I=2 -13 2 I> 

" 1B 45xin ^ 

Kết quả ra -1.45.10~'° « 0 (Do quy tắc làm tròn của máy tính Casio) 

=r> Đáp số chính xác là B 

(Xem chi tiết thủ thuật và hài tập tương tự tại bài: Casio tính nhanh đạo hàm của của hàm số) 

Câu 14 -fĐề minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017]. 

Giải bất phương trình ỉog 2 (3 jc- ]) > 3 

A. x>3 B. ỉ<x<3 c.x<3 D. 

3 3 

Giải 

Đưa bất phương trình về dạng xét dấu log 2 (3x -1) - 3 > 0 <=> f (x) > 0 
i2$3Q)pl$p3r2.9= 

0 Mscth A 

109-2 C3X-15-3 


-0.05514155419 

Ta thấy f (2.9) < 0 => Đáp số B và C sai 
r3.1= 

0 Math A 

log 2 C3X-D-3 

0.05311133646 

Ta thấy f (3. l) > 0 3> Đáp án chính xác là A 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio giải nhanh bất phương trình mũ - 
logarit) 

Câu 15 -fĐề minh họa Bộ GD và ĐT íân 1 năm 2017] 

Tim tập xác định D của hàm số ỵ = log 2 (x 2 “ 2x “ 3 ) 

A. D = (”Oc;~l]u[3;+oc) B. [—1;3] 


24 





Gỉảỉ 

Để hàm số Iogarit tồn tại thì .Y 2 -2.V-3 >0. Đây là 1 bất phương trinh bậc 2 đế giải 

nhanlì ta có thê sử dụng chức năng MODE INEQ 

wRllll=p2=p3= 

0 MÃth 

X<A»B<X 

X í “ 1 ? 3‘í X 

=> Rồ ràng đáp số chính xác là c 

(Xem chỉ tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh tập xác định của hàm sổ) 

Câu 17 -ÍĐề minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017]. Cho các số thực dương a r b với 
a& 1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? 


A. log a 3 (ab) = — log ;i b 
c. log 2 (ab) = ~log a b 

a V / ^ ** 


B. log i? (ab) = 2 + 2 ỉogy b 
D. log >s (ab) = -t + ^log.b 


Gìảỉ 


Chọn a = 1.125, b = 1.175 thỏa mãn điều kiện rồi lưu vào các biến A,B 


1.125=qJ z w 1.175=qJ X 

Ans+A B M " A Ans+B 


Math Ả 


9 

o 


47 

40 


Nếu đáp số A đúng log (i ; (aí>) - — log„ b = 0 


iQzd$QzQx$palR2$iQz$Qx= 
a Mtth Ấ 

lữg A 2ÍAB)-ịlog í Ị> 

1 

2 

Tanhậnđược \og tiĩ (ab)-~\og íl b = ~ 

Đáp số A sai 

Tương tự ta sẽ nhận được đáp án D là đáp án chính xác 
iQzd$QzQx$palR2$palR2$iQz$Qx= 

.0 Mith Ấ . .'...... 

log A2 CflB)-ị-ịlt> 

0 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio xác định tính châỉ đúng sai của biểu 
thức mủ-logarit) 


Câu 18 “[Đề minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017]. Tính đạo hàm của hàm số y = 


x + \ 


(Sử dụng tương tự kỹ thuật tính nhanh đạo hàm ở câu 13) 


25 



Câu 19 “[Đề minh họa Bộ GD và ĐT lân 1 năm 2017] 

Cho hai số thực a , b với 1 < a < b . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng? 
A. log a b < i < log b a B. 1 < log a b < log b a 

c. log b a < 1 < log a b D. log b a < 1 < log a b 

Gỉảỉ 

Chọn ữ = 1.125, b = 1.175 thỏa mãn điều kiện rồi lưu vào các biến v4, B 



1.369196733 0.73Ũ3552339 

Rõ ràng log/, a < 1 < log„ b => Đáp số chính xác là D 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio xác định tính chất đúng sai của biểu 
thức mũ-ỉogarit) 

Câu 21 -[Đẽ minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017]. Ông A vay ngắn hạn ngân hàng 
100 triệu đồng với lãi suất 12% một năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo 
cách: Sau đúng một tháng kế từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ, hai lần hoàn nợ liên 
tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và trả hết nợ 
sau đúng 3 tháng kể từ ngày vay. Hỏi theo cách đó, số tiền m (triệu đồng) mà ông A 
sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất ngân 
hàng không thay đổi trong thời gian ông A hoàn nợ 


Am _, 00.(1.01)' 

3 

B m 

D. m = —-7- 

(1.01) -1 

c 100.1,03 D 

3 

120.(1,12)’ 

(1,12)’-1 

Đây là bài lãi suất 

Gi 

vay T đồng, lãi suất r°/ 

ải 

ỵ 0 một tháng, mỗi tháng trả 

m đồng. Khi đó 

m được tính theo 

1 ;■ T(l + r)" 

:ong thức m = ——— 

o-ứ-1 

• AAAA.; AvAT . ■ 


Theo đề bài ta có: ' 

r = 100, r = 1% = 0.01 m = 

100(1+0,01)” 

(i + 0,01) 3 -J 


=> Đáp số chính Xí 
(Xem chi tiết thủ thi 

ác là B 

lật và bài tập lương tự tại 

bài: Casio tìm nhanh bài toán 

thực tếỉãi suất) 


Câu 23 -[Đẽ minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017]. Tìm nguyên hàm của hàm số 
f(x) = V2x-1 

A. jf(x)dx = j(2x-l)>/2x-l +c B. Jf(x)dx=^(2x-l)>/2x-l +c 

c. Jf(x)dx =-~~^2x~l +c D. Jf(x)dx = “V / 2x-l +c 


26 







Gỉảỉ 


Ta hiểu Jf(x)dx là F(x) thì F'(x) = f(x) 

Với đáp án A ta thấy F(x) = ~(2x - l) V2x -1 

Nếu đáp số này đúng thì F'(2) = f(2) o F , (2)-f(2) = 0. 

iQz$Qx=4Qx$Qz=Wqya2R3$(2Q)pl)s2Q)pl$$2$ps202pl= 
a Mxth A 

^(|(2X-Dj2X r > 

1.732Ũ5Ũ808 

Kết quả ra một số khác 0 vậy đáp sổ A sai 
Tương tự như vậy với đáp số B 
qyalR3$(2Q)pl)s2Q)pl$$2$ps202pl= 


0 Mtth A 



10~ 12 ta hiểu là 0 

Đáp SỐ chính xác là B 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh nguyên hàm của hàm sô) 
Câu 24 -ÍĐề minh họa Bộ GD và ĐT ỉần 1 năm 2017]. Một ô tô đang chạy vói vận tốc 
10/77 / .V thì người lái xe đạp phanh, từ thòi điếm đó ô tô chuyển động chậm dần đều vói 
vận tốc v(/) = -5/ + 10/7//.V, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kế từ lúc đạp 
phanh. Hỏi tò lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, tô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét? 
A. 0.2 B. 2 CIO D. 20 

Giải 

Khi xe dừng hẳng thì vận tốc bằng 0 o-5t + 10 = 0<=>t = 2 giây 

2 

Quãng đưòng ô tô đi được là s = J(— 5t + 10)dt = lOm 

0 

y(p5Q)+10)R0E2= 

0 M&th Á 

Jo<-5X+I0)dx 

lũ 

=> Đáp số chính xác là c 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio ứng dụng tích phẵntìm nhanh quãng 
đường và nhiệt lượng) 

Câu 25 - [Đề minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017] Tính tích phân / = Jcos 3 x.sin xdx 

0 

1 1 _ ^ 

A.B. -71 4 C.0 D. -4 


4 

1 Giải 

4 

ĩt 

Tính tích phân I =ị cos 3 .v.sin xdx bằng lệnh y 

" 



27 




qw4ykQ)) A 3$OjQ))ROEqK= 

0 Math A 

JoC0sGO 3 xsinOi> 

ũ 

=> Đáp số chính xác là c 

(Xem chi tiết thủ thuật và hài tập tương tự tại hài: Casio tìm nhanh tích phân xác định) 

Câu 26 -[Đề minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017]. Tính tích phân Ỉ = ịx.\nxdx 

■ A 1 o e 2 - 2 " e 2 +1 _ e 2 - 1 . ;;•■./■■■Ị 

A.. ■ B. c. —-—■ ■ D . ——— 

Tinh tích phàn I j.x. In xd.x 2.0972... - ---- - 

qw3yQ)hQ))RlEQK= 

0 Mãth A 

JjXln(íOclx 

2.097264025 

=> Đáp số chính xác là c 

(Xem chi tiết thủ thuật và hài tập tương tự tại hài: Casio tìm nhanh tích phân xác định) 

Câu 27 -[Đề minh họa Bộ GD và ĐT Tân 1 năm 2017]. Tính diện tích hình phẳng giới hạn 
bởi đồ thị hàm số y = X 3 - X và đồ thị hàm số y = X - X 2 

A.fZ B.i cg D. 13 

12 '4 12 

Giải 

Xác định cận theo nghiệm của phưomg trình hoành độ giao điểm 
X 3 - X = X - X 2 <=> X 3 + X 2 - 2 x - 0 

w541=l=p2=0== 

0 a MathTA 

X2= 

1 -2 

0 Math A 



0 ] 

ứng dụng tích phân để tính diện tích 5=1 \f{x)-g{x)dx\ + ị\f (x)-^(x) Jx| 

-2 0 


yqc(Q) A 3$pQ))p(Q)pQ)d)Rp2E0$+yqc(Q) A 3$pQ))p(Q)pQ)d)R0El= 



=> Đáp số chính xác là A 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio ứng dụng tích phân tính diện tích 
hình phẳng) 


28 






Câu 28 -[Đẻ minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017]. Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn 
bởi đồ thị hàm số y = 2(x - l)e x , trục tung và trục hoành. Tính thể tích V của khối tròn 
xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox 

A. V=2e-4 B. V = (2e-4)7U C.V = e 2 -5 D. V = (e 2 - 5)71 

Giải 

Trục tung sinh ra cận thứ nhất X =0. Tìm giao điểm của đồ thị hàm số y = 2(x-l)e x 

vói trục hoành (y = 0) sinh ra cận thứ hai, 

ứng dụng tích phân tích thể tích khối tròn xoay ta có 

V = 7tJ|f 2 (x)-g“ (x)jdx = ícj|(2(x -ỉ)e x ) 2 ~o|dx-7.5054... = tt(e 2 - 5 ) 

qKyqc(2(Q)pl)QK A Q)$)dp0R0El~ 

a Mtth A 

Jtj * I Í2(X-ne x ) í i> 

7.505441Ũ89 

Đáp SỐ chính xác là D 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio ứng dụng tích phần tính nhanh thể 
tích khôĩ tròn xoay) 

Câu 29 -fĐê minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017] 

Cho SỐ phức z = 3 “ 2/ Tìm phần thực và phần ảo của z 

A. Phần thực bằng -3 và phần ảo bằng ~2Ỉ 

B. Phần thực bằng -3 và phần ảo bằng “2 
c. Phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 2 i 
D. Phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 2 

Giải 

Sử dụng lệnh CONJG tìm số phức liên hợp 
w2q223p2b)= 

. CMF 3 y L _ a Math A 

Conjg(3-2i) 


3+2i 

Vậy ta có phân thực là 3 và phần ảo là 2 
Đáp số chính xác là D 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh các thuộc tính so phức) 

Câu 30 -HDề minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017] 

Cho hai sổ phức Zị = 1 + i và z 2 = 2 - 3i . Tính Môđun của số phức z, + z 2 
A. VĨ3 B. Vs c. 1 D. 5 

Giải 

Sử dụng lệnh SHIFT HYP tính môđun của số phức 

L 1 . 


29 







CMPLX 13 Mtth Á 

ỉl+i+2-oiI 



:=> Đáp số chính xác là A 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh các thuộc tính sò'phức) 

Câu 31-[Đề minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017] V , M 

«-. ~ .T 

Cho số phức z thỏa mãn (l 4- /) z = 3 - /. Hỏi điểm ị : 

biểu diễn của z là điểm nào trong các điểm M, N, ; ; 

p, Q ờ hình bên V .77.n.* 

A. p B. Q } : 

C.M D. N : : 


Tìm z = -—- = 1-2/ => Điểm biểu diễn z có tọa độ (l;-2) 

1 + / 

w2a3pbRl+b= 

CMPLK H Mlth A 

1+i 

1—2i 

Đáp số chính xác là B 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio giải nhanh dạng toánbiểu diễn hình 
học sô'phức) 

Câu 32 -[Đề minh họa Bộ GD và ĐT Tân 1 năm 2017] 

Cho sổ phức z = 2 + 5i. Tìm số phức w = iz + z 

A. w = 7“3i B. w = ”3-3i c. w = 3 = 7i D. w = —7 —7i 

Giải 

Tính w = iz + z 
W2b(2+5b)+q222+5b)= 

1 (2+51 )+Con j ỈV2t> 

-3-3i 

Đáp số chứih xác là B 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh các thuộc tính so phức) 

Câu 33 -fĐề minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017]. Kí hiệu z,,z 2 ,z,,z 4 là 4 nghiệm 
phức của phương trình z 4 -z 2 -12 = 0. Tính tổng môđun các nghiệm 

T = |z,| + N + N + M 

A. 4 B. 2 V 3 C .4 + 2 VĨ D. 2 + 2 S 

Máy tính chỉ tính được phương trình bậc 3 là tối đa, vậy để máy tính làm việc được thì 
ta đặtt = z 7 khi đó phương trình bậc 4 trớ thành t 2 -1 -12 = 0 
w531 -p 1 "P 12=w 


30 











MathT 


MathTA 


Xi = 


0 


X2= 


a 


4 -3 

Với t = 4 => z 2 = 4 => z = ±2 , với t = -3 => 7? = 3i 2 o z = ±\/3i 
Tính T = |z,ị + |z,| + |z,| + |z 4 | = 4 + 2\/3 
W2qc2$+qcp2$+qcs3$b$+qcps3$b= 

CMPLX (3 Math A 

121 + 1-21 + 1731 i+í 
4+2Ì3 

=> Đáp số chính xác là c 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại hài: Casio tìm nhanh cực trị của hàm sô) 

Câu 34 -[Đề thi minh họa của bộ GD-ĐT lần 1 năm 2017] 

Cho các số phức z thỏa mãn |z| = 4 . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức 
w = (3 4- 4i)z + i là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó. 

A.r = 4 B. r = 5 c.r = 20 D.r = 22 

Giải 

♦> Cách Casio 

Để xây dựng 1 đường tròn ta cân 3 điểm biếu diễn của w , VI z sẽ sinh ra w nên đầu 
tiên ta sẽ chọn 3 giá trị đại diện của z thỏa mãn |z| = 4 

Chọn z = 4 + 0/ (thỏa mãn |z| = 4 ). Tính Wị = (3 4-4/) (4 + 0/) 4-/ 

(3+4b)04+b= 

CMPLX s Math A 


12+171 

Ta CÓ điểm biểu diễn của 2 j là Ằ/(12;17) 

Chọn z=4/ (thỏa mãn |z| = 4 ). Tính w 2 = (3 + 4/)(4/) + / 
(3+4b)04b+b= 

^ CMPLX^ ■ 0 Math A 

- 16+131 

Ta có điểm biểu diễn của z 2 là N (—16; 13) 

Chọn z = -4i (thỏa mãn |z| = 4 ). Tính = (3 4- 4i)("4i) 4- i 
(3+4b)(p4b)+b= 

CMPLX t 0 M»h A 


16-111 

Ta có điểm biểu diễn của z 3 là p(l6;-l l) 

Vậy ta có 3 điểm M,N,P thuộc đường tròn biểu diễn số phức w 


31 



Đường tròn này sẽ có dạng tổng quát X 2 4- y 2 +ax + by + c = 0. Để tìm a,b,c ta sử dụng 
máy tính Casio với chức năng MODE 5 3 

W5212=17-l=pl2dpl7d=pl6=13=l=pl6dpl3d=16=pll-l-pl6dplld= 

B MỉLthV a MathVÀ 

x= Y= 


0 Mrth A 


Vậy phưong trình đường tròn có dạng X 2 + y 2 -2y - 399 = 0 <r> X 2 4- (y -1) 2 = 20 2 
Bán kính đường tròn tập hợp điểm biểu diễn số phức w là 20 
=> Đáp án chính xác là c 

Câu 43 -[Đề minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017]. Trong không gian với hệ tọa độ 
Oxyz cho mặt phẳng (p): 3x ~ z + 2 = 0 . Vecto nào sau đây là vecto pháp tuyến của (p) 

A. n(-l;0;-l) B. n(3;-l;2) c. n(3;-l;0) D. n(3;0;-l) 

I ; y'T y )■■■■■■■■■■■ yo J : • y' T • ’ -.{ỳ-ị', •• : ; -y , y , _ •• • ,• . j:. •,. . ^ /y ••• •:ậ y u: ^ .-ị ) ý ^ : 

Phương trình ựiặt phẳng Ax + By + Cz + D = 0 có vecto pháp tuyến có tọa độ là (A;B;C) 
ứng dụng mặt phẳng (p): 3x ~z + 2 = 0 sẽ có veeto pháp tuyền Ịà n(3;0;~l) 

:=> Đáp số chính xác là D ■■ • , 

Câu 44 -ĨĐề minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017] 

Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (s):(x +1) 2 + (y-2) 2 + (z~l) 2 =9 
Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của (s) 

A.l(-l;2;l),R = 3 B. l(l;-2;-l),R = 3 C.l(-l;2;l),R = 9 D. l(l;-2;-l),R = 9 


Mặt cầu (s): (x -a) 2 + (y-b) 2 + (z -c) 2 = R 2 có tâm l(a;b;c) và bán kính R h 1 

ứng dụng (s):(x + l) 2 + (y ”2) 2 + (z -1) 2 = 9 =>tâm l(“l;2;l) và bán kính R 2 = 9=> R = 3 j 
1 => Đáp số chính xác là A 

Câu 45 -[Đề minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017] 

Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (p): 3x + 4y + 2z + 4 = 0 và điểm 
A(l;-2;4), Tính khoảng cách d từ A đến (p) 

i ^ ^ J ^ r\ 1 "s/s 


A.d-1 

9 


B. d = ~ 
29 


D. đ = 


Áp dụng công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng ta có d = -—== 


aqc30l+40(p2)+203+4Rs3d+4d+2d= 


a Math A 


/32+42+22 

'ẼTỈ29 

29 


32 






=> Đáp SỐ chính xác là c 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tính nhanh khoảng cách trong không 
gian Oxyz) 

£ẤyJ[6."[Đẽ minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017]. Trong không gian với hệ tọa độ 
Oxyz cho đường thăng A có phương trình: - ~ 10 - --- --- -y-' Xét mặt phẳng 

(p): lOx + 2y + mz + 11 = 0, m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để mặt phẳng 
(p) vuông góc vói đường thẳng A 

A. m~~2 B. m = 2 c. m = -52 D. m = 52 

Giải 

Mặt phang (p) vuông góc với đường thẳng A nếu vecto pháp tuyến của (p) là 
n(l0;2;m) tỉ lệ vói vecto chỉ phưcmg của A là u(5;l;l) 

10 2 m 

°5 í 1 k3k = 2 ^ ra = 2 

=> Đáp số chính xác là B 

(Xem chi tiết thú thuật và bài tập tương tự tai bài: Casio tìm nhanh góc của đường thẳng - 
mặtphẳng) 

Cậu .46-[Đẽ minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017] Trong không gian vơi hệ tọa độ 
Oxyz cho đường thẳng A có phương trình: - ——. Xét mặt phằng 

(p): lOx + 2y + mz +11 = 0, m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để mặt phẳng 
(p) vuông góc với đường thắng A 

A. m = -2 B. m = 2 Gm = -52 D. m =52 

Giải 

Mặt phẳng (P) vưông góc với đường thẳng A nếu vecto pháp tuyến của (p) là 

n(10;2;m) ti lệ với vecto chỉ phương của A là u(5;l;l) 

_ 10 2 m , , 

<=> J 7 - = 7 = " 7 - = k=>k = 2=>m=2 
5 l 1 

=> Đáp số chính xác là B 

(Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh góc của đường thẳng - 
mặt phẳng) 

C â u 1 7 -[Đẻ minh họa Bộ GD và ĐT lân 1 năm 2017] Trong không gian với hệ tọa độ 
Oxyz cho hai điêm A(0; 1;I;) và B(l;2;3). Viết phương trình mặt phẳng phẳng (p) 
vuông góc vói đường thẳng A 

A. x + y + 2z-3 = 0 B. x+y+2z-6=0 

C.x + 3y + 4z-7 = 0 D. X + 3y + 4z-26 = 0 

.’ . ... • . Giải 

ị Mặtphẳng (p) vuông góc với đường thẳng AB thì nhận ÃB(i;l;2) là vecto pháp tuyến 
1 Mặt phẳng (p) lại qua A(0;l;l) 

I =>(P):l(x~0) + l(y-l) + 2(z-2) = 0<=>x + y + 2z-3 = 0 
Ị => Đáp số chính xác là A 


33 



Cảu 48 -ĨĐề minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017]. Trong không gian với hệ tọa độ 
Oxyz cho mặt cầu (s) có tâm l(2;l:l) và mặt phẳng (P):2x + y + 2z + 2 = 0. Biêt mặt 
phẳng (p) cắt mặt cầu (s) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 1. Viết 
phương trình của mặt câu (s) 

A. (S):(x + 2) 2 +(y + l) 2 + (z + l) 2 =8. B. (S):(x + 2) +(y + l) +( z+ l) =10 

C.(S):(x-2) 2 +(y-l) 2 +(z-l) 2 =8 D. (s):(x~2) 2 +(y-l) 2 +(z-l) 2 =KT 

Giải 


Gọi h là khoảng cách từ tâm I tới mặt phẳng (p) và r là bán kinh đường tròn giao 

tuyên. Khi đó ta có quan hệ R 2 = h 2 +r 2 với R là bán kính mặt câu. 

Áp dụng công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng thăng : h = 3 


aqc202+l+201+2Rs2d+ld+2d= 

a Math A 

I 2x2+1+2x14-2 I 

■ỈĨ2 +1 2 + 2 ^ 

3 

Từ đo suy ra R 2 = h 2 + r 2 =9 + 1 = 10 =>(S):(x-2) 2 +(y-l) 2 + (z-l) 2 =10 
■=> Đáp số chính xác là D 

Ị (Xem chi tiết thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh khoảng cách trong không 
: gian Oxỵz 

Câu 49 -[Đê minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017]. Trong không gian vói hệ tọa độ 
Oxyz cho điểm A(l;0;2) và đường thẳngd có phương trình “- = y= 2 • Viết 


phương trình đường thẳng A đi qua A vuông góc và cắt d 

-I_y _z-2 R A .iLzl = y=iz2 

1 1 -1 
x-1 y _ z-2 

I 


A. A: : 


CA: 


1 

x-1 


1 

Z”2 


B> A:~ 
D. A 


1 


Gỉảỉ 


Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên đường thẳng d =>H(l+t;t;-l + 2t) 


Ta có AH -L d => AH.u d = 0 . Sử dụng lệnh SHIFT SOLVE tìm t 


l(l+Q)pl)+l(Q)pO)+2(pl+2Q)p2)qrl= 




H M-Áth 

1C1+X-D+1CX-0) 

x% 

L-R= 

=>t = l=>H(2;ĩ;l) 


> 

i 

Ố 


Đường thẳng A qua A(l;0;2) 
x-1 y_ z~2 

1 1 M 


và có vecto chỉ phương AH(l;l;—l) có phương trmh 


I => Đáp SỐ chính xác là B 

I (Xem chi tiêì thủ thuật và bài tập tương tự tại bài: Casio tìm nhanh hình chiếu vuông góc 
trong không gian Oxyz ) 


34 





T. CASIO TÌM NHANH GTLN-GTNN CỦA HÀM số 


1) PHƯƠNG PHÁP 

- Bước 1: Để tìm giá trị iớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f (x) trên miền [a;b] ta 
sử dụng máy tính Casio vói lệnh MODE 7 (Lập bảng giá trị) 

- Bước 2: Quan sát bảng giá trị máy tính hiển thị, giá trị lớn nhất xuất hiện là max , giá 
trị nhò nhất xuất hiện là min 

b ~ a , , 

- Chủ ỷ : Ta thiết lập miền giá trị của biến X Start a End b Step (có thể làm tròn để 
Step đẹp) 

Khi đề bài liên có các yếu tổ lượng giác sinx,cosx,tanx... ta chuyển máy tính về chế độ 
Radian 

2) VÍ DỤ MINH HỌA 

VDl TThi thử chuyên KHTN -HN lần 2 năm 2017] 

Tìm giá trị lớn nhất của hàm sô y = x' -2x~ -4x + 1 trên đoạn [l;3] 


A _ 67 

A. max = — 
27 


❖ Cách 1: CASIO 


B. max = -2 


c. max = -7 


D. max = -4 


Giải 


Sử dụng chức năng MODE 7 của máy tính Casio với thiết lập Start 1 End 3 Step 


3-1 

19 


w7Q) A 3$p2Q)dp4Q)+l=l=3=(3pl)P19= 

s _ Math 


jị 

F 

-M 

LIŨ5E 

-M-51M 

1.2105 

“lilgảe 


> Quan sát bảng giá trị F(x) ta thấy giá trị lớn nhất F(x) có thể đạt được là f(3) = -2 

B M tth 



M 

FÍK*J 

19 

2.B9M1 

“3.00 í 

ÈQ 

3 

~Ê 

21 

MẵiBmaẫ 



Vậy max = ”2 , dấu = đạt được khi X ^3 Đáp số chính xác là B 

❖ Cách tham kháo : Tự luận 

~x = 2 

Tính đạo hàm y' = 3x 2 - 4x-4 , y r = 0o| 2 


3 


Lập bảng biến thiên 


Ị X 

- oc ] 

2 : 

+ x 

y' 

Ị. 


0 




/(3) = -2 


' v 

I ; 

ị 


/( 1) = -4 



35 




■ Nhìn bảng biến thiên ta kết luận max = /(3) = -2 

• Bình luân : 

• Qua ví dụ 1 ta đã thấy ngay sức mạnh của máy tính Casio, việc tìm Max chỉ cần quan 
sát bảng giá trị là xong. 

• Phương pháp tự luận tim giạ tri iơn nhẩt, gia trị nhổ nhất củà hẳm số được tiến hanh 
theo 3 bước:: 

; : +) Biróọ Ị: Tìm miền xác định của biêh X 

*) Bj*ớp2: Tính đạo hàm và xác định khoảng đồng biến nghịch biến 
+) Bước 3: Lập bảng hien thiên, nhm vào bầng biến thiễn cJề kêfỊ: Iiiận 

• Trong bài toán trên đề bài đâ cho sẵn miền giá trị của biến X là [l;3] nên ta bỏ qua 
bước 1. 

VD2 -[Thi thủ chuyên Hạ Long - Quảng Ninh lần 1 năm 2017] 

Hàm SỐ y = |3cosx-4sinx + 8| với xg[0;2tĩ] .Gọi M,m lần lượt là giá trị lơn nhất, giá trị 
nhỏ nhất của hàm số. Khi đó tổng M + m bằng bao nhiêu ? 

A. 8%/2 B. 7^3 c. D. 16 

Giải 

Cách 1 : CASIO 

> Để tính toán các bài toán liên quan đến lượng giác ta chuyển máy tính về chế độ 
Radian 

qw4 

> Sử dụng chức năng MODE 7 của máy tính Casio với thiết lập Start 0 End 2n Step 
271-0 

19 

w7qc3kQ))p4jQ))+8=0=2qK=2qKP19= 
s Math 



BI 

F ÍK ĩ 

1 

IìImìIIi 

1 ỉ 

Ê 

D.33ŨG 

3.E3ỎÈ 

i 

ul 5513 

1.9105 


0 

> Quan sát bảng giá trị F(x) ta thấy giá trị lớn nhất F(x) có thể đạt được là 
f (5.2911) = 12.989« 13 = M 

(3 M?,th 

F(K) 

ỊẼ.ẸÌM 

1.919 

i|Ị_BpH _ 

5.291103417 

Ta thấy giá trị nhỏ nhất F(x) có thể đạt được là f (2.314) = 3.0252 « 3 = m 
Vậy M + m = 16 => Đáp số D là chính xác 

ịl* Cách tham khảo : Tụ luận 

■ Áp dụng bất dẳng thức Bunhiacopxki ta được : 

(3cosx-4sinx) 2 ^Ị 3 2 +(“4) 2 j(sin 2 X + cos 2 x) = 25 
cosx-4sinx 

ị Vậy 3 < |3 cos X - 4 sin X + 8| < 13 


< 5 <^> -5 < 3 cos X - 4 sin X < 5 o 3 < 3 cos X - 4sin X = 8 < 13 



lỊỊMBỊỊ 

i 0 5. EEI i 


36 







♦> Bình luân : 

• Nếu bài toán liên quan đến các đại lượng lượng giác ta nên chuyển máy tính về chế độ 
Radian để được kết quả chính xác nhất. 

• Trong Bất đẳng thức Bunhiacopxki có dạng (ax + by) 2 <(a 2 + b 2 )(x 2 + y 2 ). Dấu = xảy ra 
khi và chỉ khi 

X y 

VP3 -[Thi thử nhóm toán Đoàn Trí Dũng lần 3 năm 2017] Cho các số x,y thỏa mãn điều 
kiện y < o.x 2 + X - y - 12 = 0 . Tìm giá trị nhỏ nhất: p = xy + X + 2y + 17 
A. -12 B. -9 c. -15 D. -5 

Giải 

• Cách 1 : CASIO 

'r Từ x 2 +x-y-12 = 0 ta rút được y = X 2 + X -12 Lắp vào p ta được: 

p = (X + 2) (X 2 + X - 1 2 ) + X + 17 

> Để tìm Min của p ta sử dụng chức năng lập bảng giá trị MODE 7, tuy nhiên việc còn 
thiếu của chúng ta là miền giá trị của x . 

Để tìm điều này ta xét y<0ox 2 +x-12<0o-4<x<3 


Sứ dụng MODE 7 với thiết lập Start -4 End 3 Start ~~ ta được: 

‘ h 19 * 

w7(Q)+2)(Q)d+Q)pl2)+Q)+17=p4=3=7P12= 


□ . Mxth 


K _ FÍK) 

10 ỊỊsặT -ỈL 

iĩ I.H333 -1«E5Ũ 

1 D 25 

Quan sát bảng giá trị ta thấy giá trị nhó nhất là f (1.25) = -11.6 ~ -12 
Vậy đáp SỐ chính xác là A 

•> Cách tham khảo : Tự luận 

■ Dùng phưong pháp dồn biến đưa biểu thức p chứa 2 biến trở thành biểu thức p chứa 
1 biến X 

=> p = (x + 2)(x 2 4- X “ 12 ) + X + 17 = X 3 4-3x 2 -9x-7 
Đặt f(x) = x 3 +3x 2 -9x-7 

■ Tìm miền giá trị của biến X ta cỏ: y<0<=>x 2 +x-12<0<=>-4<x<3 

■ Khảo sát hàm f(x) ta có: f'(x) = 3x 2 +6x-9 , f'(x) = 0<=> x = 1 ^ 

So sánh f(l) = -12;f(~3) = 20;f(-4) = 13;f(3) = 20 
Vậy giá trị nhỏ nhất f (max) = -12 đạt được khi X = 1 
V Bình luân : 

• Một bài tìm Min max sử dụng phương pháp dồn biển hay, Việc tìm cận và tìm giá trị 
nhỏ nhất có sự đóng góp rất lớn của Casio để tiết kiệm thòi gian. 

VD4 -fKhảo sát chất lượng chuyên Lam Son - Thanh Hóa năm 2017] 


Giá trị lớn nhất của hàm số y : 


2mx +1 


trên đoạn [2; 3 ] là khi m nhận giá trị bằng: 


D. “2 


37 



Giải 


:❖ Cách 1 : CASIO 


> Ta hiểu nếu giá trị nhỏ nhất của y = ~~ trên 
y+ 1 = 0 có nghiệm thuộc đoạn [2; 3 ] 


đoạn [2; 3 ] cỏ nghĩa là phương trìnhỊ 



> Thử nghiệm đáp án A vói m = -5 ta thiết lập ■ ^ x ll + 1-0 .Sử dụng chức năng dò 

nghiệm SHIFT SOLVE 
aplOQ)+lRp5pQ)$+alR3qr2.5= 

0 Math 

JL m I I i. I A 

X=®”-0.064516129 
L-R= 0 


Ta thấy khi y = 1 thì X = "0.064... không phải là giá trị thuộc đoạn [ 2 * 3 ] vậy đáp án A sai 


> Tưong tự như vậy ta thấy đáp án c đúng với m-0 khi đó y có dạng 


-X 


alRpQ)$+alR3qr2.5= 

0 


-4-r+HÉr 

-X 3 



Mxth 


3 

0 


Ta thấy khi y khi X = 3 là giá trị thuộc đoạn [2;3] => đáp án c chính xác 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 

■ Tính đạo hàm y' =- v 1 - k" - f --——- = —-4- > 0 với mọi X e D 

(m-x) 2 (m-x) 2 

=> Hàm y luôn đồng biến 

=> Hàm y đạt giá trị lớn nhất tại cận trên X = 3 

1 6m+1 -1 .. _ „ 

■ Vậy y(3) = -4-<=> —-<=>m = 0 

y K ’ 3 m-3 3 

V Bình luân : 

o Ta có thể sử dụng máy tính Casio theo VD1 và VD2 với chức năng MODE 7 
Ta thấy với đán án c hàm số y = - - đạt giá trị lớn nhất —t khi X = 3 


w7 a 1 RpQ)=2=3=1P19= 

0 Math 



M 

F(KĨ 

1 B 

2nB3M1 

-D.3U5 

13 

ÉOI 


-0-333 
-01333 


VD5 -fThi Học sinh giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2017] Cho hàm số y = asinx + bcosx + x 
(o < X < 2ĩi) đạt cực đại tại các điểm x = -| và x = 7t. Tính giá trị của biểu thức 
T = a + bV3 

A. T = 2%/3 B. T = 3+3 + 1 c. T = 2 D. T = 4 


38 



Giãi 

❖ Cách Ị : CASIO 

> Ta hiểu hàm số đạt cực trị tại X = x () thì x n là nghiệm của phương trình y ’ = 0 

> Tính y' = acosx-bsinx + 1 . 


Ta có y' 


= 0 <=> ~a — —-b + “ = 0 (1) 
2 2 3 


Lại cóy'(7t) = 0<=>”~a*f 7t = 0 =>a = 7t . Thế vào (1) ta được 

> SHIFT SOLVE 

ap 10Q)+1 Rp5pQ)$+a 1 R3qr2.5= 

.^ B Math 


x=f -0.064516129 
L-R= 0 


Ta thấy khi y = ™ thì X = -0.064... không phải là giá trị thuộc đoạn [2;3] vậy đáp án A sai 


> Tương tự như vậy ta thấy đáp án c đúng vói m = 0 khi đó y có dạng 


-X 


alRpQ)$+alR3qr2.5= 

□ 

_4-+-±- 


Math 


x= " 

L-R= 


o 

0 


Ta thấy khi y = — khi X = 3 là giá trị thuộc đoạn [2;3] => đáp án c chính xác 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 

■ Tính đạo hàm y' = - ; - -——- = > 0 với mọi x € D 

(m-x) (m-x) 

=> Hàm y luôn đồng biến 

=> Hàm y đạt giá trị lớn nhất tại cận trên X = 3 

■ Vậy y(3) = —«“■o—12— = -~-om = 0 

7 w 3 m-3 3 

❖ Bình luân : 

❖ Ta có thê sử dụng máy tính Casio theo VD1 và VD2 với chức năng MODE 7 

Ta thấy vói đán án C hàm số y = “ đạt giá trị lớn nhất khi X = 3 

X 3 


w7a 1 RpQ)=2=3=1 p 19= 

0 _ Màth 

Fíio ; 

“ 0.3451 


ỊB 

il 

ẻo 


2.0941 


- 0.339 

-0.333 


39 



BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bài l -[Thi thử báo Toán học tuổi trẻ lần 4 năm 2017]. Gọi M,m là giá trị lớn nhất và giá 

X 2 

trị nhỏ nhất của hàm số y = trên đoạn Ị-l;il . Khi đó: 

e x * 

A. M = B. M~e;m = 0 c M-e,m = ” D. M~e;m = l 

e e 

Bải 2 -iThi Học sinh giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2017] 

Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số y = Vx + 3 + Vổ- X 

..j..1. .. Đ.,_u = 2.±s.. _-.! 

Bài 3 -fThi thử chuyên Vị Thanh - Hậu Giang lần 1 năm 2017] 

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm sổ y = (x 2 - 2x + 3) 2 - 7 

A. miny~-~5 B. miny = ™7 

c. min y = -3 D. Không tồn tại min 

Bải 4 4Thi thử THPT Lục Ngạn - Bắc Giang íân 1 năm 2017] 

Tìm m để hàm số y - mX — 4 đạt giá trị lớn nhất bằng 5 trên f-2;6Ì 
x + m ' ơ L J 


A. m-~ B. m = c. m = “ D. m 

6 5 4 7 

Bải 5 -[Thi thử THPT Vũ Văn Hiếu -Nam Định lần 1 năm 2017] 

Gọi M,n lần lượt là giá trị lón nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = Ịx 3 -3x 2 +1| trên 
đoạn [~2;l] thì: 


A. B. M = 0;m = -19 c. M = 0;m = -Ỉ9 D. Kết quả khác 

Bài 6 TThi thử THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc lần 1 năm 2017] 

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = Vl + sinx + Vl + cosx là: 


A. miny = 0 B. miny^l 

c. miny = ^4-2^Ỉ2 D. Không tồn tại GTNN 

Bải 7 -ỊThi thử chuyên Trần Phú - Hải Phòng lần 1 năm 2017] 


Cho hàm số y = 3sin X - 4sin 3 X . Giá trị lón nhất của hàm số trên khoảng 



A. 1 .B. 7 . c. -1 D.^. 

Bải 8 -ỊThi HK1 THPT chuyên Ngoại Ngữ - ĐHSP năm 20171. Gọi M,n lần lượt là giá trị 
lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = (x 2 -3)e x trên đoạn' [ti;2]. Giấ trị củá 

; biểu thức p = (m 2 - 4M) 2í)I6 là: I 

A. 0 B. e 2016 c.l 



40 







LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bải 1. Lập báng giá trị cho y = r (X) = 7- vói lệnh MODE 7 Start -1 End 1 Step = 


w7aQ)dRQK A Q)==p1 =1 =2P19= 

M&th 




F CH) 


!'! 

F 

1 

HHhbì 

2.1103 

10 

-0.053 

3.3*103 

3 

-0.534 

1.3551 

11 

ỉipTmh 

3« G-IÕ3 

3 

-0.153 

1.3135 

13 

0.15na 

0.3 7 3 


- 1 0.05263157895 

■ Quan sát bảng giá trị thấy ngay M = 2.7I82 = e đạt được khi x = -[ và m =2.6x10“'«0 
Sử dụng Casio 
==> Đáp số chính xác là B 

Bải 2. Theo điều kiện xác định thì I x + 3 ^ <=> -3 < k < 6 

16 - X > 0 

• Lập bảng giá trị cho y = 7x + 3 + 76 - X với lệnh MODE 7 Start -3 End 6 Step 0.5 


w7sQ)+3$+s6pQ)=p3=6=0.5= 

Ms.tN 


3 
Ị 6 
11 


0 

FCỊỊ)_ 

„ 4.235 

4.3436 

4,335 


Mwh À 


0*4 £ 


1.5 4. k4kb4Ubo«' 

Quan sát bảng giá trị thấy ngay M = 4.2421 = 372 đạt được khi X = -l 
và m = 2.6x10”' as 0 Sử dụng Casio 
=> Đáp SỐ chínla xác là B 

Bải 3 

■ Đề bài không nói gì đến miền giá trị của X . Khi đó ta chọn Start -9 End 10 Step 1 
a Lập bảng giá trị cho y =(x 2 -2x+ 3) 2 -7 với lệnh MODE 7 
w7(Q)dp2Q)+3)dp7—p9*10=l= 

0 M&th 


10 

JLi 

fím:» 

2 

iĩ 

-3 

iẻ 

3 

2 


■ Quan sát bảng giá trị thấv ngay miny = -3 đạt đrrợc khi X = 1 
=> Đáp số chính xác là c 

_ 2 . 

Bải 4 Thử với m = — thì giá trị lớn nhất là 25 => A sai 

w7a2Q)P6p4RQ)+2P6=p2=6=0.5= 

0 

1 H I F 
3 

ỹ 

5 

-0.5 

B Tương tự như vậy với m = 34 thì giá trị lơn nhất là 5 Đáp số c chính xác 
w7a34Q)p4RQ)+34=p2=6=0.5= 


«1 

11 

F CH) 

TPĨ. 1 

5.5 

25 

0 

“12 


41 




H 

Ftỉb 

ỉ 5 

5 

ụ.E5EM 

15 

n 

ẼÊÊằẾồ 

M.BÌE9 

5 


Hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối ta thêm lệnh SHIFT HYP. Sử dụng MODE 7 với Start -2 

End 1 Step Ặ 
F 19 

w7qcQ) A 3$p3Q)d+l=p2=l=3P19= 

0 _ M&th . 0 Math 


M 

FÍK) 


K F tio 

SÉÉĐĨ 

19 


19 |iFTÍ:L r h- D.OBMI 

! -I.BHẼ 

I5.Ụ9 


19 D.BMEI Ũ.BÌriâ 

i -i.EBM 

ỈE-Ẽan 


EO 11 



-2 

0.6842105263 


■ Quan sát bảng giá trị thấy M = 19;m-0 => Đáp số c chính xác 
Bài 6 

■ Vì chu ki của hàm sin, cos là 2n nên ta chọn Start -271 End 27Ĩ Step 

■ Lập bảng giá trị cho y - Vl + sin X + V1 + cos X với lệnh MODE 7 

q\y4w7sl+jQ))$+sl+kQ))=p2qK=2qK=4qKP19= _ _ 

0 _ Math 


-1.653469818 

Quan sát bảng giá trị thấy ngay M = 1.0162 «1 => Đáp số chính xác là B 
Bài 7 

■ Lập bảng giá trị cho y = 3sin X - 4sin 3 X với lệnh MODE 7 Start ~~ Enđ — Step — 
qw4w73jQ))p4jQ)) A 3=pqKP2=qKP2=qKP19= 

13 . Math 

I_iĩ_I F(K> I 


11 

II 

I Bin 


a-l.MDSD.in9U 

il -I.ẼụlDÌ|Ù|9l_ 

-1.570796327 

Quan sát bảng giá trị lớn nhất là 1 Đáp số chính xác là A 
Bải 8 

2 

■ Lập bảng giá trị cho y = Vl + sinx + Vl + cosx với lệnh MODE 7 Start 0 End 2 Step 
w7(Q)dp3)QK A Q)=0=2=2P19= 


!líỂS : yỉỉ 

11 i.Dsãs_ rằ-ii2_ 

0.9473684211 


a Matb 

F m Ị 


K F(Ịị> 

Ị.BBMn gỊÉạụỊ 
mỂÊtr- n.iiả 


0 _ Math 


■ Quan sát bảng giá trị ta thấy m = -5.422 và M = 7.389 
=> p = (m 2 - 4M)”" = (-0.157916) 20lf ' « 0 
=> Đáp số chính xác là A 


42 





T. CASIO TÌM NHANH KHOẢNG ĐỒNG BIẾN - NGHỊCH BIÊN 

CỦA HÀM SỐ 


1) KIẾN THỨC NẾN TẢNG 

1. Tính đông biến nghịch biên: Cho hàm sô y = f(x) có đạo hàm trên khoảng I. Neu 
f'(x)>0 với mọi xel (hoặc f’(x)<0 với mọi xel)và f'(x) = 0 tại hữu hạn điêm cua 
I thì hàm số y = f (x) đồng biến (hoặc nghịch biển) trên I. 

2. Cách 1 Casio: Sử dựng chức năng lập bảng giá trị MODE 7 của máy tinh Casio . Quan 
sát bảng kết quả nhận được, khoảng nào làm cho hàm số luôn tăng thì là khoảng đồng 
biêh, khoảng nào làm cho hàm số luôn giảm là khoảng ngHịch biến. 

3. Cách 2 Casio: Tính đạo hàm, thiết lập bât phương trình đạo hàm, cô lập m và đưa về 
dạng m>f(x) hoặc m<f(x).Tìm Min,Max của hàm f(x) rồi kết luận. 

4. Cách 3 Casio: Tính đạo hàm, thiết lập bất phương trình đạo hàm. Sử dụng tinh năng giải 
bất phưong trình INEQ cúa máy tính Casio (đối với bất phương trình bậc hai, bậc ba) 

2) VÍ DỤ MINH HỌA 

VDl -ÍĐề minh họa thi THPT Quốc Gian lân 1 năm 2017] 

Hỏi hàm số y = 2x 4 +1 đồng biến trên khoảng nào? 

A. [-oc;-!] B. (0;+oc) c (~2 ;+cc ) D. (-oc;0) 

Giải 

❖ Cách 1 : CASIO MODE 7 

> Để kiểm tra đáp án A ta sử dụng chức năng lập bảng giá trị MODE 7 với thiết lập Start 
-10 End —t Step 0.5 
w72Q) A 4$+l=plO=p0.5=0.5= 

0 Mkth 


1.1 

FÍMĨ 


sorioi 

-g.5 

13531 

-3 

13153 


-iữ 

Ta thấy ngay khi X càng tăng thì f (x) càng giảm => Đáp án A sai 
Ị> Tương tự như vậy, đê kiểm tra đáp án B ta cũng sử dụng chức năng MODE 7 với thiết 
Ịập Start 0 End 9 Step 0.5 

; w72Q) A 4$+l==0~9=0.5= . ... . . • 

0 Math 


K 

F(K5 

1 

□ . 5 

1. 155 

ĩ 

3 


Ta thấy khi X càng tăng thì tương ứng f (x) càng tăng => Đáp án B đúng 
❖ Cách 2 : CASIO ĐẠO HÀM 
> Kiểm tra khoảng Ị^-oc;—ta tính 
qy2Q) A 4$+l$palR2$p0.1= 


43 



£16 


125 

Đạo hàm ra âm (hàm số nghịch biến) Giá trị -i-0.1 vi phạm => Đáp án A sai 

> Kiểm tra khoảng (-oc;0) ta tính f'(0-0.l) 

H!!!!oooooo~ 


E Math Á. 

é(2xM)| I= ; o .f 


125 

Điểm 0-0.1 vi phạm => Đáp án D sai và c cũng sai Đáp án chính xác là B 
> Xác minh thêm 1 lần nữa xem B đúng không. Ta tính f (1 + 0. l) = 


1331 

125 


Chính xác 


!!!!!ol+= 

0 M&th Ả 

£(2XM)| 

1331 
1 ■?<=. 


125 

❖ Cách 3 : CASIO MODE 5 INEQ 

Hàm sô bậc 4 khi đạo hàm sẽ ra bậc 3. Ta nhẩm các hệ số này trong đầu. Sử dụng máy 
tính Casio để giải bất phương trình bậc 3 
wRl238=0=0=0= 

a Math 

A<x 


ũ<x 

Rõ ràng X > 0 

!♦> Cách tham kháo : Tự luận ........ \i~ 7 T~ 7 " ,7777 

;■ Tính đạo hàm y' = 8x 3 

■ Để hàm số. đồng biến thì y' >: 0 <=> X 3 > 0 ọ X > 0. 

I Vậỵ hàm số đọrig biện trên khoảng (0; + oc) 

❖ Bình luân : 

• Khi sử dụng Casio ta phải để ý: Hàm số đồng biến trên khoảng (a;b) thì sẽ luôn tăng 
khi X tăng. Nếu lúc tăng lúc giảm thì không đúng. 

Bải 2 ~[Thi thử báo Toán học tuổi trẻ lần 4 năm 2017] 

Hàm số y = X 3 + 3x 2 + mx + m đồng biến trên tập xác định khi giá trị của m là: 

A. m < 1 B .J c. -1 ậ m < 3 D. m<3 

1 '■Ệ\Gỉải " : M\ 

1 ❖ ciach 1 : CÁSIQ 

> Để giải các bài toán liên quan đến tham số m thì ta phải cô lập m 
Hàm số đồng biến o y ' > 0 o 3jr + 6x + m > 0 <=> m>~ 3jc 3 - 6x = f(x) 


44 








Vậy đẽ hàm số y đông biến trên tập xác định thì hay m> max) vói mọi X 

thuộc R 

Đê tìm Giá trị lớn nhât của /(.v) ta vẫn dùng chức năng MODE 7 nhưng theo cách 

dùng của kỹ thuật Casio tìm min max 

w7p3Q)dp6Q)=p9=10-l= 


1,1 

□ 

F 

miầỀc: 

J IB3 

-B 

“IMM 

-1 

-105 


r Quan sát bảng giá trị ta thấy giá trị lớn nhất của f(x) là 3 khi X = -1 


a 

l f » 

II 

■ể 

F<KĨ 

D 

3 

I 

(D 

d 

0 


Vậy /77 >3 

*** Cách tham khảo : Tự luận 

■ Tính đạo hàm y ’ -* 3x 2 -r 6x + m 

- Để hàm số đồng biến thì y' > 0 <=> 3x 2 + 6x + m > 0 với mọi X e R (*) 
oA , <0o9“ 3m <0om>3 

❖ Bình luân : 

• Kiên thức (*) áp dụng định lý về dấu của tam thức bậc 2: "Nếu tam thức bậc hai 
ax 2 + bx + c có A < 0 thì dấu cúa tam thức bậc 2 luôn cùng dấu vói a 

VD3 ~[Đẻ minh họa thi THPT Quốc Gian lân 1 năm 2017] 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = — x ~ 2 - đồng biến trên 

tan X - m 


khoảng 1^0;— 


m < 0 
1 < m < 2 


B. m < 2 


C. 1 < m <2 


D. m > 2 


❖ Cách 1 : CASIO 

> Để bài toán dễ nhìn hơn ta tiến hành đặt ẩn phụ: Đặt tanx = t. Đổi biến thì phải tỉm 
miên giá trị của biến mớỉ. Để làm điều này ta sử dụng chức năng MODE 7 cho hàm 
f(x) = tanx. 

qw4w71Q))=0=qKP4=(qKP4)P19= 


»» 

a 

F (KĨ 

HUÌBKIÍii 

D 

□.OM 13 

Ũ.DMI3 

Ũ.ŨB2B 

O.OBẻQ 


Ta thấy 0 < tanx < 1 vậy t € (0; l) 


Bài toán trở thành tìm m đế hàm số y = “—— đồng biến trên khoảng (0; l) 

t - m v ; 


45 



. 1 _, (t-m)~(t-2) 2 - m 

> Tính đạo hàm: y =-——-= 7“— -77 

(t-m) (t-m) 

y 1 > 0 <r> 2" m >0<=>m<2 (1) 

(t-m) 

> Kết hợp điều kiện xác định t~m^0am^t^mỂ(0:l) (2) 

. _., fm <0 , * ,v . ' 


Từ (1) và (2) ta được 


1 < m < 2 


Đáp án A là chính xác 


❖ BinHTuâh : 

• Bài toán chứa tham số m ờ dưói mẫu thường đánh lừa chúng ta. Nếu không tỉnh tácỊ 
I chúng ta sẽ chọn luôn đáp án B 

Tuy nhiên điểm nhân của bài toán này là phải kết hợp điều kiện ở mẫu số. m * t mạ 
t •€= (O; l) v ậy m £ (0; l). 

VD4 -[Thi thử báo Toán học tuổi trẻ lần 3 năm 2017] 

Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y = sinx -COSX 4 - 2017v/2mx đồng biến trên R 


A. m>2017 


B. m <0 


c. m> 


D. m> 


❖ Cách 1 ; CASIO 

!> Tính đạo hàm y • = cos X + sin X + 2017 \Ỉ2m 
■ • -sinx-cosx \ 

y > 0 <=> m > 20nj2 - x I 

Để hàm SỐ luôn đồng biến trên R thì m > f (x) đúng với mọi X e R haỵ m > f (max) 

> Để tìm giá trị lớn nhất của hàm sổ ta lại sử dụng chức năng MODE 7. Vì hàm f (x) là 
hàm lượng giác mà hàm lượng giác sinx,cosx thì tuần hoàn với chu kì 2tí vậy ta sẽ 

thiết lập Start 0 End 2ĩt Step 
q w4w7apjQ))pkQ))R2017s2=0=2qK=2qKP19= 


1.1 

s 

FÍHĨ 

■■HH 1 

-3-mM 

D.33DE 


B.EEĨ3 

-M-.dM 


Quan sát bảng giá trị của F(x) ta thấy f(max) —f(3.9683)»5.10 


Q Mlth 

FÍK) Ị 


_ _ H_ F ÍX) 

I? 3.G3HE U.Ì-idM 

1M «.599 «: G-idỊÌ 

3.968327562 

Đây là 1 giá trị * —vậy m > —t- => Đáp án chính xác là c 

♦> Cách tham khảo : Tự luận 

__ /r ^ ^ ~sinx~cos 

■ Tính đạo hàm y’-COSX+ sinx4-2017v2m. y>0om>—2017-72 

■ Theo bất đẳng thức Bunhiacopxki thì 


-sinx -COSX 


46 







(-sinx - cosx) 2 < Ị(-l) 2 + (~l) 2 )(sin 2 X + cos* x) = 2 
=>~\JĨ < (-SÌĨ 1 X - cosx) < yfĩ 


ã S f WS; ^ 


2017 Vĩ 


' 2017n/2 


/2 J 

f(x) đạt giá trị lớn nhất là - - - ---- r=>m > f(max) = 

2017n/ 2 2017 v ' 


2017 


♦í* Binh luân : 

• Vì chu kì của hàm sinx,cosx là 2n nên ngoài thiết lập Start 0 End 2 71 thì ta có thể thiết 
lập Start -71 End -K 

• Nếu chỉ xuất hiện hàm tanx, cotx mà hai hàm này tuần hoàn theo chư kì K thì ta có 
thể thiết lập Start 0 Enđ n Step ỷ~ 


VP5 "ÍThi thủ chuyên Trần Phú - Hải Phòng lân 1 năm 2017] 

Tìm m đế hàm số y = X' + 3x 2 + mx + m nghịch biến trên đoạn có độ dài đúng bằng 2. 
A. m = 0 B. m < 3 c. m = 2 D. m > 3 


Giải 


❖ Cách 1 : CASIO 
> Tính y’ = 3x 3 +6x 2 +m 

Ta nhó công thức tính nhanh "'Nếu hàm bậc 3 nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng a 
thì phưoaig trình đạo hàm có hai nghiệm và hiệu hai nghiệm bằng a " 

Vói a là một số xác định thì m cũng là 1 số xác định chứ không thể là khoảng => 
Đáp số phải là A hoặc c. 

Vói m = 0 phưomg trình đạo hàm 3x 2 +6x = 0 có hai nghiệm phân biệt 

khoảng cách giữa chúng bằng 2 
=> Đáp án A là chính xác 
♦> Cách tham khảo : Tự luận 

■ Tính y ‘ - 3X’ 1 + 6x 2 4- m. Để hàm số nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 2 thì phương 
trình đạo hàm có 2 nghiệm x,,x 2 và |xj -x 2 1 = 0 

..[x,+x 2 =-2 

■ Theo Vi-et ta có ị m 

[ X ' X2= T 

■ Giải |Xị -x 2 | = 2o(xj -x 2 ) 2 =4o(Xị +x 2 ) 2 “4x,x 2 =4 

„ 4m ^ 

<=> 4-~-~- - 4 <=> m = 0 
3 



47 



BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bải l -ÍThi thử chuyên KHTN -HN lần 2 năm 2017] 

Cho hàm số y = -X 4 + 2x 2 +1 . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (- oc;—l) 

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (- oc;0) 
c. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; + oc) 


D. Hàm số đồng biến trên khoảng (l;+ oc) 

:Bải 2 “[Thi thử báo Toán học tuổi trẻ lần 3 năm 2017] 

Trong cảc hàm số sau, hãy chỉ ra hàm số giảm (nghịch biên) trên R 


A. y = í — 

. * u 


B. y = 


c. y - (ti ) 3 


D. y = 


2y2 


Bải 3 “[Thỉ Học sinh giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2017] Tìm các giá trị thực của tham số m 

để hàm số y = ——— * đồng biến trên từng khoảng xác định. 

2x + m 


A. m<2 


B. 


m < -1 

m > 2 


c. m & 2 


D. -1 < m < 2 


Bải 4 -fThi thử chuyên Hạ Long “ Quảng Ninh lần 1 năm 2017] Tìm các giá trị thực của 


tham số m để hàm số y = 


m-sinx 


nghịch biến trên khoảng 0; 


l 6 


A. m>“ B. m < “ c. m <“ D. m>~ 

2 2 4 4 

Bải 5 -[Thi thử chuyên Vị Thanh - Hậu Giang ĩân 1 năm 2017] Tìm tất cả các giá trị thực 

của tham số m sao cho hàm số y = 2siir X -3sin 2 X + msinx đồng biến trên khoảng 

tC 


0 ;~: 

2 / 

A. m>0 


_ 3 _ 3 

B. m <— c. m >- 


D. m >- 


2 2 

Bải 6 >[Thi thử chuyên Lương Văn Tụy lần 1 năm 2017] 

Tìm m để hàm số y = mx' - X 2 + 3x + m - 2 đồng biến trên khoảng (”3;0) ? 
A. m = 0 B. m = ±1 c. 3m ^ ±1 D. m = 1 

Bằi7^ rrhithư ÌhPT Bảo Lầm - Lâm Đồng lần 1 năm 2017] 


Tìm tất cả gỉá trị thực của tham số m sao cho hàm số y == 


e x ~m -2 


- m 


đồng biến trong;! 


khoảng I In-~;ồ 


A. mé[-l;2] 

c. me (l; 2 ) 


B. m-€ 

D. m e 


11 

2 ; 2 „ 

ì_l 
2 * 2 


u 


48 




B ài 8 -[Thi thử chuyên Trần Phú - Hải Phòng lần 1 năm 2017] 

Tìm tất cả các giá trị thực m đế hàm số y = 2x’ + 3(m- l)x 2 + 6(m -2)X + 3 nghịch biến 
trên khoảng có độ dài lớn hon 3. 
fm > 6 

A -_ n B. m>6 c. m<0 D. m =9 

m <0 


LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

ìil 

Giải bất phưong trình đạo hàm với lệnh MODE 5INEQ 
wRl 23p4=0=4=0= 


_ _ _ 0 Ma.th 

X<A,B<X<C 

X<-1.Ũ<X<1 

■ Rõ ràng hàm số đông biến trên miên (— oc;-i) và (0;l) Đáp số chính xác là A 

Bài 2 

* Hàm số nghịch biến trên R tức là luôn giảm 

■ Kiểm tra tính nghịch biến của hàm với chức năng MODE 7 Start -9 End 10 

\3 J 

Step 1 

w7(aqKR3$) A Q)=p9=l 0=1= 


M 

0 

FÍKĨ 


ŨŨ 55(13 

“0 

O.EÌĨM 

-ĩ 

ũ.ĩẽùl 


Ta thấy f(x) luôn tăng A sai 

. ( 1 Y 

Tương tự như vậy, với hàm y = ị~=- J ta thấy f (x) luôn giảm 


Đáp án chính xác là D 

w7(alR2s2$$) A Q)=p9=10=l= 



0 

F(K) 
ỉ 1505 

-0 

Ú05E 

“1 

ỉ MMBb ĩ 


Chọn m = -3. Khảo sát hàm y = ( 3 - 1 ^' + l vói chức năng MODE 7 

w7a(p3pl)Q)+lR2Q)p3=p9=10=l= 



0 

F ík:i 
-Db 333 

1 

3 

ẻ 

-1 


Ta thấy hàm số lúc tăng lúc giảm =5- m = - 3 sai => A, B, c đều sai 
=> Đáp số chính xác là D 


49 



Chủ ỷ : Việc chọn m khéo léo sẽ rút ngắn quá trình thử đáp án 

Bải 4 

■ Chọn m = 3. Khảo sát hàm y = vói chức năng MODE 7 

cos X 


qw4w7a3p j Q) )RkQ)) d=0=qKP6=qKP6Pl 9= 


s 


Màth 



=> m = 3 sai => A; Đ đeu sai 
3 sin X V( - chức năng MODE 7 



E 

FÍHĨ 

1.3 

D.0515 

1-3134 

□«□551 

112M0H 


0 

m = 1.3 đúng 


B là đáp số chính xác (Đáp án c không chứa 


Ta thấy hàm số luôn 
1.3 nên sai) 

Bải 5 

■ Chọn m = 5 . Khảo sát hàm y = 2sin 3 X - 3sin 2 X + 5sinX vói chức năng MODE 7 
w72jQ)) A 3$p3jQ))dp5jQ))=0=qKP2=qKP20= 

□ _ Math 

i K I FÍKĨ ỉ 

1 

5 
3 

□ 

Ta thấy hàm số luôn giảm =5> m = -5 sai => B sai 

■ Chọn m = 1. Khảo sát hàm y = 2sin 3 X - 3sin 2 X + sin X vói chức năng MODE 7 



FOÕ 

HnBi 

ũ 

ũ- 151 

-Ũb bmi 

□rãiMi 

-1.113 


■ 


C!!!!oo+—= 

s Math 



M 

F(HJ 

1 

HÉHOT 

D 

2 

ũ. ỉ 51 

Q.03ŨG 

3 

□»51 MI 

51Ũ0Ĩ5 


Ta thấy hàm số lúc tăng lúc giảm => m = 1 sai => A sai 

Chọn m=4 .Khảosáthàm y = 2sin : 'x-3sin 2 x + ^sinx vói chức năng MODE 7 
2 2 


C!!!!(3P2)== 

0 . Math 



Ji 

F(KJ 

1 

HHHÉI 

D 

É 

a. 151 

0.ỈGBB 

3 

0b 3 i M ỉ 

0.235 


3 _ 

Ta thấy hàm số luôn tăng => m = - đứng => c sai 

Bài 6 

■ Tính đạo hàm y ’ = 3mx 2 -2x + 3. 

Hàm số đồng biến « 3mx 2 -2x + 3>0<=>m> = f (x) 


50 




■ Vậy m>f(max) trên miền (~~3;0).Tìm f(max) bằng lệnlì MODE 7 
w7a2Q)p3R3Q)d=p3=0=3P19= 

□ . Ma.th 



11 

F(HĨ 

1 

MÊÍầÊEẼ 

-Um 333 

E 

-E.BME 

-6.350 

3 

-5.GBM 

-n.iãn 


Ta thấy f(max) = 0.3333... = i => m>~ sai => D là đáp số chính xác 
Bải 7 

■ Chọn /77 — 1 . Khảo sát hàm y = — 2 với chức năng MODE 7 


w7aQK A Q)$plp2RQK A Q)$pl d=hl P4)=0=phl P4)P19= 

□ M&th 

Ị aầl;|r sTeEGE 
Ệ -1.313 ãl tIẹE 
3 - 1 - ẽp _ 

- 1.336294361 

Ta thấy hàm số luôn tăng trên => m -1 nhận => A, D có thể đúng 

■ Chọn m = —\ . Khảo sát hàm y = —.ClL c với chức năng MODE 7 

• 

C$$$$$$(p$)R$$$$$(p$)==== 

£3 Math 

ỊũBầK F ị 

I -Ọ.lSB 

1Ẽ -5.503_1 

- 0.7296286111 

Ta thấy hàm số luôn không đổi (hàm hằng) => /77 “ — 1 loại => A sai và D là đáp số 
chính xác 


Bải 8 

■ Tính y' = 6x 2 +6(m~l)x + 6(m-2) . Theo Vi-et ta có : I X| x 2 “ 1 ” m 

1 x,x 2 — m *“ 2 

■ Khoảng nghịch biến lớn hcm 3 =>|Xị — x 2 Ị > 3 <=> (x, ”X 2 ) 2 > 9 
I o(Xj +X 2 ) 2 ~4XịX 2 -9>0 

o- (l - m) 2 - 4(m - 2) - 9 > 0 

Sử dụng MODE 7 với Start -3 End 10 Step 1 để giải bất phưomg trình trên 


w7(lpQ))dp4(Q)p2)p9=p3=10=l= 

Q Math 0 

K FÍK>_ _ FÍKJ_ 

3 -I 3 3 5 -5 

y w ộ Ị ộ —r □ 

51-5 1111 

0 

Ta nhận được 7 => A là đáp số chính xác 

m < 0 r 


Míth 


6 


51 





T. CASIO GIẢI NHANH BÀI TOÁN cực TRỊ 

HÀM SÔ 


Ịl) KỊỂN THỨC NỀN TẢNG 

Ịt. Điểm cực đại, cực tiểu : Hàm số f liên tục trên (a;b) chứa điểm x 0 và có đạo hàm trên 
cackhoặng (a;x 0 ) và (x () ;b), Khi đó: 

c;.;Nểú f '(x 0 )đổi dấu từ âm sang dương khi X qua điểm Xp thì hàm số đạt cực tiêu-tạiị 
I điẹm x 0 

Nên f , (x 0 )đồì dấu từ dương sang âm khi X qua diêm x () thì hàm số đạt cực đại tại 
điểm _ .; ..;.. ; ; . . ,. Ị . . ; . . ; 

2.Lệnh Casio tính đạo hàm qy 
2) VÍ DỤ MINH HỌA 

VDl -IThi thử chuyên KHTN -HN lần 2 năm 2017] 

Cho hằm số y = (x -5)yfx* . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Hàm SỐ đạt cực tiểu tại X = 1 B. Hàm số đạt cực tiểu tại X = 2 

c. Hàm số đạt cực tiêu tại X = 0 D. Hàm số không có cực tiểu 

Giải 


* Cách 1 : CASIO 

> Để kiểm tra đáp án A ta tính đạo hàm của y tại X -1 (tiếp tục màn hình Casio đang dùng) 


!ol= 

[3 MĩtN A 

^C(X-5) 

- 1.666666667 

Ta thấy đạo hàm y'(l) ^ 0 vậy đáp số A sai 


> Tương tự với đáp án B (tiếp tục màn hình Casio đang dùng) 


!!o2= 

\s Math A 

&(cx-5) 3 i5?c> 

Ũ 

Ta ửiấy y’(2) = 0 . Đây là điều kiện cần để X = 2 là điểm cực tiểu của hàm số y 
Kiểm tra y'(2-0.l) = -0.1345...<0 


!!p0.1= 

Q Mãth Á 

^((X-5) 3 ÌX^)| x > 

■ - 0.1345646179 

Kiểm tra y’(2 + 0.l) = 0.1301...>0 
•' !!oooo+0.1= 

Q Math A 

ACcx-5) 3 ĨỈF)| x fr 

0.1301494443 

Tóm lại f’(2) = 0 và dấu của y' đổi từ - sang + vậy hàm số y đạt cực tiểu tại X = 2 


52 






=> Đáp án B là chính xác 

•> Cách tham kháo : Tự luận 

■ Tứứi dạo hàm : y-: (x - 5)Ậ-U blỉ&ẵ , Ĩíỉz21 
* Ta có y'= 0 <=> 5(x-2) = 0 <=> X = 0 


, _ 5(x “2) 

y >0<=> . >0<=> 

3ựĩ 


X - 2 > 0 


X “2 <0 


y'<0<=>0<x<2 

Vậy y’(2) = 0 và y' đổi dấu từ âm sang dương qua điểm X - 2 
<* Bình luân : 

• Trong các bài toán tính đạo hàm phức tạp thì cách Casio càng tỏ ra có hiệu quả vì 
tránh được nhầm lẫn khi tính đạo hàm và xét dấu của đạo hàm. 

VP2 “[Thi thử báo Toán học tuổi trẻ lân 3 năm 2017] 

Vói giá trị nguyên nào của k thì hàm số y = kx 4 +(4k ”5)x 2 +2017 có 3 cực trị 
A. k = l B. k = 2 c.k=3 D. k = 4 

Giải 


♦> Cách 1 : CASIO 

> Tính đạo hàm y' - 4kx' + 2(4k -5)x 

Ta hiểu: Để hàm số y có 3 cực trị thì y' = 0 có 3 nghiệm phân biệt (khi đó đương nhiên 
sẽ không có nghiệm kép nào) 

Ta chỉ cần giải phương trình bậc 3: 4kx 3 + 2(4k - 5)x = 0 với a = 4k,b = 0,c = 8k - 10,đ = 0. 

Để làm việc này ta sử dụng máy tính Casio vói chức năng giải phương trình bậc 3: 
MODE5 


> Thừ đáp án A với k - 1 
w544=0=8pl 0=0= 


Xi= 

0 

MathT 

Xz= 

[3 

MathVA 



7T 


72 



2 


2 

V 

a 

Math A 



A3= 






0 

Ta thu được 3 nghiệm X, = = -2L£. ;x = 0 

ỡ 1 2 2 2 

Đáp án A là chính xác 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 

■ Tính đạo hàm y' = 4kx 3 + 2(4k-5)x 

■ Ta hiểu: Đế hàm y có 3 cực trị thì y' = 0 có 3 nghiệm phân biệt (khi đó đương nhiên sẽ 
không có nghiệm kép nào) 

■ y' = 0<=>4kx +2(4k-5)x = 0o ' , , ^ , , . 

v ' 4kx “(l0“8k) = 0 ( 2 ) 

Để y 1 = 0 CÓ 3 nghiệm phân biệt thì phương trình (2) có 2 nghiệm phân biệt khác 0 j 


53 





_ „2 _ 18 - 8/r 

o X = —7— >0o0<í<2 
4Ấr 


Vậy k -1 thỏa mãn 

❖ Bìnhluằn : 

• Đạo hàm là phương trình bậc 3 có dạng 3x1 + bx 2 + cx + d = 0 (a # o) nêu có 3 nghiệm thì 
sẽ tách được thành a(x-x,)(x-x 7 )(x-x,) = 0 nên vế trái luôn đổi dấu qua các nghiệm. 

Ịv ịỉtỀỆi. ' : : a- ■ ;:: ■ 

Tuy nhiên nếu đạo hàm là phương trình bậc 3 chi có 2 nghiệm thì sẽ tách thành 
a(x-x,)(x-x 2 ) 2 =ồ và sẽ có 1 nghiệm kép. có 1 cực trị 
; Mở rộng thêm : nếu đạo hàm là 1 phương trình bậc 3 CÓ 1 nghiệm thì chỉ đổi dấu i lần 

^ỉiMẺÉẾÃiẳẳÈ^^iăMỂẾ^ẫỂẼẫảỂấằễiễỀỂiIẾăỉSịỂếỂẼÊắẵ^&ẵMÊẵỀì ỀỂẳẺMMĩẵi ' ÊÊẳÊầỂ: 

^3 -ưtí^^l^T''ÌamLỉển - Hà Nọi lan 1 nam 2017] 

Số điểm cực trị của hàm số y = |x|' - 4x 2 + 3 bằng: 

A. 2 B. 0 c. 3 D. 4 


❖ Cách 1 : T. CASIO 

> Tính đạo hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối Ị|x| 3 j’==Ị^Vx^j j’ = (x 2 )* '-“(x 2 ) 2 .2x = 3x|xỊ 
Vậy y' = Ịjx| 3 “ 4x 2 + 3j’ = 3xỊx| - 8x 

> SỐ điểm cực trị tương ứng với số nghiệm của phương trình y' = 0 . Ta sử dụng chức 
năng MODE 7 đế dò nghiệm và sự đôi dấu của y ' qua nghiệm. 


w73Q)qcQ)$p8Q)=p9=10==l= 

2 MÃth 

K .. F CH ĩ 

G -M - ị E 

1 —8 0 = 

0 -s u 


E , Math 

F F íí-ỉĩ 

3 .1 

M li 


a 

X 

MnsBMnml 

2 

F (KĨ 

5 

lũ 


□ 

iĩ 

i 

-5 


2 

Ta thây y ' đổi dấu 3 lần => Có 3 cực trị 

=> Đáp án c là chính xác .. 

yD4 -[Khảo sát chẳt lượng chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa năm 2017] 

Tìm tất các các giá trị thực của m để hàm số y =-x 3 ~3rnx 2 +3(rn 2 -l)x-3m 2 + 5 đạt cực 

đại tại x = 1 •, 

A. | m= ? B. m = 2 c. m = 1 D m=0 - 

m-2 . * ■ - . ; J " jJ 

Giải 

*> Cách 1 : CASIO 

> Kiểm tra khi m = 0 thì hàm số có đạt cực đại tại X = 1 không, 
qy 0) A 3$p3Q)+5$l= 

0 Math À 


-3^5)1^! 


54 





0 Mkth A 

é(X 3 -3X+5 )|*ZĨỊ 

57 

100 

!!oooo+0.1= 

0 M»th A 

ềp z - 3X+5)Ị “ã 

63 

100 


Vậy y' đổi dấu từ âm sang dương qua giá trị X = 1 =s> m = 0 loại => Đáp án A hoặc D sai 
> Tương tự kiểm tra khi m = 2 



Ũ 


!!p0.1= 

a Mtth A 

^(X 3 -6X 2 +9X-Ì>; 


100 


!!!!!o+= 

„ B Math A 

^(X 3 -6X 2 +9X-ír 

57 

“ 100 


Ta thấy y' đổi dấu từ dương sang âm => hàm y đạt cực đại tại X = 1 => Đáp án B 
chính xác 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 

“ Tính đạo hàm: y'= 3x 2 -6mx+ 3(m 2 - l) 

^ ^ |~x = m -1 

■ Ta cỏ y = 0<=> 

X = m +1 

Điều kiện cần: X — 1 là nghiệm của phương trình y ■ = 0 c^> 


m-l = l 

m = 2 

o 


m + 1 =1 

m -Ó 


Thử lại với m = 2 khi đó y' = 3x 2 “ 12x + 9 

X = 1 

X = 3 


y' = 0o 
y’ >0o 


x>3 _ ^ o 

và y <0ol<x<3 

X < 1 


Vậy y’ đổi dấu từ đưong sang âm qua điểm X = 1 => Hàm y đạt cực đại tại X -1 

♦> Bình luân : 

• Việc chọn giá trị m một cách klìéo léo sẽ giúp chúng ta rút ngắn quá trình chọn để tìm 
đâp án đúng. 

VD5-[Thi Học sinh giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2017] 

Cho hàm số y = asinx + bcos X + X (o < X < 2n) đạt cực đại tại các điểm X = “ và X = 7t. 
Tính giá trị của biểu thức T = a + bV3 

A. T = 2n/3 B. T = 3V3 + 1 c T = 2 D. T = 4 


55 






ụ|M- 


Giải 

❖ Cách 1 : T. CASIO 

> Tính đạo hàm y , = (asinx + bcosx + x)' = acosx-bsinx + l 

Hàm sổ đạt cực trị tại X - — ^ a cos^r ~ b sin -^ +1 = 0 <=> “ a -~-Ệ- b f 1 = 0 (1) 

3 3 3 2 2 

Hàm số đạt cực trị tại X -^-=> acos7ĩ-bsin7ĩ +1 = 0 o -a -Ob + 1 = 0 (2) 

Từ (2) ta có a = 1. Thế vào (1) => b = V3 
Vậy T = a + b>/3 = 4 =t> Đáp án D là chính xác 
VD6 “fThi thử chuyên Hạ Long - Quảng Ninh lần 1 năm 2017] Viết phưcmg trình đường 

thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y = - 2x 2 + 3x 

A. 2x + 3y + 9 = 0 B. 2x + 3y “6 = 0 c. 2x-3y + 9 = 0 D. “2x + 3y + 6 = 0 

Giúi 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Gọi 2 điểm cực trị của đồ thị là A(x t ;yj ),B(x 2 ;y 2 ). Ta không quan tâm đâu là điểm cực 
đại đâu là điểm cực tiẻu. Chúng ta chỉ cần biết đường thẳng cần tìm sẽ đi qua 2 điểm 
cực trị trên. 

x,;x 2 là nghiệm của phương trình y' = 0. Để tìm 2 nghiệm này ta sử dụng chức năng 

giải phương trình bậc 2 MODE 

w531=p4=3— 

a MattiY 

Xi= 


Xz= 


.. 3 

0 MathYA 


1 

Ta tìm được Xj = 3;x 2 = ỉ 

> Để tìm y,; y 2 ta sử dụng chức năng gán giá trị CALC 
a 1 R3$Q) A 3$p2Q) d+3Q) r3= 

X 3 -2X 2 +3X 


Math A 


0 

Khi x = 3 thì y = 0 vậy A(3;0) 
rl= 

0 Math Ả 

ịX 3 -2X 2 +3X 


Khi X = 1 thì y = ~ vậy B^l;~j 

Ta thấy đường thẳng 2x + 3ý “ 6 - 0 đi qua A và B => Đáp án chính xác là B 

♦> Cách tham khảo : Tự luận 

■ Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị: là phần dư của phép chia y cho y 1 ị 

■ Tính y' = X 2 -4x4-3 ; 




Thực hiện phép chia được: ^-X' -2x 2 + 3x = Ị^~x -~ j(x 2 -4x 4- 3 )-~x -2 

2 

Vậy phương trình cần tìm có dạng y = -^x + 2<=>2x + 3y-6 = 0 

•> Bình luân : 

• Cách Casio có ve hơi dài hơn nhưng lại có ưu điểm tránh phải thực hiện phép chia y 
cho y'. 

BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải l -[Thi thử báo Toán học tuổi tré lân 4 năm 2017] Hàm số y = X 4 + X 2 +1 đạt cực tiểu 
tại: 

A. X = —1 B. X = 1 c. x = 0 D. x = “2 

Bải 2 -[Thi thử THPT Yên Thế - Bắc Giang Tân 1 năm 2017] Giá trị của m đế hàm số 
y = -X’ 1 - 2x 2 +mx + 2m đạt cực tiểu tại X = “1 là: 

A„ m<~l B. m*-l c. m = —1 D. m>-l 

Bài 3 -[Đê minh họa thi THPT Quốc gia ĩân 1 năm 2017] Tìm giá trị cực đại của hàm số 

y = X’’ -3x + 2 

A. 4 B. 1 C.0 D. -1 

Bài 4 -[Thi HKl THPT Chu Văn An - Hà Nội năm 2017] Đô thị hàm sô y = e x (x 2 “3x -5) 

có bao nhiêu diêm cực trị? 

A. I B. 0 c. 2 D. 3 

Bải 5 -[Thi HK1 THPT Việt Đức “ Hà Nội năm 2017] Hàm sô y = Ịx| - X 2 + 4 có tất cả bao 
nhiêu điểm cực trị 

A. 2 B. 1 c. 3 D. 0 

Bải 6 -[Khảo sát chất lượng chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa năm 2017] Cho hàm số 
y = f(x) có đạo hàm f'(x) = x(x -1) 2 (2x + 3) . Số điếm cực trị của hàm số y = f (x) là: 

A. 2 B. 3 c. 1 D. 0 

Bải 7 “[Thi thử báo Toán học tuổi trẻ lần 3 năm 2017] Cho hàm số y-(x-l)(x + 2) 2 . 

Trung điểm của đoạn thẳng nốỉ hai điểm cực trị của đồ thị hàm số nằm trên đường 
thẳng nào dưới đây. 

Bải 8 -[Thi thử chuyên VỊ Thanh - Hậu Giang lần 1 năm 2017] Tìm tất cả các giá trị thực 
của tham số m sao cho hàm số y = X' " 3x 2 + mx có 2 điểm cực trị trái dấu. 

A. m<0 B. 0<m<3 

..... c. m<3 D. Không có m thỏa 

Bải 9 -[Thi HKl THPT Chu Văn An ” Hà Nội năm 2017] Tìm tất cả các giá trị thực của 
tham số m để hàm số y = mx 4 + (m -1) x 2 + 2 có đúng 1 cực đại và không có cực tiểu 

A. m < 1 B. c. m < 0 D. m > 1 

L:: .;.■ ■ 1 m > 1.. ; .... _.: _ __ ’ • • .. 

Bải 10 -[Thi thử chuyên KHTN ~HN lần 2 năm 2017] Tìm tập hợp tất cả các tham số m 
để đồ thị hàm số y = X 3 + x 2 + mx - m “ 2 có 2 cực trị nằm ở hai nửa mặt phẳng khác 
nhau với bờ là trục hoành 

A. (-°c;0) B. (- oc;-l)\{-5} C.(-cc;0] D. (- oc;l)\{-5} 


57 



LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bải 1 ■ . . Ị 

■ Ngoài cách thử lần lượt từng đáp án để lấy kết quả. Nếu ta áp dụng một chút tư duy 

thì phép thử sẽ diễn ra nhanh hon. Đồ thị hàm bậc 4 đối xứng nhau qua trục tung.ị 
Nếu hàm số đạt cực tiểu tại X = “1 thì sẽ đạt cực tiểu tại X = 1. => Đáp án A và B loại vìị 
ta chỉ được chọn 1 đáp án. 

! _.:l' 1. 1 : ; ..._ ....; li..............., .... ..:.j.'. ..1.....: : ; ..] 

■ Thử với X = 0 

qyQ) A 4$+Q)d+1 $0-1 !p0.1=!!!!! o+- 

0 Mĩth Ả s Math A 

& (X 4 +x 2 +l )| Bũ ^ c X 4 +x 2 +1) I r <Ị> 

" " 51 

0 ■ 250 

a Mãtlì Ẩ 

£(X 4 + X 2 + l)| x " 9 > 

51 

250 

Ta thấy f , (0) = 0 / f’(x) đổi dấu từ âm sang dưong ==> x = ”l là cực tiểu =>Đáp án c 
chính xác 


Bài 2 

■ Thử đáp án, ưu tiên thử giá trị xác định trước. 
Vơi đáp án c khi m-~\ => y = -X 3 - 2x 2 “ X - 2 


qypQ) A 3$p2Q)dpQ)p2$pl=!!p0.1=!!!!!o+= 

0 Math A 0 Ma.th Ạ 

é ( -X 3 -2X 2 -X-2! > ^ c -X 3 -2X 2 -X -2 > 

■ 23 

0 ■ 100 

s Math A 

Ẵ(-X 3 -2X 2 -X-ZI> 

17 

100 

Ta thấy f'(“l) = 0, f (x) đổi dấu từ âm sang dưong => x = “l là cực tiểu => Đáp án c 


chính xác 


Bải 3 

■ Tính y’ = 3x 2 -3. 

X = —T 

Tìm điêìn cực đại của hàm số là nghiệm phương trình y ’ = 0 <=> 

■ Khảo sát sự đổi dấu qua điểm cực trị x = -l bằng cách tính f'(-l-0.l) và f'(-l + 0.l) 
qypQ) A 3$p2Q)dpQ)p2$pl=! !pO. 1=!!!! !o+= 


58 






MÃth Ằ 

x=-ì 

B 

JẲ. ( 'v'3 _ov+o" 

t -Jy Qỉ•, + £.) 

Mtth A 

C-ỉ* 

63 


57 

100 


100 


Ta thấy f (x) đổi dấu tù’ dương sang âm => X = “1 là điểm cực đại của hàm số 

■ Giá trị cực đại f(-l) = (-l) 1 “3(”l) + 2 = 4 =>Đáp án chính xác là A chính xác 
Bải 4 

■ Tính y' =e x (x 2 -3x -5) + e x (2x -3) 

■ Dùng MODE 7 đê tìm điếm cực trị và khảo sát sự đổi dấu qua điểm cực trị 
w7QK A Q)$(Q)dp3Q)p5)+QK A Q)$(2Q)p3)-=p9-10=l= 

, .. _ . 0 . Mith 0 Màth 

I K I F (HI ỉ í H I Pí! 

5 

Ị 

Q 


K 

F (MĨ 

-Lj 

0.3191 

HHNCp 

0.1991 

-a 

-o.ai 



M 

F «:k:« 

15 

_g 

-MM.33 

13 


-MO.11 

IM 

M 

510.39 


Ta thấy /'(.v) đổi dấu 2 lần => Hàm số có hai điểm cực trị 
=>Đáp án chính xác là A chính xác 

Bải 5 


Tính y = 3x|je|-2jc . / = 0o 


Jt = 0 

2 . Dùng MODE 7 vói thiết lập sao cho X chạy qua 
A “3 


3 giá trị này ta sẽ khảo sát được sự đổi dấu của y' 
w73Q)qcQ)$p2Q)=po-p2-2-lP3= 


K 

F (KĨ 
-1 

HiNHH. 

0 

-o.ạaa 

0.3333 


Math 

M 

li] 

F CHĨ 

B 

-ũ.333 

0.3333 

1 

HÈHi 

0 

0 

0.3333 

-0.333 


“0 - 6666666667 

Ma,ứf 


í 


B 

FCHĨ 

-0.333 
0 
ĩ 


Ũ.6666666667 

Ta thấy f'(x) đổi dâu 3 lần ==>Đáp án chính xác là c chính xác 


Bài 6 . Tính y ’ = 0 o 


X = 0 

X = 1 . Dùng MODE 7 vói thiết lập sao cho X chạy qua 3 giá trị này 

3 


_ ._ ___' L _ . ^ 4. 

ta sẽ khảo sát được sự đổi dấu của y' 
w7Q)(Q)pl)d(2Q)+3)=p2-1.5=0.25= 


ạ __ 

-!■ 15 

Hạn? 

-USB 


s 

_FÍỊO 

E. E111 

_ _ỊỊ 
-3.IBM 


Math 


-1, 


ỊỊỊ 

9 

lũ 



F(K> 

- 0.916 

D.M9EĨ 


Math 


59 



; Ta thấy f’(x) đổi dấu 2 lan =^Đẳp ần cSựửi xaciẩ A chính xác 

Chủ ỷ : Nếu quan sắt tinh tế thì ta thấy ngay (x-l) 2 là lũy thừa bậc chẵn nên y' không 
đổi dấu qụặ X-1 mà chị đổi dấu qua hại lũy thùạ bậc lẻ X. (hiểu lạ X 1 Ị) yà 2x + 3 (hiểu 

I là (2X + 3) 1 ) __ _ ■■.^..: . 

Bài 7 

■ Hàm số có dạng y = (x- l)(x + 2) 2 <=> y = X 3 + 3x 2 “4 


Có đạo hàm y f = 3x 2 -f6x. y'-0<=> 


X = ~2 
X = 0 


= 0 
= 4 


■ Vậy đồ thị hàm số có hai điểm cực trị M(-2;0),N(0;4). Trung điểm của hai điểm cực 
trị này là I(—1;2) . Điểm này thuộc đường thẳng 2x + y + 4 = 0 => Đáp số chính xác là B 


Bai 8 


C':'y T y;::•^■. .. 77 

■ Tính y ’ ■= 3x 2 -6x + m. Để hàm số cỏ 

2 điềm cực t] 

rị trải dấu thì phương trình y' = ổ có 

1 hai nghiệm phận biệt trái dấu => Tíc 

h hai nghiệm 

là số âm Oy <0om<0 => Đáp án| 

Ị chính xác là A chính xác 




Chủ ỷ : Nếu quên định lý Vi-et ta có thế dùng phép thử. Vói đáp án A chọn m = -5 chẳng 


hạn sẽ thấy luôn y ’ = 0 có hai nghiệm phân biệt và hai nghiệm này đổi dấu. 

Bải 9 

■ Tính y' = 4mx 3 + 2(m- l)x. Để hàm số có đúng 1 cực đại và không có cực tiểu thì y' = 0 


có đúng 1 nghiệm và y'(x) đổi dấu từ dưong sang âm qua điểm đó. 

■ Chọn m = -5 . Dùng MODE 7 tính nghiệm y' = 0 và khảo sát sự đổi dâu của y'(x) 
w74O(p5)Q) A 3$+2(p5pl)Q)==p9=10=l= 

B Màth 



K 

F (KĨ 

9 

-1 

32 

ỉ 0 

mii 

0 

11 

ỉ 

-32 


Ta thấy f’(x) đổi dấu 1 lần từ dương sang âm => m = -5 thỏa mãn Đáp án đúng có 

thế là A, B, c 

■ Chọn m = 5 . Dùng MODE 7 tính nghiệm y' = 0 và khảo sát sự đổi dâu của y'(x) 


C$$$$o$$$$$$$$$$o== 

0 . M*th 



K 

F ÍKĨ 

9 

-1 

-20 

10 

maẳ 

0 

lĩ 

28 


Ta thấy f'(x) đổi dấu 1 lần từ âm sang dương =>m = 5 loại => Đáp án B sai 


60 






■ Chọn m - 0.5 . Dùng MODE 7 tính nghiệm y' = 0 và khảo sát sự đổi dấu của y'(x) 
C$$$pO.$$$$$$$$$pO.— 


9 

iĩ 


1.1 

II 

B 

FCK) 


5 


0 

ỉ 

-5 


0 


Ta thây / '(x) đổi dấu 1 rân từ dương sang âm => m = 0.5 thỏa mãn => Đáp án A chính xác 

Bải 10 

■ Tính y• = 3x 2 + 2x + m. Để hàm số có đúng 2 cực đại thì y' = 0 có 2 nghiệm phân biệt 
cx> A' — ỉ — 3m > 0 <7> m < ~ => Cả 4 đáp án đều thỏa 

■ Chọn m = -5 . Hàm số có dạng y = X 3 + X 2 - 5x + 3. Tính hai điểm cực trị của hàm số 
bằng lệnh giải phương trình MODE 5 

w533=2=p5= 

s MtthT 

Xi= A2= 

1 


0 MàthTA 


5 

3 


Từ đó suy ra /(.V, ) = /(l) = 0;/(.r,) = /|-| j = ~ 

X s +X 2 -5X+3 X 3 +X 2 -5.X+3 


Q Mâth Á 


Ũ 


256 

27 


Để hai cực trị nằm về hai phía trục hoành thì f (x, )f ịx 2 ) < 0. => m = -5 loại => B hoặc 
D có thế đúng. 

" Chọn m = 0. Hàm sô có dạng y = x 3 +x 2 - 2. Tính hai điếm cực trị của hàm số bằng 
lệnh giải phưcmg trình MODE 5 
w533=2=0= 

, . 0 MỉđhT 0 MàthVA 

Xi= X2= 

2 

3 0 

Từ đó suy ra /(*,) =/ị- 1j = -Ệ;f ịx 2 ) = /(o) = -2 

B Math A 


x 3 +x 2 ~2 


a Mitíi A 

50 

"27 


X 3 +X 2 -2 


-2 


■ Để hai cực trị nằm về hai phía trục hoành thì /(Xị ) f(x 2 ) < 0. m = 0 loại => B là đáp 

số chính xác 


61 



T. CASIO TÌM NHANH TIẾP TUYẾN CỦA ĐÔ THỊ HÀM SÔ 


1) KIẾN THỨC NỀN TẢNG 

1. Tiếp tuyến của đô thị hàm số tại một điểm : Cho hàm số y = f (x) có đô thị (c) và mọt 
điểm M(x 0 ;y„) thuộc đồ thị (c) . Tiếp tuyến của đồ thị (c) tại tiếp điểm M là đường 
thẳng d có phưcmg trinh : y = f'(x 0 )(x-x„) + y 0 


2. L ệ n h Cas i o : qy ..._____. ..._.._______.... _ ^ . 

2) VÍ DỤ MINH HỌA 

Bài 1 -ÍThi thử THPT Lục Ngạn - Bắc Giang lần ỉ năm 2017] Tìm hệ số góc của tiếp 
tuyên của đồ thị hàm số y — —- — ln X tại điểm có hoành độ băng 2 



Giai 


V Cách 1 : CASIO 

> Gọi tiếp điểm là M(x n ;y„) Phương trình tiếp tuyến y = f’(x 0 )(x — x„) + y 0 

> Sử dụng máy tính Casio để tính hệ số góc tiếp tuyên tại điểm có hoành độ bằng 2 

=>k = f(2) 


qy pal RQ)$phQ) )$2= 

a Math A 

&(-A-lnCX))| j; J> 

-0.25 

> TathâyẢr = /’(2) = -0.25 = -^ . 


=> B là đáp án chính xác 

Bải 2 “[Thi thử chuyên Hạ Long - Quảng Ninh lân 1 năm 2017] Cho hàm sô 

y = -X 3 + 3x -2 có đồ thị (c). Viết phương trình tiếp tuyến của (c) tại giao điểm của 

(c) với trục tung. 

A. y = -2x + l B. y = 3x-2 c. y = 2x + l D. y = -3x-2 

r. : .■."... Giai . : .; : Ị 

[❖ Cách 1 : CASIO 

> Gọi tiếp điểm là M(x 0 ;y„) => Phương trình tiếp tuyến y = f’(x„)(x — x 0 ) 

;> M là giao điểm của đồ thị (c) và trục tung => M có tọa độ (0;~2) 

I Tmhf'(0) = 0 .. .■ ....;. ......;._____.J 

qypQ) A 3$+3Q)p2$0= 

0 Math À 

^(-X 3 +3X-2)| x= Ễ 

3 

> Thế vào phương trình tiếp tuyến có y = 3(x-0)-2oy = 3x-2 


62 








=> B là đáp án chính xác 

Bải 3 -ĨThi thử chuyên Nguyễn Thị Minh Khai lần 1 năm 2017]. Số tiếp tuyến với đồ thị 
(c) : y = x 3 -3x 2 +2 đi qua điểm M(l;0) là: 

A. 4 B. 2 c. 3 D. 1 

Giải 

*> Cách 1 : CASIO 

r Gọi tiếp điểm là M(x f> ;y 0 ) => Phương trình tiếp tuyến y = f*(x 0 )(x-x () ) + y 0 Trong đó 
hệ số góc k = f’(x 0 ) = 3x 2 “6x (l 

> Thế f'(x 0 ) vào phương trình tiếp tuyến được y -(3x 2 -6x n )(x -x 0 ) + X 3 -3xfj + 2 
Tiếp tuyến đi qua điểmM(l;0) =+> 0 = (3x 2 -6x„)(l ~x 0 )+ X 3 -3x 2 + 2 

-2xl + 6x 2 -6x„ +2 = 0 

Sứ dụng máy tính vói lệnh MODE 5 đế giải phương trinh bậc 3 trên 
w5p4p2=6=p6=2= 

(3 Mâth 

x= 

1 

> Ta thấy có 1 nghiệm x 0 => Chỉ có 1 tiếp tuyến duy nhất. 

=> D là đáp án chính xác 

Bải 4 -fThi thử báo Toán học tuổi trẻ lần 4 năm 2017] Cho hàm số y = X 3 -3x 2 +2 có đồ 
thị (c) . Đường thẳng nào sau đây là tiếp tuyến của (c) với hệ số góc nhỏ nhất 
A. y = “3x + 3 B. y = -3x-3 c. y = -3x D. y = 0 

Giải 

❖ Cách 1 : CASIO 

Gọi tiếp điểm là M(x 0 ;y 0 ) => Phương trinh tiếp tuyến y = f'(x H )(x-x 0 ) + y 0 . Trong đó 
hệ số góc k = f(x 0 ) = 3x 2 -6x 0 

> Tìm giá trị nhỏ nhất của k bằng chức năng MODE 7 
w73Q)dp6Q)=p9=10^1= 

B Math 



K 


lũ 

ũ 

D 

11 

hhhbi 

-3 

ÌÊ 

ã 

0 


Ta thấy r(min) = f’(l) = -3=>x 0 =-3 =>y 0 = l 3 -3.1 2 + 2 = 0 
> Thế vào phương trình tiếp tuyến có y=-3(x-l) + 0oy = -3x + 3 
=> D là đáp án chính xác 

Bải 5 -ĨThi thử báo Toán học tuổi trẻ lân 4 năm 2017] Cho hàm số y = x + 2 (c) Gọi d là 

x + i v J 

khoảng cách từ giao điểm hai tiệm cận của (c) đến một tiếp tuyến bất kì của (c) . Giá 
trị lớn nhất d có thể đạt được là: 

A. 3 V 3 B. V3 c.72 D. l4ĩ 


63 



Giải 

❖ Cách V . T. CASIO 

> Gọi tiếp điểm là M(x n ;y„) => Phương trình tiếp tuyên y = f' (X H ) (X - x„) + y 0 
Trong đó hệ số góc k = f'(x,|) = - — 1 —J . 

.TS; 

Thế k,y„ vào phương trình tiếp tuyến có dạng : y = —-——-j(x - x„) + f - ■ ■ ■ 

(x„ + l) x» + l 


<=> - 


-X + y - 


.^± 2=0 


(Xo+iỵ ' (x„+i) X 0 +1 

> Hàm số có tiệm cận đứng X = -1 và tiệm cận ngang y = 1 nên giao điểm hai tiệm cận là 

Áp dụng công thức tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng ta có: 


h = d(l;(d)) = 


K + 1 )' 




X M + 2 


(x» + 1) 


X„ + l 


(x„ + l) 


+ 1 2 


Dùng máy tính Casio với lệnh MODE 7 đê’ tính các giá trị lớn nhất này. 
w7aqcaplR(Q)+l)d$+lpaQ)R(Q)+l)d$paQ)+2RQ)+lRs(alR(Q)+l)d$)d+l==p9=10=l= 


H 

FCKj 


0«9101 

WSÊSSSStíl 

ĩ-ĩ1B UẾ 

-1 

EFĩRùR 


0 Ma.tlì 


> Ta thấy h(max) = V 2 
:=> c là đáp án chính xác 

Bải 6 -rThi HK1 THPT Việt Đức - Hà Nội năm 2017] Hàm số y: 


2x-l 

: X — 1 


(H), M là điểm 


bất kì và M e(H) . Tiếp tuyến với (H) tại M tạo với hai đường tiệm cận một tam giác 
có diện tích bằng : 

A. 4 B. 5 c. 3 D. 2 

ị Giải \ 

1* Cách 1 : CASIO I 

> Gọi tiếp điểm là M(x 0 ;y 0 ) => Phưong trình tiếp tuyến y = f'(x H )(x-x n ) + y 0 I rong đó 

Ị hệsổgóc k = f’(x„) = - 1 , . 

1.. ,. :.■ : .. ;. : ..... I 

Thế k,y (1 vào phương trình tiếp tuyến có dạng: y = —-—í—j-(x - x 0 )+ ” ■ - (d) 

(x 0 -l) x 0 -l 


> Hàm SỐ có tiệm cận đứng X = 1 và tiệm cận ngang y = 2 và giao điểm 2 tiệm cận là 


I(l;2) 


Gọi E là giao 


điểm của tiếp tuyến d và tiệm cận đứng => E 1; 

V 


2x„ 

*0-l. 


64 









Gọi F là giao điếm của tiếp tuyến d và tiệm cận ngang ro F(2x„ “ 1;2) 

> Độ dài IE = ỊlẼ| = (ì - i) : + j -Ỉ—--2 ' = 7 — Gĩ 

1 1 V Un-1 ) |x„-l| 

Độ dài IF = ^(2x„ - 1 -1) 3 + (2 - 2) 2 = 2|x„ - l| Áp dụng công thức tính khoảng cách từ 1 
điểm đến 1 đường thẳng ta có : 

> Diện tích AĨEF =^-IE.IF = “.T—.2|x 0 -l| = 2 => D là đáp án chính xác 

2 2 |x 0 -1| 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bài l "fThi thử chuyên Khoa học tụ nhiên lần 3 năm 2017] Cho hàm số 


y = 


X + 1 

2x -1 


. Tiếp 


tuyến tại điếm có hoành độ bằng -1 có hệ số góc bằng: 




D. - 


_Ị_ 

6 


Bài 2 -[Thi thử chuyên Quốc Học Huế lần 1 năm 2017] Tìm tọa độ của tất cả các điểm M 
trên đồ thị (c) của hàm số y = -—“ sao cho tiếp tuyến cúa (c) tại M song song với 

đương thẳng d: y = ~x + ~ 

A. (0;1),(2;3) B. (l;0),(-3;2) c. (-3:2) D. (l;0) 

Bải 3 -fThi thử chuyên Thái Bình lần 1 năm 2017] Cho hàm số y = x ~~ 2 rá (c) * 

Tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (c) và trục hoành có phương trình là : 


A. y = 3x 


B. y = 3x-3 C.y = x-3 D. y = -Ị-x-“ 

y 3 3 


Bải 4 -[Thi thử nhóm toán Đoàn Trí Dũng lần 3 năm 2017] Viết phương trình tiếp tuyến 
của đồ thị hàm số y = x^ -3x biết tiếp tuyến song song với đường thắng y = 9x -16 
A. y = 9x + 16 B. y = 9x + 12 C.y = 9x~ỈO D, y = 9x-12 

Bải 5 ~fThi thử Group nhóm toán Facebook lần 5 năm 2017] Tìm tọa độ điểm M có 

l ' - 2 ^ 

hoành độ âm trên đồ thị (c) :y =“X 2 “X + “ sao cho tiếp tuyến tại M vuông góc với 


đường thẳng y = -ỉX + — 
A. M(-2;0) B. 



D M {ìị) 


Bải 6- ÍThi tốt nghiệm THPT năm 2012] Cho hàm số y = ix 4 -2x 2 (c) . Viết phương trình 
tiếp tuyến cùa (c) tại điểm có hoành độ X = X|, biết f "(x„) = -1 


A. 

r , 5 

y = “3x — 

4 

B. 

i~ . 5 

y = 3x “ — 

4 

c. 

r . 5 

y - “3x — 

4 

D. 


- 5 

y = 3x + — 

L 4 


0 5 

y = ~3x + — 

L 4 


- 5 

y = 3x — 

L 4 



65 




LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải 1 

■ Hệ số góc của tiếp tuyến là đạo hàm tại tiếp điẽm=> k = /’(-!) = ~~ 


qyaQ)+l R2Q)pl $$p 1= 



=> Đáp số chính xác là c 

ỊMT2 :~'r^ :T - ... ;'r"7~ -VV ' g '’ : . Jị 

;• Đ'ê bài hoi các diêm M nên ta dự đoán có 2 điểm, lại quan sát thấy đáp án B được cấu 
tạo tù đáp án c vạ D nên ta ưu tiên thử đáp án D trước. 

■ Tiệp tuyên song song với d nên tiếp tuyến có hệ số góc bằng hệ số góc cua d và bằng — 
'lính f(l)-:-ỉ_> Diêm ,V1(1;0) là một tiếp điểm 


qyaQ)plRQ)+l$$l= 




d (X -1 

ứx 


Mlth A 


1 

2 


Tính f(-3) = -ì=> Điểm M(-3;2) là một tiếp điểm 


!!op3= 

_g_f|izịì| , 

dx \ I"i+1JI X——0 


Mí.th Á 


0.5 

=> B là đáp án chính xác 

Bải 3 - 

• Gọi tiếp điểm là M(x„;y„) => Tiếp tuyến y = f'(x„)(x-x 0 ) + y 0 
■ M là giao điểm của đồ'thị' (c) và trục hoành => M(l;0) => x„ = l;y„ =0 
Tính hệ so gổc k = f'(l) 
qyaQ)plRQ)+2$$l= ■'.; 

0 Ma.th Á. 

.^r^ìi “ 
ứx L K+zJI X=1 

3 

Thay vào ta có tiếp tuyến y = i(x -1) + 0o y = h -i 


=> Đáp SỐ chính xác là D 


66 









Bải 4 

■ Gọi tiếp điểm là M(x n ;y„) 

=> Tiếp tuyến y = F(x 0 )(x -x n )+ y fỉ với hệ số góc k = f’(x 0 ) = 3xị; -3 

■ Tiếp tuyến song song vói y = 9x - í 6 nên có hệ số góc k = 9 c=> 3xfj “ 3 = 9 <=> x 0 = ±2 
Với x n = 2 ==> y n = 2 Tiếp tuyến : y = 9(x - 2) + 2 <r> y = 9x - 16 . Tính hệ số góc k = f'(i) 
=> Đáp số chính xác là A 

Bải 5 

■ Gọi tiếp điểm ỉà M(x n ;y 0 ) 

=> Tiếp tuyển y = f'(x n )(x - x 0 ) + y 0 với hệ số góc k = f’(x n ) = xị ~ 1 

^ 12 

* Tiếp tuyến vuông góc với y = “X + — nên có hệ số góc 

k.^-—j = -l ■=> k = 3 <=> xị - 1 = 3 <=> x„ = ±2 

=> Đáp SỔ chính xác là A 

Bải 6 

• Gọi tiếp điểm là M(x„;y„) 

=> Tiếp tuyến y = f'(x„)(x - x„)+y„ vớihệsốgóc k = f'(x,,) = X, 4 ,-4x„ 

r 7 

x„ = i;y„ = ~7 

■ Ta có f"(x) = 3x„-4 =>3x„-4 = -l ox ( 2 , =1=> 4 

x« =*i;y»=” 

Với x„ = 1 Tính hệ số góc k = f'(l) 


qyalR4$Q) A 4$p2Q)đ$l= 

a Math Ả 


^(ẶX 4 -2X 2 )| 


-3 

X , 7 5 

Thay vào ta có tiếp tuyến y = -3(.V “ 1) - -T <=> y = -3.V + — 

=> Đáp SỐ chính xác là D 

Với x 0 = -1 Tính hệ số góc k - /'(1) 


!!!p= 

ta Math A 

^(ÌX 4 -2X 2 )|” = V 


y / 7 5 

Thay vào ta có tiếp tuyến y = 3(jc+ 1)-“ o y = 3* + ^- 
=> Đáp số chính xác là D 


67 



T. CASIO TÌM NHANH GIỚI HẠN XÁC ĐỊNH - vô ĐỊNH 

CỦA HÀM SÔ 


1 ) KIẾN THỨC NỀN TẢNG 

1 . Quy ước tính gỉơi hạn vô định: 

■ = ĨÕ ự 

;■ X -00 => X = -10 9 
;■ X -> Xjy+=> X “ x 0 + 10“ 6 ' 

;■ X -+ xõ => X = x u - 10~ 6 
ị" X x 0 =>;• X = X 0 +10 6 

2 . Giới hạn hàm lượng giác: lim^^- = l , lim^—= 1 

_ , , . e x -1 ln(l + x) 

3. Giới hạn hàm siêu việt: lim-—- = Uim— -- = 1 

X-+0 X x-»-0 X 

4. lệnh Casio : r 

2) VÍ DỤ MINH HỌA 

_ __ _ e 2x -l V 

Bài 1 -ÍThi thử THPT chuyên Ngữ lân 1 năm 2017] Tính giới hạn lim ~Ị~= -~ — băng: 

J ờ ỡ x ^V^+4-2 

A. 1 B. 8 c. 2 D. 4 

Giải 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Vì X -» 0 :=> X = 0 +10 " 6 Sử dụng máy tính Casio với chức năng CALC 
aQK A 2Q)$plRsQ)+4$p2r0+10 A p6)= 

s Math ▲ 

ẹ2X-i 

■ỈX+4 -2 i 00000 i 
125000 

^ , 1000001 „ 

> Ta nhận được kết quả - - 7 -—- « 8 

M 125000 

2 => B là đáp án chính xác 

Chủ ỷ : Vì chúng ta sử dụng thủ thuật để tính giới hạn, nên kết quả máy tính đưa ra chỉ 
xấp xỉ đáp án, nên cần chọn đáp án gần nhất. 

„ Ị . 

Bài 2 -ÍThi thử chuyên Amsterdam ĩân 1 năm 2017] Tính giói hạn lim--băng : 

x-*0 X 

A. 1 B. -1 c.o D. + 0C 

Giải 

❖ Cách 1 : CASIO 

yì x> 0 => x = 0 + 10~ 6 Sử dụng máy tính Casio với chức năng CALC 
! raQK A )Q))$plRQ)r0+10 A p6)= 


68 








Mwh A 


esiníX)_i° 

f ' 1.00000049 

> Ta nhận được kết quả 1.00000049 « 1 
=> A là đáp án chính xác 

Bài 3 : Tính giói han; lim --"-—-" —— 

3/7’ + // + 7 

A.\ B. 1 c. I D.ị 

3 4 2 

Giải 

❖ Cách Ị : CASIO 

r- Đề bài không cho „Y tiến tới bao nhiêu thì ta hiểu đây là giới hạn dãy số và -Y —> + cc 
aQ) A 3$+4Q)p5R3Q) A 3$+Q)d+7rl0 A 9)= 

0 Math A 

0.3333333332 

> Ta nhận được kết quả 0.3333333332 4 

3 

=> A là đáp án chính xác 

? 2-5" +2 

Bài 4 : Kết quả giới hạn lim ™—7 là: 

1 6 * 3" + 2.5" 

A. ~ B. I c. 1 D. -ị 

2 2 2 

Giải 

❖ Cách ĩ : CASIO 

> Đề bài không cho X tiến tơi bao nhiêu thì ta hiểu đây là giới hạn dãy số và X “> + oc . 
Tuy nhiên chúng ta chú ý, bài này liên quan đến lũy thừa (số mũ) mà máy tính chỉ tính 
được số mũ tối đa là 100 nên ta chọn X = 100 

a2p5 A Q)+2R3 A Q)$+205 A Q)r 100= 

s Math A 

3^+2x5^ 25 

“2 

, 25 ' 

> Ta nhận được kết quả — 

=> A là đáp án chính xác 

Chú ý: Nếu bạn nào không hiểu tính chất này của máy tính Casio mà cố tình cho 
X = 1 o 9 thì máy tính sẽ báo lỗi 

rlO A 9)= ...... .;... . ..■ ..;_j 

Math ERRŨR 

CACỊ ĩCancel 

ÍA1 í ► ]:Goto 


69 



Bải 5 : Tính giói hạn: lim 

A. 3 


^11 1 x 
+ —— + + ... H-- ~r 

1.2 2.3 n(n + 1) 


A. 3 B. 1 c. 2 D. 0 

Giải 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Ta không thể nhập vào máy tính Casio cả biểu thức n số hạng ở trong ngoặc được, vì ì 
vậy ta phải tiến hành rút gọn. Ị 

,1.1 . 1 ,2-13-2. . n + l-n ị 

1.2 2.3 n(n +1) 1.2 2.3 n(n + l) 

,,112.1 1 „ 1 : 

= l + l--r + T---r + ... + --—- 

223 n n+1 


, 1 X . X . . X X ~ X 

= l + l--r + T---r + ... + -- -— = 2 - ——- 

2 2 3 I) n +1 II + 1 

> Đề bài không cho X tiến tới bao nhiêu thì ta hiểu đây là giới hạn dãy số và X —» + oc 


2palRQ)+lrlO A 9)= 

□ Mà.th Ẩ 

2-xAt- 
c x+l 

1.999999999 

> Ta nhận được kết quả 1.999999999 « 2 
=> c là đáp án chính xác 


Bài 6: Cho 5 = 1-1 + — 


3 9 27 


(-ir , > 

— . Giá trị của s băng: 


A. 


B. 


c. 


D. 


Giải 


* Cách 1 : CASIO 

> Ta hiểu giá trị của s bằng lim s 

Ư w n-v+x- 


> Ta quan sát dãy số là một cấp số nhân vói công bội q = ““ và Uị = “ 


c. 1-q" _ 1 1 í 3 

VậyS = u 2 lỊi- = i.-^j 


alR3$Oalp(palR3$) A Q)Rlp(palR3$)rlO A 9)= 

. . ạ Mxth Ắ 

* -U) i 

> Ta nhận được kết quả 1 

4 

=> B là đáp án chính xác 

Chủ ỷ : Trong tự luận ta có thể sử dụng công thức của cấp số nhân lùi vô hạn để tính 


70 




c. -oc 


D. -1 


Bài 7 : Tính giới hạn: lim —"ị 

5x - n/x 

A. + K B. 4 

5 

❖ Cách Ị : CASIO 

> Đề bài cho X —» (T => .V = 0 +10“ 6 a2Q)+sQ)R5Q)psQ)r0+10 A p6)= 

(3 Math A 

_ 1002 
995 

> Ta nhận được kết quả - * - ỉ 

=> D là đáp án chính xác 
~~ị 

Bài 8 : Tính giới han: lim J — r —— 

6 ■ .'->1 V3.r+.v 

A.-oc B. 4= c. 0 D. 1 

73 

Giải 

❖ Cách l ĩ CASIO 

Đề bài cho X —> 1” =>A' = 0 + Ỉ0" 6 
WsalpQ) A 3R3Q)d+Q)rlplO A p6)= 

0 Mith Ả 

n^ỊỊ 

_ 

8.660257287x«d4 

❖ Ta nhận được kết quả chứa 10" 4 - 0 
=> c là đáp án chính xác 

Bải 9 : Tính giới hạn: L = lim(cosx + sinx) cwu 

A. L =oc B. L = 1 C.L = e D. L-e 2 

Giải 

❖ Cách 1 : CASIO 

Đề bài cho X -» 0 => X = 0 +10~ 6 . Phím cot không có ta sẽ nhập phím tan 

(kQ))+jQ))) A alRlQ))r0+10 A p6)= 
a Mtth À 

Ccos(X)+ẹinOO)ĩ 

2.718279083 

❖ Ta nhận được kết qưả chứa 2.718... =» e 
=> c là đáp án chính xác 


71 




T. CASIO TÌM NHANH TIỆM CẬN CỦA 
ĐỒ THỊ HÀM SÔ 


1) KIẾN THỨC NÈN TẢNG 

1. Tiêm cận dứng: Đồ thị hàm số ỵ = f(x) nhận đường tỉìẳng X ' = x () là tiệm cặn đựng; nếd 
lim f(x)=cc. hoặc lim f (x) = 00 (chỉ cần một trong hai thỏa mận là đủ) 

2. Tiệm cận ngang: Đồ thị hàm số.y = f.(x) nhận đường thẳng y = y 0 là tiệm qặn.ngang 
nếu lim f(x) = y (] hoặc limf(x) = y n 

! ..“• . . : ..X-M-x. v . 1 ..-..—•“..---. : . : —. 

3. Tiệm cận xiên: Đồ thị hàm số y=T(x) nhận đường thẳng y = ax + b là tiệm cận xiên 
nếu ỉim[f(x)-(ax + b)] =0 

4. Lệnh Casio: ứng dụng kỹ thuật dùng CALC hnh giói hạn 

2 ) VÍ DỤ MINH HỌA 

VDl -[Thi thử báo Toán học tuổi trẻ lần 3 năm 2017] Có bao nhiêu đường tiệm cận của 

đồ thị hàm số y = ~=^Ằ= 
v4x 2 + 2x-f 1 


A. 1 


B. 2 


c. 3 


D. 4 


I ■ Giải 

k Cách Ị : CASIO 

> Giải phương trình: Mấu số = Q <=> V4.V 2 + 2x +1 = 0 <=> 4x 2 + 2x +1 = 0 vô nghiệm 

=> Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng : Ị 

> Tính lim J . == — = ~ . Vậy đường thẳng y=~ là tiệm cận ngang của đo thị hằm số ị 

\Ị4x 2 + 2x + \ 2 2 . ' • •• ••'• vị 


aQ)+lRs4Q)d+2Q)+lr!0 A 9)= 



0 Mith A 

x+1 

ỈĨỈ&+2X+Ĩ 

0.5000000004 


> Tính lim . . Vậy đương thẳng ỵ - là tiệm cận ngang của đồ thị hàm 

x ~*~ x ^Ị4x 2 +2x + } 2 '2 

sổ 

rplO A 9)= 

(2 Math À 

K+l 

ŨK^+2K+Ĩ 

-0.4999999996 

Tóm lại đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang và c là đáp án chính xác 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 


■ Tính lim 


X +1 


V 4x 2 +2x + l 


- lim 


1 + - 
_ X 


4 + - + -- 

X X 


đường thẳng y = ~ là tiệm cận ngang 


72 






Y *f I ” 1 Ị .. Ị 

■ Tính lim - . ị .*■ = - lim - = r = --*-=> đường thẳng y = “™ là tiệm cận ngang 

'-'^ĨTTĨĨTĨ -• 071 2 2 

V -V .Y 

❖ Bình luân : 

■ Việc úng dụng Casio để tìm tiệm cận sử dụng nhiều kỹ thuật tính giới hạn của hàm số 
bằng Casio. Các bạn cần học kỹ bài giói hạn trước khi học bài này. 

■ Giới hạn của hàm số khi * tiến tới + cc và khi X tiến tói - cc là khác nhau. Ta cần hết 

sức chú ý tránh để sót tiệm cận ngang y = ~ 

VD2 -[Thi Học sinh giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2017] Đồ thị hàm số y~ - ^ (c) có 


bao nhiêu đường tiệm cận? 

A. 4 B. 2 C.1 D. 3 

Giải 

♦> Cách 1 : CASIO 
> Tính lim -———-— = -l 

,v-> + x Ị _ ỵ- 

aQ)dp3Q)+2RlpQ)drlO A 9)= 

3 Mĩth A 

” 1-xỊ~_ 

-0.999999997 

Tính lim = = -1 

\-x- 


rplO A 9)= 

Q A 

ỊXg -3 a+2 
1 — 

-1.000000003 

Vậy đường thẳngy = -1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 


> Giải phương trình: Mầu số = 0 <=> 1 ~ = 0 <=> 

Đến đây nhiều học sinh đã ngộ nhận x = l và X = -1 là 2 tiệm cận đứng của (c) 


Tuy nhiên a: = ±1 là nghiệm của phương trình mẫu số = 0 chỉ là điều kiện cần. Điều 

kiện đủ phải là lim —.-. = 00 

r \-x 2 

=> Ta đi kiểm tra điều kiện đủ 

u .. X 2 - 3x + 2 
Tính lim——— r —“-00 
1 — x~ 

aQ)dp3Q)+2RlpQ)drplpO.0000000001= 


a Math A 

x2_3X+2 


í-ỉ-a 


-3xm 10 


73 



Ị Vậy đường thẳng x = -ì là tiệm cận đứng cửa đồ thị (c) 

. ^ 2 -^ 3^+:2 1 

Tính lim ——r —- = -f 
\~x 2 2 

rl+ 0 . 0 () 00 () 00001 = 

Vậy đường thẳng X - 1 không phải là tiệm cận đứng của đồ thị (c) 

=> Tóm lại đồ’thị hàm số có 1 tiệm cận ngang y--\ và 1 tiệm cận đứng x = ~\ 
=> Đáp số chính xác là B 

♦> Cách tham khảo : Tự luận 


Rút gọn hàm số y = 


X 2 - 3x + 2 _ (x-l)(x-2) _2~x 
1 “X 2 ” “(x-ỉ)(x + l) x + ì 


Tính lim 


x + 1 


- = lim • 


-i + - 


1 + - 


=> đường thẳng y = -1 là tiệm cận ngang 


■ Tính lim-—- - lim [ -1 4 - - ---- 
x ->-'x + l x + 1 

: ỷ Bình ĩúân : 

{■ Việc tử số và mẫu số đều có nhân tử chung dẫn tói hàm số bị suy biên như ví dụ 2 lạ 
thường xuyên xảy ra trong các đề thi. Chúng ta cần cảnh giác và kiểm tra lại bằng kỹ: 

VD3 -[Thi thử chuyên KHTN “HN ĩân 2 năm 2017] Đồ thị hàm số nào sau đây không có 
tiệm cận ngang? 


j = 4- oc => đường thẳng y = -1 là tiệm cận đứng 


A. y = 


X — 1 

x+2 


B. y = 


x-1 
X 2 +1 


c. y = 


X 2 +1 

X — 1 


D. y = 


1 

x + 1 


Giải 


* Cách 1 : CASIO 

> Tính lim -- - ---- = 4- oc 

x _ 1 

aQ)d+lRQ)plrlO A 9)= 

ta Mrth A 

vv 

1000000001 

> Tính lim ------ = - oc 

x4T x x _! 


rplO A 9)= 

ta Mith ▲ 

K— 1 

“999999999 


Vậy đồ thị hàm số y: 


X 2 +1 


X — 1 

Tóm lại c là đáp án chính xác 


không có tiệm cận ngang 


74 







*> Cách tham khảo : Tự luận 


, I 

x 2 -fl X + -T 

■ Tính lim ——— = lim-“ = + cc 

X — 1 *->+'- 1 1 

X 

.. , I 

x 2 +1 X + ~- . 

■ Tính lim —-— = lirn-“ = “ oc => Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang 

X 

❖ Bình luắn : 

■ Đồ thị hàm số y = f(x) không có tiệm cận ngang nếu limy bằng co 


VD4 ~[Khảo sát chất lượng chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa năm 2017] Tìm tất các các giá 


trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số 
A, m = 1 B. m = “1 


y = 


5x - 3 


X 2 -2mx +1 


c. 


m < “1 

m > 1 


không có tiệm cận đứng 
D. -1 < m < 1 


Giải 


❖ Cách 1 : CASIO 

> Để đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng thì phương trình mẫu số bằng 0 không có 
nghiệm hoặc có nghiệm nhưng giói hạn hàm số khi X tiến tói nghiệm không ra vô 
cùng: 


y Với m = 1 . Hàm số o 


5x -3 

y ~x 2 - 2 x + l 


. Phương trình X 2 - 2x +1 = 0 có nghiệm X = 1 Tính 


lim——— = + «.=> Đáp SỐ A sai 

X 2 - X +1 


a5Q)p3RQ)dp2Q)+l rl +OO 001 0 A p6)= 

0 htath Jk 

X2-2X+1 

2.ŨŨOŨŨSxm 12 

5x — 3 

y Với m = 0 hàm số = ~~—Y . Phương trình X 2 + 1 = 0 vô nghiệm => Đồ thị hàm số 

không có tiệm cận đứng => m = 0 
D là đáp án chính xác 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 

H Để đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng thì phương trình mẫu số bằng 0 vô nghiệm 
o A < 0 o nr ~1<0o-1<//kì 

■ Trường hợp 2 phương trình mẫu số bằng 0 có nghiệm nhưng bị suy biến (rút gọn) vói 

■ nghiệm ở từ số. =>_ Không xảỵ ra y 1 bậc mẫu > bậc tử. 

❖ Bình luân : 

■ Việc Giảỉ thích được trường hợp 2 của tự luận là tương đối khó khăn. Do đó bài toán 
này chọn cách Casio là rất dễ làm. 

VD5 -[Đẽ minh họa thi THPT Quốc gia lần 1 năm 2017] Tìm tất cả các giá trị thực của 

tham sổ m sao cho đồ thị của hàm số y = - —==== có hai tiệm cận ngang 

V mx 2 +1 

A. m < 0 B. Không có m thỏa c. m = 0 D. m > 0 


75 



Giải 


❖ Cách 1: CASIO 


> Thử đáp án A ta chọn 1 giá trị m < 0 ; ta chọn m = -2,15. Tính lim . . X + 1 — 

-■T, V-2.15X 2 +1 

aQ)+lRsp2.15Q)d+lrlO A 9)= 

Mat-h ERROR 


CACỊ sCancel 
c ■€ 3 c ► □ 5 Goto 


Vậy lim 


~X+ỈT 


V-2.15X 2 


== không tồn tại hàm sốý = 

+1 


■ x + 1 


ngang 


11 av y — /---=- JCVJLlv^i.Lì: 

v-2.15x 2 +1 

'■> Thử đáp án B tá chọn giá trị m = ọ. Tính lim r X -~ l = lim (x + l) 

x Vox 2 +1 

Q)+lrỊỌ A ?)=.' ; .■..;• A 

0 Ma-th A 

x+1 

1000000001 

Vậy lim (x +1) - + cc z=> hàm số y - (x +1) không thể có 2 tiệm cận ngang 


khống thể cở 2 tiệm cậrị 


> Thử đáp án D ta chọn giá trị m “2.15. Tính lim —JLLL 

v2.15x 2 


r - 0.6819... 


+ 1 


aQ)+lRs2.15Q)d+lrlO A 9)= 

□ Mãth À 


Jí2 ■ 1 5X j! - +1 

0.6819943402 

x+l 


Tính lim 


VĩlSx 2 


- = -0.6819... 


+ 1 


rplO A 9)= 


x+i 


Ms.th A 


■4*2. 15X2 + 1 

- 0.6819943388 

Vậy đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang y = ± - 0.6819... 

=> Đáp số D là đáp SỐ chính xác 

❖ Bình luân : 

* Qua ví dụ 4 ta thấy sức mạnh của Casio so với cách làm tự luận. 

VD6- 0Dề minh họa Bộ GĐ-ĐT lần 2 năm 2017] Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị 


hàm số y = - 


2x-l-Vx 2 +:X + 3 


X - 5x 4- 6 


A. 


X - -3 

x = ~2 


B. X = -3 


c 


x = 3 
x = 2 


D. x = 3 


76 








Giải 

Đường tháng X = x 0 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số thì điều kiện cần: 

x 0 là nghiệm của phương trình mẫu số bằng 0 

Nên ta chỉ quan tâm đến hai đường thẳng X = 3 và X “ 2 

Vói X = 3 xét lim - 7—7— X — == + oc => X = 3 là một tiệm cận đúng 

a2Q)plpsQ)d+Q)+3RQ)dp5Q)+6r3+0.0000000001= 

2^MỂĩĩ 


x 2 _ -5X+6_. 

1.127016654xm I'- 


Với X - 2 xét hm — ^2 — = + K Kết quả không ra vô cùng=> X = 2 không là 

một tiệm cận đứng 
r2+0.0000000001= 

_0_Matí, A 

2^-1—/^+X+3 
X2-5X+6. 

-1.1667 

=> Đáp số chính xác là B. 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bài l-[Thi thử chuyên Lương Văn Tụy lần 1 năm 2017 ] Số tiệm cận của đồ thị hàm số 

X 


y= V-l 


là : 


A. 1 B. 2 c. 3 D. 4 

Bàị 2 -[Thi thử THPT Vũ Văn Hiếu -Nam Định lân 1 năm 2017 ] Số đường tiệm cận của 


đồ thị hàm số y = 


-iỊlà: 


A. 4 B. 3 c. 2 D. 1 

Bài 3 -[Thi thử chuyên Thái Bình lần 1 năm 2017 ] Tìm các giá trị thực của m đế đô thị 


hàm số y = 


2x - 3 x + m 


X - m 


không có tiệm cận đứng ? 


D. m > 1 


A. m-0 B. c. rĩi > — 1 

_m = l 

Bàị_ầ“[Thi thử THPT Quảng Xương “Thanh Hóa lần 1 năm 2017] 

TJX_A/ X 4 - Vx 2 + X + 1 , - , <A ^ A 

Ham so y =-—-- có bao nhiêu đường tiệm cận? 

X -L X 

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4 

SầUHThi HK1 chuyên Nguyễn Du - Đắc Lắc năm 2017] Tìm tất cả các số thực m đê’ đồ 


thị hàm số y = 
A. m*0 


-7-— có 3 đường tiệm cận 
X - m 


B. m = 0 


c. m > 0 


D. m < 0 


77 



Bải 6 -ÍThi thử chuyên Lương Văn Tụy lần 1 năm 2017] Tìm tất cả các giá trị thực cùa 
tham số m để đồ thị hàm số y = X + mVx 2 + X + 1 có đường tiệm cận ngang 
A. m = -l B. m < 0 c, m > 0 D. m = ±l 

LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải ĩ - 

!-■. Phương trình mẫu số bằng 0 có 2 nghiệm x = ±] 

1« Tính ỉim = + oc => X = 1 là tiệm cận đứng 

A->i*r-l 

aQ)RQ)đplrl+10 A p6)= 

□ Ma-th A 

X 

X2-1 

500000.25 

■ Tính lim = + °c => X = -1 là tiệm cận đứng 

X ~ 1 

rpl+10 A p6)= 

0 Math À 

X 

X2-1 

499999.75 

=> Đáp số chính xác là B 
Bài 2 - 

■ Phương trình mẫu số bằng 0 có 2 nghiệm X = ±2 

\x-]\ 

■ Tính lim • =: + oc => X = 2 là tiệm cận đứng 

\Ịx 2 ~ 4 

WaqcQ)plRsQ)dp4r2+10 A p6)= 

13 Math À 

\ x-ị i 

Jx 2 -4_ __ 

500.0004375 

Ix-il . . 

■ Tính lim 7 =.= 1 . = + oc => X = -1 là tiệm cận đứng 

" - n/x 2 - 4 

rp2plO A p6)= 

(3 Mith A 

Ịx-l i 

JX 2 -4,_ 

1500.000313 

=> Đáp số chính xác là c 

Bải 3- . 

!■_ . 2x 2 -3x 

'■ Với m = 0 hàm số y =-—-. 

X 

Tính lim 2x2 — — = --3, lim — - — = -3 => Không có tiệm cận đứng => m =0 thỏa. 

x->() ; X X 

i a2Q)dp3Q)RQ)r0+10 A p6)= r0pl0 A p6)= 


78 









2 x2- 


X 


Mkth A □ 

2X2-3X 


-2.999998 


1500001 
500000 

■ Tương tự /77 = 1 cũng thỏa =ĩ> Đáp số chính xác là B 
Qlú ỵ: Nếu chúng ta chú ý một chút tự luận thì hàm số y 


2x 2 ~3x , _ ~ 

-se rút gọn tử mau va 


thành y~2x-3 là đưòng thẳng nên không có tiệm cận đứng. 
Bải 4 


Phương trình mâu sô bằng 0 có 1 nghiệm duy nhất .Y = 0 . 

Tí , X + yỊr+X+l 
1 ính lim-——-———- = 4 - oc 

=> X = 0 là tiệm cận đúng 

aQ)+sQ)d+Q)+lRQ) A 3$+Q)r0+10 A p6)= 

_0 Math A 

X-M K ^ + X+1 

x 3 +x.___ 

1000001.5 

«-p / 1 j» \Ị' , x~ "I - X + 1 

^ - 3 ——-= 0 => y = 0 là tiệm cận ngang 


r!0 A 9)= 


Ms.th A 


X±jg±Ệ±ĩ 

, x3+x ’__ 

2.00000000 W8 


T , , x + y]x 2 +: Y+l „ A „ 

1 inh lim-“— -= 0 => y = 0 là tiệm cận ngang 


X + x 


rp!0 A 9)= 


x±jxg+x+l 


Mtth A 


x3+x 


5xm 2S 


Tóm lại đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang => B chính xác 
Chu y : Học sinh thường mặc định có 2 tiệm cận ngang => Chọn nhầm đáp án c 
Bài 5 

Thử với m = 9 Tính hrn = hni . 2 X — = 0 => Đồ thị hàm số chỉ có 1 tiệm cận ngang 

aQ)RQ) dp9rl 0 A 9)=rpl 0 A 9)= 


X 

0 

Math A 

X 

H Math A 

x2_9 


«2-9 

lxm® 

-1 >í,d9 


■ Phương trinh mẫu số bằng 0 có hai nghiệm X = 3; X = -3. 

Tính lim —-—— = + oc; lim — x = + oc => có 2 tiệm cận đứng 
X -9 X -9 6 

r!0 A 9)= 


79 



K 2 -9 


Maith A 


XÌ-9 


0 


Math A 


500.0833194 499999.9167 

Vậy m = 9 thỏa =í> Đáp số chứa m = 9 là c chính xác. 

Bải 6 

B Với m = -l . Tính lim (x-Vx 2 +mì = ~~ => X = -1 thỏa => Đáp số đúng là A hoặc D 

x-++x\ ỉ 2 

Q)psQ)d+Q)+lrlO A 9)= 

_(3 Math A 

X—Jx 2 +X+1 

2 

■ Với m = 1 . Tính lim ( X + Vx 2 + x + l) = -ị => X = 1 thỏa => Đáp số chính xác là D 


Q)+sQ) d+Q)+l rpl 0 A 9)= 


x+ix 2 +x+l 


Math A 


T. CASIO GIẢI NHANH BÀI TOÁN 
TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐÔ THỊ HÀM SÔ 


1 ) KIẾN THỨC NỀN TẢNG 

1. Phương pháp đồ thị tìm số nghiệm của phương trình: Cho phưong trình f{x) = g{x) 
( 1 ), số nghiệm của phương trình ( 1 ) là số giao điểm của đ'ô thị hàm số y = / (x) và đồ 
thị hàm SỐ y = g(x) 

Chủ ý : SỐ nghiệm của phương trình f(x = 0 ) là số giao điểm của đồ thị hàm số y = f(x) 
và trục hoành 

2 . Bài toán tìm nghiệm của phương trình chứa tham số: Ta tiến hành cỗ lập m và đửa 
; phương trình ban đầu về dạng f(x) = m ( 2 ) khi đó số nghiệm của phương trình ( 2 ) là 

sổ giao điểm của đồ thị hàm số y = f (x) và đường thẳng y = m. 

Chủ ỷ : Đường thẳng y = m có tính chất song song với trục hoành và đi qua điểm có tọa 

độ ( 0 ;rn) . . . . ■ . T/C:. ... . .L- ề 

3 . Lệnh Casio: Để tìm nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm ta dùng lệnh SHIFT 
SOLVE 


80 





2) VÍ DỤ MINH HỌA 

VDl-rThi thủ chuyên KHTN lần 2 năm 2017] Tìm tập hợp tất các các giá trị của m đê 
phương trình log 2 X “ log 2 (x -2) = m có nghiệm: 

A. 1 < m < + cc B. 1 < m < + cc c. 0 < m < + <x D. 0 < m < + oc 

Giải 

*> Cách 1 : CASIO 

> Đặt log 2 x-log 2 (x-2) = f(x) khĩ đó m = f(x) (1). Để phương trình (1) có nghiệm thì m 
thuộc miền giá trị của f(x) hay f(min) < m < f(max) 

> Tới đây bài toán tìm tham số m được quy vê bài toán tìm min, max của một hàm số. 
Ta sử dụng chức năng Mode với miền giá trị của X là Start 2 Enđ 10 Step 0.5 
w7i2$Q)$pi2$Q)p2==2=l 0=0.5= 

0 _ Mtth 

15 WBÊHẸ_ 0.3Ẹ25 
Ẽ 9,5 :n:|ụĩ 
11 10 0,3219 

9 

' r Quan sát bảng giá trị F(x) ta thấy Í’(10) «5 0.3219 vậy đáp số A và B sai. Đồng thời khi 
X càng tăng vậy thì F(x) càng giảm. Vậy cáu hỏi đặt ra là F(x) có giảm được về 0 
hay không. 

Ta tư duy nếu F(x) giảm dược về 0 có nghĩa là phương trình f(x) = 0 có nghiệm. Để 
kiểm tra dự đoán này ta sử dụng chức năng dò nghiệm SH1FT SOLVE 
i2$Q)$pi2$Q)p2qr3= 

a MÂth 

CarVt Soi ve 


CAO] sữancel 
Goto 

Máy tính Casio báo phương trình này không có nghiệm. Vậy dấu = không xảy ra 
> Tóm lại /(x) >0 <=> m > 0 và D là đáp án chính xác 

*+* Cách tham khảo : Tự luận 


Điều kiện; x> 2 
Phương trình o m = log 2 


om- log 2 1 + 


> log 2 1 = 0 


Vì x > 2 nên X — 2 > 0 1 -ị———• > 1 => log 2 1 + > Iog 2 1 = 0 

x *“ 2 \ X “ 2 ) 

I Vậy m = logỊ^l j > 0 

*> Bình luân : 

• Một bài toán mẫu mực của dạng tìm tham số m ta Giải bằng cách kết hợp chức năng 
lập bảng giá trị MODE 7 và chức năng dò nghiệm SHIFT SOLVE một cách khéo léo 
9 Chú ý: m = f(x) mà f (x) > 0 vậy m > 0 một tính chất bắc cầu hay và thường xuyên gặp 

VPgTThi thử chuyên KHTN -HN íân 2 năm 2017] 

Tìm tập hợp tât cả các giá trị của tham số m để phương trinh X' -3x 2 +m-0 có 3 
nghiệm phân biệt 
A. -4 < m < 0 


B. “4 < m < 0 


c. 0<m<4 


D. 0 < m < 1 





;❖ Cách 1 : CASIO 

> Cô lập m, đưa phương trình ban đầu về dạngm = “X 3 + 3x 2 . Đặt X 3 - 3x 2 = f (x) khi đó 
m - ỉ (x) (Ị), SỐ nghiệm của (1) là số giao điểm của đồ thị y - f (x) và y = m 
>: Để khảo sá t h àm số y = f (x) ta sử dụng chức năng MODE 7 Start -2 End 5 Step 0.5 


w7pQ) A 3$+3Q)d=p2-5=0.5= 




E 

Math 


B 


K 



K 


M 

5 

mìM 

b.015 

0 

0 

9 

mM 

3.315 

Ũ 

5 

Dn5 

D.GS5 

1 □ 

Sa 5 

3. 155 


Quan sát bảng giá trị F{x) ta thấy giá trị cực tiểu là 0 và giá trị cực đại là 4 vậy ta có 
sơ đồ đường đi của / (x) như sau: 



> Rõ ràng haỉ đồ thị cắt nhau tại 3 điểm phân biệt nếu 0 < m < 4 

VD3 -fKháo sát chất lượng chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa năm 2017] Cho hàm số 

y = 2x + 2 có đồ thị (c) . Đường thẳng (d): y = X +1 cắt đồ thị (c) tại 2 điểm phân biệt 

M,N thì tung độ điểm I của đoạn thẳng MN bằng: 

A. “3 B. -2 c. 1 D. 2 

Giải 


❖ Cách 1: CASIO 


> Phương trình hoành độ giao điểm = X +1 . Nhập phương trình này vào máy tính 

Casio và dò nghiệm: 
a2Q)+2RQ)pl$p(Q)+l)qr5-qrp5= 

0 Math 

ĩặrf-cx+ú 

3 X=„ -1 

0 L-R= 0 


L-R= 


S Mith 


Ị _ , _ , fv =3=>v. =x, +1 = 4 V, + v ? 

Ta có ngay 2 nghiệm ĩ * + 1 = 0 = ^ 

Đáp số chính xác là D 

VD4 -[Thi thử chuyên Vị Thanh - Hậu Giang Tân 1 năm 2017] Tìm tất cả các giá trị thực 
của tham số m sao cho đồ thị hàm số y = X 3 + mx +16 cắt trục hoành tại 3 diêm phân biệt 


B. m < -12 

D. Không có m thỏa 


A. m > 12 
c. m<0 










Giải 

*:♦ Cách 1 : CASIO 

> Để đồ thị hàm số y = X 3 + mx + 16 cắt trục hoànlì tại 3 điểm phân biệt thì phương trinh 
X 3 + mx +16 = 0 (1) có 3 nghiệm phân biệt 

> Vói m - 14 sử dụng lệnh Giải phương trình bậc 3 MODE 5 
w541-0-14=16= 

□ Mỹ.thT B MtthVA 

Xi= X2= 

-1.058213891 0.5291069456+3.► 

Ta thấy nghiệm x 2 \Xy là nghiệm ảo => không đủ 3 nghiệm thực =>/?? = 14 không thỏa 
mãn => A sai 

'ỳ Với m — “14 sử đụng lệnh giải phương trình bậc 3 MODE 5 
w541=04o 14=16== 

B 0 MithVA 

Xl = X2= 


X3= 


■4.218186702 

0 Mtth Ả 


2.918522599 


1.299664103 

Ta thấy ra 3 nghiệm thực => Đáp án đúng có thể là B hoặc c 
Thử thêm một giá trị m = “1 nữa thì thấy m = -1 không thỏa mãn 
=> Đáp số chính xác là B 

VD5 “[Thi thử chuyên Vị Thanh “ Hậu Gỉang lần 1 năm 2017] Cho hàm sô 

Ị 3 

y = -^x 4 -3.V 2 có đồ thị là (c). Biết đường thẳng y = - 4.X+3 tiếp xúc với (c) tại 

điếm A và cắt (c) tại điểm D . Tim tung độ của điểm D 


A. 1 


❖ Cách 1 : CASIO 


B. 15 


c. -3 


D. -1 


Giải 


> Thiết lập phương trình hoành độ giao điểm ~X A - 3x 2 + = -4* + 3. Sử dụng SHIFT 

SOLVE để dò 2 nghiệm phương trình trên 
. al R2$Q) A 4$p3Q)d+a3R2$+4Q)p3=qr5=qrp5= 

ịrr -3X i +!=-4"x+3 ị ĨC* -3X‘+|=-4X+y 

x= 1 x= -3 

L-R= 0 L-R= 0 

> Nếu A là tiếp điểm thì y'(xy) = 0 , D là giao điểm => . 

qyaQ) A 4R2$p3Q)d+a3R2$$l= 


83 



t2 Mith À 


: 1 : 


-4 

■>«=-4x«+3 = -l 


=> Đáp số chính xác là D 

VPỏ TThi HK1 THPT HN-Amsterdam năm 2017] Cho hàm số y = x^ -2mx 2 + m 2 -4 có 
đồ thị (c) . Vơi giá trị nào của tham số m thì đồ thị (c) cắt trục Ox tại bốn điểm phân 
biệt trong đó có đúng 3 điểm có hoành độ lớn hơn -1 ? 

m < -1 


A. -3 < m < -1 


B. ~2<m<2 


c 2 < m <3 


D. 


m >3 


Giải 


Ị* Cách 1 : T. CASIO 

^ Số nghiệm cua đồ thị (c) và trục hoành là số nghiệm của phương trình hoành độ giao 
điểm. X 4 - 2mx 2 + m 2 - 4 = 0 (1). Đặt' X 2 - ^ Ị thì (l) <=> t 2 “ 2mt + m 2 - 4 = 0 (2) 

> Ta hiểu 1 nghiệm t > 0 sẽ sinh ra 2 nghiệm X = ±yfĩ . Khi phương trình (2) có 2 nghiệm 
tj >t 2 >0 thì phương trình (1) có 4 nghiệm <“77" <V7" <77 • Vậy để phương 
trình (1) có 4 nghiệm phân biệt trong đó có đúng 3 điểm có hoành độ lớn hơn -1 (tức 
là 1 điểm có hoành độ nhỏ hơn -1) thì 0 < t 2 < 1 < tị (*) 

Thử vói m = -2.5 Xét phương trình t 2 - 2mt + m 2 - 4 = 0 
w531=p5=2.5dp4= 

□ MittìT 

Xl = X2= 


MìtliYA 


1 

2 


Thỏa mãn (*) => m = 2.5 thỏa => c là đáp số chúah xác 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải l -[Thi thử chuyên Vị Thanh - Hậu Giang lần 1 năm 2017] 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 2x 3 + 3x 2 - 12x = m có đúng 
1 nghiệm dương 


A. 


m < -7 
m > 0 

m < -7 
m > 20 


B. 


m = “7 
m > 0 


_ m < —7 - T „ „ , 

c. D. Không có m thỏa 

m >20 ỡ 

Bải 3 -Frhi thư THPT Lục Ngạn - Bắc Giang lần ỉ năm 2017] Tìm tất cẵ giằ trị m để 
đường thẳng y - im cắt đồ thị hàm số y = X 3 ~3x 2 +2 tại 3 điểm phân biệt có hpậnh độ 

1 lớn hơn -ị- 


Ị A. 0 <m <2 


B. ~2<m<2 


c. ị<m <2 
3 


D. -2 < m < 2 


84 







Bảj_3-[Thi HSG tỉnh Ninh Bình năm 2017] Tìm tất cà các giá trị thực cua tham số m đế 
phương trình 4 X ~ -2' :+2 -ró = m có 3 nghiệm phân biệt? 

A. m = 3 B. m >2 c. 2 <m <3 D. 2 < m < 3 

BàLấ-[Thi thử THPT Lục Ngạn - Bắc Giang lần 1 năm 2017] Số nguyên dương lớn nhất 
đc phương trình 25 l+vl ' r ' -(m+ 2)5 hxí ~' ; + 2m + l = 0 có nghiệm? 

A. 20 B. 35 c. 30 D. 25 

Bàj_J5-ỊThi HK1 chuyên Amsterdam -HN năm 2017] Tập giá trị của tham số m để 
phương trình 5.16 X -2.8P = m.36 x có đúng 1 nghiệm? 

A. m > 0 B. c. Vơi mọi m D. Không tồn tại 1 Ĩ 1 

m > v2 

Bẩi-iHThi HK 1 THPT Ngô Thì Nhậm - HN năm 2017] 

Phương trình log 3 X - log, (x - 2) = ỉog^ m vô nghiệm khi: 

A. m > 1 B. m < 0 c. 0 < m <1 D. IT 1 < 1 


LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải 1 

■ Đặt /(.v) = 4 v2 -2 V +2 + 6 . Khi đó phương trình ban đầu <=> /(x) = m ( 1 ) . Để (1) có 
đúng 1 nghiệm dương thi đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = / (x) tại đúng i 
điểm có hoành độ dương. 

■ Khảo sát hàm số y~ f(x) với chức năng MODE 7 



w72Q) A 3$+3Q)dpl2Q)=p4=5=0.5= 


fị:kĩ 

\\s 

ii 

ĨB 


ỉ 

BH1 


0 

F (!■!)_ 

u -1 

I > 5 -ụ.5 


Ta thây đồ thị có giá trị cực đại là 20 và giá trị cực tiểu là -7 và ta sẽ mô tả được 
đường đi của /(x) như sau : 



Rõ ràng 


y = m> 0 
y = -l 


thì hai đồ thị cắt nhau tại đúng 1 điểm có hoành độ dương. => Đáp 


án B chính xác. 


Bải 2 

■ Sô giao điêm của đường thăng và đồ thị hàm số trên là sô giao điểm của phương trình 
X'’ - 3x 2 + 2 = m <=> X 3 - 3x 2 + 2 - m = 0 


85 




Thừ với m = -2. Giải phương trình bậc 3 với tính năng MODE 5 4 
w541=p3=0=2p(p2)== 


0 MathT a A 

Xi® X2= 

-1 2 

Ta thấy chỉ có 2 nghiệm => 2 giao điểm :=> m = -2 không thỏa mãn => Đáp án D sai 

■ Thử với m = -1 . Giải phương trình bậc 3 với tính năng MODE 5 4 
W541=p3-CM3= 

0 MathY 

Xi= 

-0.8793852416 

Ta thấy có nghiệm <-~ỉ => m = -1 không thỏa mãn => Đáp án B sai 

■ Thử với m = 1. Giải phương trình bậc 3 với tính năng MODE 5 4 
w541=p3=0=3= 

□ Math A 

Xs= 


-0.5320888862 


Ta thấy có nghiệm < - 


=> m = 1 không thỏa mãn => Đáp án A sai 


Đáp án c còn lại là đáp án chính xác 

Bài 3 

■ Đặt f (x) = 4*' - 2 r}+2 + 6 . Khi đó phương trình ban đầu <^> f (x) = m 

■ Sử dụng Casio khảo sát sự biến thiên của đồ thị hàm số y = f (x) với thiết lập Start -4 
End 5 Step 0.5 

w74 A Q)đ$p2 A Q)đ+2$+6=p4=5=0.5= 

0 . Math 


K 

F (K> 

-a 

Ỉ3B 


g.EÓnĩ 

3 


-í 

■ Qưan sát bảng biến thiên ta vẽ đường đi của hàm số 



86 




Rõ ràng >> = 3 cắt đồ thị hàm số y = f(x) tại 3 điểm phân biệt vậy đáp án A là chính 
xác 

Bài 4 


ọ r I+n/i-x* __ n c1 + n/|-x : 1 

■ CÔ lập m ta được m =- 7 ==^-- 

5 iWl-r „2 

25'*^-2.5'*^ +1 
^1+VTÕr __ 2 

■ Sử dụng Casio khảo sát sự biến thiên của đồ thị hàm số y = f(x) với thiết lập Start -1 
End 1 Step 2 

w7a25 A l+slpQ)d$$p2O5 A l+slpQ)d$$+lR5 A l+slpQ)d$$p2=pl=l=0.2= 


■ Đặt f(x) 


Khi đó phương trình ban đầu of(x) = m 


0 Math 

1 

É 

3 

-1 

■ Quan sát bảng biến thiên ta thấy f(x)<f(0) = 25.043... hay m<f(0) vậy m nguyên 
dương lớn nhất là 25 => D là đáp án chính xác 

Bải 5 


■Ểđi 

F CK) 

5.3333 

“Oi. 0 

13.523 

“D.B 

is.ĩiĩ 


Cô lập m ta được m = 


5.16* -2.81* 
36 x 


81 Đặt f (x) = 1 ' • Khi đó phương trình ban đầu <=> f (x) = m 

■ Sừ dụng Casio khảo sát sự biến thiên của đồ thị hàm số y = f (x) vơi thiết lập Start -9 
End Ỉ0 Step 1 

w7a5O16 A Q)$p2O81 A Q)R36 A Q)==p9=10=l= 

0 . Math 


11 

F ííó 

ịbhwf[T 

1303.M 

“B 

3ẼBM.E 

-1 

1453.5 


Quan sát bảng biến thiên ta thấy f (x) luôn giảm hay hàm sốy = f (x) luôn nghịch biến. 
Điều này có nghĩa là đường thẳng y = m luôn cắt đồ thị hàm số y = /(x) tại 1 điểm 
=> c chính xác 


Bài 6 

■ Điều kiện: X > 2 . 

Phương trình ban đầu <=> log4 —1 = 2 log 3 m o ~ log 3 1 —1 = log 3 m 

• \X-2J ' 2 • \X-2J ■ : 

<=l0S >íã = IO8 > m ° m = 'Ễĩ v .: 

Để phương trình ban đầu vô nghiệm thì đường thẳng y = m không cắt đồ thị hàm số 

y=f(x)= iẼĩ 

■ Sử dụng Casio khảo sát sự biến thiên của đồ thị hàm số y = f (x) với thiết lập Start 2 
End 10 Step 0.5 


87 



w7saQ)RQ)p2==2=10=0.5= 

0 _ Màth 



ụ 

F<h 

1 

WÊẾỀSỄSf- 

EFiF;ÓFỉ 

3 

3 b 5 

3-335 

i 

3 

1-133 


2 

■ Để khảo sát chính xác hcm ta tính giói hạn của hàm /( x) khi X tiến tới 2 cận là 2 và 

+ OC 

saQ)RQ)p2rlO A 9)= 

0 Math A 



1.000000001 

Vậy lim = 1 

saQ)RQ)p2r2+0.0000001= 

5J Math A 



4472.136067 

Vậy lim f (x) = + oc 

X“*2‘ 

■ Quan sát bảng giá trị và 2 giới hạn ta vẽ đường đi cả đồ thị hàm số y = f(x) và sự 



Ta thây ngay m < 1 thì 2 đồ thị không cắt nhau hay phương trình ban đầu vô nghiệm 

T. CASIO TÌM NHANH ĐẠO HÀM BẬC NHẤT, BẬC HAI, 

BẬC N CỦA HÀM SÔ 

1) KIẾN THỨC NẾN TẢNG 

1. Lệnh tính đạo hàm cấp 1: qy 

2. Công thức tính đạo hàm cấp 2: y"ịx )=LẤJ±. -: v ữỉ 

v ; 0.000001 

3. Dự đoán công thức đạo hàm bậc n: 

■ Bước 1: Tính đạo hàm câp 1/ đạo hàm cấp 2, đạo hàm cấp 3 

Ỷ Bước 2: Tìm qúy luật về dấu, về hệ số, về số biến, về số mũ rồi rút ra công thức tổng 

!/•; ỌÚẬt. ' V vị •; yQ '2V ^ h-Ị ^^ 

88 






2) Ví DỤ MINH HỌA 

Bải 1 -ỊĐề minh họa thi THPT Quốc Gian ĩân 1 năm 2017] Tính đạo hàm cùa hàm số 

x + i 


A. y’ = 


l-2(x + l)l»2 


c y -_ i-2(x^l)ln2 


I + 2(x + 1)In2 
y " 2^ 

I + 2(x + 1)In2 


❖ Cách ĩ : CASIO 

> Chọn X = 1.25 rồi tính đạo hàm của hàm số y = — 

y 4 ' 

Ta có: y (1.25) = -0.3746.... Sử dụng lệnh tính tích phân ta có: 
qyaQ)+lR4 A Q)$$$1.25= 

0 Ms.th Á 

jg.f2S±ỉìl_ ^ 

ữx{ Jlx=i.25 

-0.3746185104 

'r Nẽu đáp án A đúng thì > ;, (1.25) cũng phải giống y' ở trên . Sử dụng lệnh tính giá trị 
CALC ta có 

alp2(Q)+l)h2)R2 A 2Q)rl.25= 
a Matth Ấ 

1 -2 i -5+ 1 J in (2) 


-0.3746185104 

Ta thấy giống hệt nhau => Rõ ràng đáp án đúng là A 
Bài 2 -[Thỉ thủ báo Toán học tuổi trẻ lân 4 năm 2017] 

Cho hàm số y = e x (3 - X 2 ) . Đ c ạo hàm của hàm sô triệt tiêu tại các điếm 


A. X = l;x = “3 


B. X = l;x = 3 


c. X = -I;x = 3 


D. X = 0 


❖ Cách 1 : CASIO 

> Ta hiểu : Đạo hàm bị triệt tiêu tại điểm X = x 0 tức là r(x 0 ) = 0 
Xét f’(l) = 0=> X = 1 thỏa => Đáp số đúng là A hoặc B 
qyQK A Q)$(3pQ)đ)$l= 


0 Math Á 


> Xét j '(-3) = 0 => X = -3 thỏa ==> Đáp số chính xác là A 
!!op3= 


0 Math Á 


89 



Bải 3 -ÍThỉ HK1 THPT Kim Liên - Hà Nội năm 2017] Cho hàm số y = 2016/'"* .Khẳng 
Ị định nào sau đây là khẳng định đứng ? 

A. y’+2yln2 = 0 B. y’+3yln2 = 0 c y'-~8yln2 = 0 D. y’+8yln2 = 0 

...■ ■ •. Giải ■. . L .. I 

❖ Cách 1 ; CASIO 

> Chọn x = 1.25 rồi tính đạo hàm của hàm sổ y = 2016.e Ta có : y'(l.25) = -0.3746.... 

Lưu giá trị này vào biến A cho gọn. 

qy2016QK A Q)OhlP8)$$1.25=qJz 

s Màth A 0 Math Ả 

&(2016e Xxln ‘‘- r i> Ans+A 

-311.5837213 -311.5837213 

> Tính giá trị của y tại X = 1.25 . Ta có y(l.25)= Nếu đáp án A đúng thì y’(l.25) cũng 
phải gỉôhgy’ ở trên. Sử dụng lệnh tính giá trị CALC ta có 
alp2(Q)+l)h2)R2 A 2Q)rl.25= 

B Math Á B Math ▲ 

2 Q 1ẾỄ Xxln(i-S) Ans+B 

149.8400965 149.8400965 

... A 

Ta thấy —— = “3 A + 3B ln 2 = 0 => Đáp án chính xác là B 
y B ln2 v 

aQzRQxh2)= 

13 Math Ả 

Blní2) 

-3 

Bải 4 -ÍThi thử THPT Quảng Xương - Thanh Hóa lần 1 năm 2017] 

Tính đạo hàm cấp hai của hàm số sau y = (1 - 2xỴ tại điểm X = 2 là 

A. 81 B. 432 c. 108 D. -216 

Giải 

❖ Cách 1 : CASIO 

j> Ằpdvpgcongạuc 

Chọn Ax = 0.000001 rồi tính đạo hăm của hàm số y = (l - 2x) 4 . 

Tính y '(2 + 0,000001) = A . 
qyQK A Q)$jQ))$0+0.001=qJz 

0 Mìtlì Á B 0 Math Á 

216.000432 216.000432 

> Tính/'(2) = £ . 

E! !ooooooooo=qJx 


90 



□ Marti A 


□ Math Ả 

áfC(l-2X) 4 )|” 2 Ans+B 

216 216 

Lắp vào công thức /"(.\'u) = — ( A ' u+ ^'; - — t x °) = 432 => Đáp số chính xác là B 


aQzpQxR0.000001= 

Q Mitli Ấ. 

A-B 

O.OOOOOl 

432.000247 

Bài 5 -fThi Học sinh giỏi tỉnh Phú Thọ năm 2017] Cho hàm sổ f (x) = c x .sin X . Tính f "(o) 


A. -2e 


B. 1 


c. 2 

Giải 


D. 2e 


❖ Cách 1 : CASIO 

> Áp dụng cóng thức 

Chọn Ax = 0.000001 rồi tính đạo hàm của hàm số f (x) = e x .sin X . Tính y’(0 + 0 , 001 ) = A. 
(Chú ý bài toán có yếu tố lượng giác phải chuyển máy tính về chế độ Rađian) 
qyQK A Q)$jQ))$0+0.001“qJz 

B Marti Ằ 0 Marti Ằ 

HỊf(e x sinOO)|~ = Ê Ans*A 

500001 500001 

500000 500000 


> Tính/’(0)= D . 


qyQK A Q)$jQ))$0+0=qJx 


d 

úx 


Q Math Á 

(e x sỉriOO)| x= t> 


Ans+B 


0 Marti Ắ 


1 1 

Lắp vào công thức /"(.Y 0 ) = - A ° + ^ ^ = 2 => Đáp số chính xác là c 


aQzpQxR0.000001= 

Q Mith Ả 

0.000001 

1.999999618 

Bài 6 -[Thi Học sinh giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2017] Cho hàm số y = e" x sinx, đặt 
F = y"+2y' khẳng định nào sau đây đúng? 

A. F~-2y B. F = y c. F = -y D. F = 2y 

Giải 

ị* Cách l ĩ CASIO 

L í . * ■ - , , V f’(x o + Ax)-f'(x o ) : 

!> Áp dụng công thức f"'(x 0 ) = —- - --—- Ị 

Ị Ax 0 ■. 

L_.Q>.ỘRX..£2^.A.X=-ỌJOỌPỌOỊ rồi tính đạo hàm của hàm số ỵ == e" x sinx . Ằ 


91 






Tính y’(2 +0,001) = A. 



Math A 


■Ũ.1793792622 

> Tínhf’(0) = B . 

E!! ooooooooo=qJx 

0 Math A 0 Math A 

^(e-XsinOOÌlxỆ Ans*B 

-0.1793793748 -0.1793793748 

Lắp vào cóng thức /^). lfeMÌW = C 
aQzpQxR0.000001= 

B Math A B Math A 


O.OOOOOi 

0.112638413 

> TínhT 7 = y"+ 2y' ~c + 2B = “0.246 ỉ... 


0 B 112638413 

-2y Đáp số chính xác là A 


Bài 7 : Một vật chuyển động theo quy luật s = “t 3 + 9t 2 vói thời gian t(s) là khoảng thòi 

gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s(m) là quãng đường vật đi được trong 
thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10(s) kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc 
lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu? 

A. 216(m/s) B. 30(m/s) c. 400(m/s) D. 54(m/s) 

r;; " 'GtmT; ’ 7 iyỹ 7’~ 77' 7 7 

'Ị» Cách 1 : CASIO 

Ị>. Ta hiểu: trong chuyển động biến đổi theo thời gian thì quãng đường là nguyên hàm 
Ị của vận tốc hay nói cách khác, vận tốc là đạp hàm cửa quãng đường 


/(t) = -~t 2 +18t 


> Để tìm giá trị lớn nhất của v(t) trong khoảng thời gian từ 0 đến 10(s) ta sử dụng chức 
năng MODE 7 với thiết lập Start 0 End 10 Step 1 
w7pa3R2$Q)d+18Q)=0-10==l= 

0 . Mtth 

H _ FCK)_ 

Ẹ 5 52.5 

3 HHHIr yẼÍM 

B 1 52.5 

6 

Ta thấy ngay vận tốc lớn nhất là 54(m / s) đạt được tại giay thứ 6 
=> Đáp số chính xác là D 

Bải 8 : Một vật roi tự do theo phương trình S-^gt 2 vói g-9.8(m/s 2 ) . Vận tốc tức thời 
của vật tại thời điểm t = 5s là: 

A. 122.5(m/s) B. 29.5 c. 10(m/s) D. 49(m/s) 

92 





❖ Cách 1 : CASIO 

> Ta hiêu: Vận tốc tức thời trong chuyển động biến đổi tại thời điểm t = t, có giá trị là 

s(i,) 

qyalR2$09.8Q)d$5= 


0 Mlth Ả 



1 a thây vận tốc tại t, = 5 là 49=> Đáp số chính xác là D 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bài_ l-[Dê minh họa thi THPT Quốc Gian lần 1 năm 2017] Tính dạo hàm của hàm sổ 

y = 13 s 

A. y' = X.13 x_l B. y' = 13 x .lnl3 c.y' = 13' D. v’ = — 

In 13 

Bài2-[Thi thử báo Toán học tuổi trẻ lần 4 năm 2017] 

Đạo hàm của hàm số y = 2*3’' bằng: 

A. 6'ln6 B. 6* c. 2'+3* D. 2'-‘+ 3 *-' 

Bài-3-[Thi thử chuyên Nguyễn Thị Minh Khai lấn 1 năm 2017] 

Cho hàm số f(x) = ln|cos3x| giá trị bằng: 

A. -3 B. 3 c. 2 .D. 1 . 

^ x 2 

Bàị_4: Cho hàm số f (x) = -y + — + X. Khi đó tập nghiệm của bất phương trình f'(x) < 0 là: 

A. (Oĩ+oc) B. [—2;2] 

c. (-oc;+ oc) D. Kliông có m thỏa 

Bài 5 : Cho hàm số f (x) = x.e* : . Khi đó f"(l) bằng : 

A. lOe B. 6e c. 4e 2 

Mị Ế' Tính vi phân của hàm sô y = sin X tại điểm x u = J 

A. dy=—^-dx B. dy=—dx c. dy = cosxdx 


D.10 


D. dy = -coxdx 


Bài7: Đồ thị hàm số y = ax 1 + bx 2 - x + 3 có điểm uốn 1(-2;1) khi: 

A. a=-i;b = -| B. a=~;b = -l c. a=i-;b = | D.a=-ị;b = ~ 

4 2 2 4 2 4 2 

Bài 8 : Cho hàm số y = l‘ n x 1 — - . Khi đó ta có : 

1 -sinxcosx 

A -y" = y B. y” = -y c. y" = 2y D.y" = -2y 


93 



LỜI GIẢI BÀI TẬP T ự LUYỆN 


Bải 1 

* Chọn x = 2.Tính y'(2) = 433.4764... = 13 2 .ln 13 => Đáp án chính xác là B 
qyl3 A Q)$$2= 

0 Mìth A 

ầ ^)\ x : 2 

433.4764414 

Bài 2 

■ Chọn x = 3 tính y'(3) = 387.0200...= 6 3 ln6=> Đáp số chính xác là A 


qy2 A Q)$03 A Q)$$3= 

B Mith A 

£(2Xx 3X)| x= 3 

387.0200454 

Bài 3 .. - -.--.. ..“■.."'" r 

- 

• Tinh (ln[cos3xỊ)' = Ị^^Ị(|cos3x|)’ 

Ị. Tính (|cos3*|)- = (x&õq = H 

. 


qw4ap3j3Q))k3Q))Rqck3Q))$drqKP12= 


-3sint3X)GOsÌ3?^ 

Icos(3X)I 2 

-3 

Đáp số chính xác là A 

Bài 4 : Tính / = X 2 + X + 1 . ý' <0 o X 2 + X + 1 < 0 

« Nhẩm được luôn hoặc sử dụng tính năng Giải bất phưomg trình MODE INEQ 
wR1141=l=l= 

13 Math 


No-Sũlution 

=> Đáp số chính xác là D 

Bài 5 : Tính /'(1 + 0.000001) rồi lưu vào A 

qyQ)OQK A Q)d$$l+0.000001=qJz 

0 Míth A a Mith A 

£^ X2 i=l+G» ftnS * A 

8.154872668 8.154872668 


94 









Tính /'(1) rồi lưu vào B 
E!!ooooooooo=qjx 

^(Xxe^íĩ^i 


Ans+B 


8.154845485 


8.154845485 


... /'1 + 0.000001 -/'1 

■ Thiết lập y = - - - — = 27.1828... = 1 Oe 

0.000001 

aQzpQxR0.000001= 

A B B Mattl A 


0.OOOOOi 

27.18286827 

=> Đáp số chính xác là A 

Bài 6 : Từ y=sinx tiến hành vi phân 2 vế: (y')dy =(sinx)'dx»dy = (sinx)'dx 
■ Tính (sinx)' tại X„=-J 


qyjQ))$aqKR3= 

d 


Mìth A 

^Csin(X))| x=: ặ 

0.5 

=> Đáp số chính xác là B 

Bải 7 : Hoành độ điểm uốn là nghiệm của phưong trình y " = 0 
Tính y* = 3ax 2 4-2bx + c =>y n = 6ax + 2b. 

2b 


y' = 0<=>x- 


6a 


= -2 <=> b = 6a => Đáp số đúng là A hoặc c 


TT/t 1 3 

■ Với a = ~~;b = ~ tính tung độ của điểm uốn : y(2) = l 
palR4$Q) A 3$pa3R2$Q)dpQ)+3rp2= 

s Math A 

-iX 3 -ệx 2 -X+3 


1 


Đáp sổ chính xác là A 


Bài 8 : Chọn X Tính y\-~ + 0.000001 ì rồi lưu và A 

12 V12 J 

q yajQ)) A 3$+kQ)) A 3RlpjQ))kQ))$$aqKR12= 

d f sỉncX)^ +cos‘ f HR'r^A 

' i-sin(X)c Q V Hns H 


Math Á 


0.7071055564 


Tính y'Ịj~J rồi lưu và B 
E!! ooooooooo=qJ X 


0.7Ũ71055564 


95 



Math A 


Aris*B 

(X) GOS* 

ũ.7071067812 0.7071067812 

Tính y'{^ì = -~~“r =-1.2247... = -y 

U2j 0.000001 

aQzpQxR0.000001= 

H MMh A 

A-B 

0.00000i 


d [ 5 i n (X i 
dxt i-sin 


-1.224735667 


Tính y 


12 


Tệ 

: 2 


ajQ)) A 3$+kQ)) A 3RlpjQ))kQ))rqKP12= 

0.. . hteth .Ạ 

z-iri a. A ■■ w "M- Ub a. Ị •- 
i“Sin(XìCCS(X) 

in 

2 

=> Đáp số chính xác là B 


HÃM sõ MU VÃ LOGARĨT 

T.CASIO TÌM NHANH NGHIỆM CỦA 
PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT 


1) PHƯƠNG PHÁP 

ỈBước 1: Chuyển PT về dạng Vế trái = 0 . Vậy nghiệm của PT sẽ là giá trị của X làm cho vế 
trái =0 

Bước 2: Sử dụng chức năng CALC hoặc MODE 7 hoặc SHIFT SOLVE để kiểm tra xem 
nghiệm. Một giá trị được gọi là nghiệm nếu thay giá trị đó vào vế trái thì được kết quảị 

L.làO . .?. ỉ .4.c..2ẨV. 

Bươc 3: Tổng hợp kết quả và chọn đáp án đúng nhất 
* Đánh giá chung: Sử dụng CALC sẽ hiệu quả nhất trong 3 cách 
Chủ ỷ : Nhập giá trị log ứ b vào máy tính Casio thì ta nhập logứ : logố 

2) VÍ DỤ MINH HỌA 
VDlTChuvẻn Khoa Học Tự Nhiên 2017] 

Phương trình log 2 X log 4 X log 6 X = log 2 X log 4 X + log 4 X log 6 X + log 6 X log 2 X có tập nghiệm là: 

A. (!) B. {2;4;6} c. {l;12} D. (l;48) 

Giải 

*> Cách 1 : CASIO 

96 





> Chuyển phương trình về dạng: 

log 2 X log 4 X log 6 X - log 2 X log, X - logj X log 6 X - log 6 X log 2 X = 0 

Nhập vế trái vào máy tính Casio 

i2$Q)$i4$Q)$i6$Q)$pi2$Q)$i4$Q)$pi4$Q)$i6$Q)$pi6$Q)$i2$Q) 

s Mạth 

^og 6 (X)log 2 0 ; Ij 

'r Vì giá trị 1 xuất hiện nhiều nhất nên ta kiểm tra xem 1 có phải là nghiệm không. Nếu 1 
là nghiệm thì đáp án đúng chỉ có thể là A, c, D. Còn nếu 1 không phải là nghiệm thì 
đáp án chứa 1 là A, c, D sai dẫn đến B là đáp án đúng. 

Ta sử dụng chức năng CALC 
rl= 

lũg 2 íX)lũg 4 OOn> 

Ũ 

Vậy 1 là nghiệm. 

> Ta tiếp tục kiểm tra giá trị 12 có phải lả nghiệm không 
rl2= 

0 Mxth A 

log£(X)log 4 (i01i> 

-4.971815308 

Đây là một kết quả khác 0 vậy 12 không phải là nghiệm => Đáp án c sai 

> Tiếp tục kiểm tra giá trị 48 có phải là nghiệm không 
r48- 

0 MMh A 

log 2 (X)log 4 001i> 

0 

Vậy 48 là nghiệm chứng tỏ D là đáp án chính xác. 

* Cách tham khảo : Tự luận 

■ Điều kiện X > 0 

* Trường hợp 1: Với x = l thì log 2 0 = log 4 0 = Iog 6 X = 0. Thế vào phương trình ban đầu 
thấy thỏa mãn vậy x = ỉ là 1 nghiệm. 

• • Trường hợp 2: Với x>Q;x^ỉ 

Phương trình <=> -——1—- — - =-!-+-——. + —.—!- 

log, 2.1og t 4.1og t 6 log t 2. log t 4 log r 4.log, 6 log t 6.log t 2 

<=> 1 = log x 6 + log x 4 + log x 2 

o 1 = log x 48 

<=> X = 48 

VD2 -[Thi HK1 THPT Liên Hà - Đông Anh năm 2017] 

Tập nghiệm của phương trình =15 (m là tham số) là: 

A. {2;mIog,5} B. {2;m + log,5} C. { 2 } D. {2;m-log 3 5} 


97 



Giải 


!❖. Cách 1 : CASIO 

p* Đề bài không cho điều kiện ràng buộc của m nên ta chọn một giá trị m bất kì. Ví dụ 

ỉ 2.T-2-5 2^—2-5 

w = 5 Phượng trình trở thành: 3* _1 .5 x " 5 = 15 o 3*~ 1 .5 • r ~ 5 -15 = 0 
Ị Nhập phưong trình vào máy tính Casio 
3 A Q)pl$05 A a2Q)p2p5RQ)p5$$pl5 

13 Math 

<-‘x5 X-5 _ lg 

> Đáp án nào cũng có 2 nên không cần kiểm tra. Kiểm tra nghiệm x = m log 3 5 = 5 log 3 5. 
r50( g 5)P g 3)b 

0 Math A 

3 X-1 x 5 x~- 5 ~ -15 
207771.3033 

Ra một kết quả khác 0 =r> Đáp án A sai 

> Tưcrng tự tra nghiệm X = m - log 3 5 = 5- log 3 5 
r5pg5)Pg3)= 

ta Maith Â 

3 X-I x5 -15 

0 

Ra kết quả bằng 0 vậy => Đáp án chính xác là D 

♦> cẵch tham khảo : Tự luận 

2x~2~m 2x-2-m 2x-2-m ỉ x-2 

« Phương trình 3 x -‘.5 x ' m = 15<=>3 X ~'.5 *- m = 3'.5'<=>5 »-■" =3 H< ' l) o5‘-"=f I (1) 

x _2 

■ Logarit hóa hai vế theo cơ số 5. (1) o ——— = (2 - x)log 5 3 
Trường hợp 1: Với 2 - X = 0 <=> X = 2 

Trườnghợp2:—— = -log,2 <=> x-m = —o x = m-log 2 5 
! X - m log, 2 

VD3 -ĨChuvên Nguyễn Thị Minh Khai Tp.HCM 2017] Gọi X, và x 2 là 2 nghiệm của 
phương trình 5 2x+ ' - 8.5 X +1 = 0 . Khi đó : 

A. x,+x 2 =l B. x,+x 2 =-2 c. x,+x 2 =2 D. X,+x 2 =-1 

Giải 

❖ Cách 1 : CASIO SHOLVE+CALC 

Nhập vế trái vào máy tính Casio. Rôi nhấn phím = đê lưu lại phương trình = 
5 A 2Q)+l$p805 A Q)$+l 

0 Math ▲ 

5 2íí+1 -8x 5 x +1 


98 




> Vì đáp án không cho 1 giá trị cụ thê’ nên ta không thể sử dụng được chức năng CALC 
mà phải sử dụng chức năng dò nghiệm SHIFT SOLVE. Ta dò nghiệm với giá trị X gần 
1 chẳng hạn 
qrl= 

. . 0 Maith 

? 1.!' 

0.2365491779 

L-R= 0 

Vậy 1 là nghiệm. Ta lưu nghiệm này vào biến A rồi coi dây là nghiệm X, 
qjz 

0 Màtlì A 

Ans-»A 

0.2365491779 

r c ° X 1 “ Nêu đáp án A là Xj + x 2 = 1 đúng thì x 2 = 1 - A phải là nghiệm. Ta gọi lại 
phương trình ban đầu rồi CALC với giá trị 1 - A 
ErlpQz= 


3 Math A 

g2X+l_g x gX + j 

32.04020126 

Kêt quả ra khác 0 vậy 1 - A không phải là nghiệm hay đáp án A sai 

Tương tự như vậy ta CALC với các giá trị X, của đáp án B, c, D. Cuối cùng ta thấy giá 

trị -l-A là nghiệm. => Vậy đáp số chính xác là D 

rplpQz= 

5 2X+l_ Qx ỷ + 1 MMÁ 

0 

* Cách 2 : CASIO 2 LAN SHIFT SOLVE 

Nhập vế trái vào máy tính Casio. Nhấn nút để lưu vế trái lại rồi SHIFT SOLVE tìm 

nghiệm thứ nhất và lưu vào A 

5 A 2Q)+l$p805 A Q)$+l=qrl=qJz 

^ 2íí+ í _ ễí5_íỊ.___ Aris+A 
x= 0.2365491779 

L-R- 0 0.2365491779 

Gọi lại vê trái. SHIFT SOLVE một lần nữa để tìm nghiệm thứ hai và lưu vào D 
Eqrp2= qjx 

_ . . . 0 Mãth A 

5 2íí+1 r 8x5X+l 
ặ= -1.236549178 
L-R= 0 

Ta CÓ A + B = -\ 


99 



L 4 i Vll 0 4 I V 

" Vơi t •• . ví* 5' = -—Ỷ 


,,,, . 4-VĨT _ cx _ 4- 4ĨĨ _. _ 

Với t = —r—» 5 X = } . <=> X = log, - 


, 4 + Vĩĩ . 4 + vĩĩ 

■ Vậy X, + x 2 = log, ——-— + log, —r— = log, 


í 4+ vm 

Í4+VĨIÌ 

5 ) 

1 5 J 


=i 0 g 4 = " 1 


VD4-fChuvẽn VỊ Thanh - Hậu Giang 2017] Phương trình 9 X -3.3 X + 2 = 0 có hai nghiệm 
x,,x 2 (x, <x 2 ). Giátrị A = 2x, +3x 2 là: 

A. 41og, 2 B. 1 c. 31og 3 2 D. 21og 2 3 

Giải 


❖ Cách 1 : CASIO SHIFT SLOVE + CALC 

> Nhập vế trái vào máy tính Casio rồi nhấn nút để lưu phương trình 
9 A Q)$p303 A Q)$+2= 


13 Math A 

9*-3x3*+2 

0 

> Vì chưa biết 2 đáp án, mà 2 đáp án vai trò không bình đẳng trong quan hệ ở đáp án. 
Nên ta phải sử dụng dò cả 2 nghiệm vói chức năng SHIFT SOLVE ở mức độ khó hơn. 
Đầu tiên ta dò nghiệm trong khoảng dương, chẳng hạn chọn X gần với 1 
qrl= 

a Mith A 

9*-3x3*+2_ 

x= 0.6309297536 
L-R= 0 

Lưu nghiệm này vào giá trị A ta được 1 nghiệm. 
q]z 

B Math A 

Ans+A 

0.6309297536 

F Vì vừã dố với i giẳ trị dương roi bây giơ ta dỗ nghiệm trong khoang âm, chẳng hạn 
chọn X gần -2. Gọi là phương trình và dò nghiệm 
; Eqrp2= ^ .. ^ . . ... .i 


9*-3x3*+2 

Mkth A 

x= 

0 

L-R= 

0 


Ta được 1 nghiệm nữa là 0. 


100 








Vì 0< A nên X, = 0;x 2 = A ta có 2x, +3x 2 = 2.0 + 3.A * 1.8927 = 3log,2 
Vậy đáp SỐ đúng là c 

Cách 2 : CASIO 2 LAN SHIFT SOLVE 

Nhập vế trái vào máy tính Casio. Nhấn nút để lưu vế trái lại rồi SHIFT SOLVE tìm 

nghiệm thứ nhất và lưu vào A 

9 A Q)$p303 A Q)$+2=qrl=qJz 

B Mtth Q Math ▲ 

9 ' -3'<3 x _+_2_ _____ Ans-S-A 
x= 0.6309297536 

L-R= 0 0.6309297536 

Gọi lại vế trái. SHIFT SOLVE một lần nữa dế tìm nghiệm thứ hai và lưu vào B 
Eqrpl= 

0 Mscth A 

9 x -3i<3 x +2 

x= Ọ 

L-R= 0 

Ta CÓ 2A + 3B X 1.8927 = 31og, 2 

Cách tham kháo : Tự luận 

■ Đặt 3* = t khi đó 9 X =(3 2 ) x = 3 1x =(3 x ) 2 =t 2 

* Phương trình o t 2 - 3t + 2 = 0 <=> 1 = 2 . 

18 Vói I = lo3 x =lox = 0 
Vói t = 2 <=> 3 X = 2 <=> X = log 3 2 
Vậy 2x, + 3x 2 = 2.0 + 3. log 3 2 = 3 ỉog 3 2 


0 Ms.th A 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải l -[Thi thử tính Lâm Đồng - Hà Nội 2017] Giải phương trình 2 2x "" 4x+i = 8 X_1 
A. Vô nghiệm B. 

Bải 2 -[Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai 2017] Phương trình log 2 X + log 2 ^x 2 ) = log 2 (4x) 

A. {0; —2;2} B. {0;2} c. {~2;2} D. {2} . 

Bải 3 ’ỊTHPT Lục Ngạn - Bắc Giang 2017] Phương trình (72-1y +ịy/ĩ + lj -2-12=0 có 
tích các nghiệm là: 

A. 0 B. -1 c 1 D. 2 

Bải 4 -ỊTHPT Nguyễn Gia Thiều -HN 2017] Tích các nghiệm cùa phương trình 

; (5 H- V24 )* + (5 - V24) x = 101à: 

A. 1 B. 6 C. -4__ D. 1._____..:. _j 

Bải 5 -ỊTHPT Nguyễn Gia Thiều -HN 2017] Tổng các nghiệm của phương trình 
25 x -2(3-x).5 x +2x-7 = 01à: 

A. 1 B. 6 c. 2 D. -9 

101 


1 c. x -f D.X.IÍ# 

2 Ị_x = 2 4 






Bải 6 -ITHPT Phạm Hồng Thái -HN 2017] Phương trinh log 2 (2x).logj j = 2 có hai 
nghiệm XpX 2 thỏa mãn biểu thức: 

A. x,x 2 =-2 B. X,+x 2 =^ c. x,x 2 =ị D. X, + x 2 =-l 

Bải 7 -PTHPT Phạm Hồng Thái -HN 2017] Tìm tất cả các giá trị của m để phương trinh 

Ỉog^x~-(m-f2)log 3 x + 3m~l=0 có 2 nghiệm XjX 2 =27 

4 _ _ _ 28 

A. m = — B. m = 1 c. m =25 D. m=~~ 

3 3 


LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài 1 ... w . 7 . .■." ..'1 

■ Phương trình 2 2 v ' 4í+l “8'-' = 0. Nhập vào máy tính Casio rồi kiểm tra giặ trị X — 2 ị 
2 A 2Q)dp4Q)+l$p8 A Q)plr2= 

0 Ma-th À ] 

ọỉiK* —4fí+1 _Q?Í-— 1 

• ■' ' 

." 6 . .;.T..-] 


F(2) = ~6^> Đáp số B và c sai 

7 + x/Ĩ7 , 7 + VỈ7 

Kiêm tra giá trị X =--—- và X =--— 


r(7+sl7))P4=r(7psl7))P4= 

0 Math À 

. ? 2>í2-4?í+Ì_gX-l 


0 Măth A 

92^2- 4 X+ 1 _ị:jK-Ì 


0 0 

D là đáp án chính xác 

Bải 2 

8 Phương trình log 2 X + log 2 (V) - log 2 (4x) = 0, 

Nhập vào máy tính Casio rồi kiểm tra giá trị X = 0 
Ì2$Q) $+i2$Q) d $pi2$4Q) r 0= 

Math ERRŨR 

CACD ĩCancel 
c 41 í ► 1i Goto 

Không tính được (vì X • 0 không thuộc tập xác định) => Đáp số A và B sai 
■ Kiểm tra giá trị X = -2 => vẫn không tính được => Đáp số c sai => Tóm lại đáp số D 
chính xác . . 

!rp2=. ■ ■.:., . . 'y.■ ẼSSÍỂẾ %Jầ ÌỂ 

Math ERRŨR 


CAC] ĩCancel 
í*1 í :Goto 


102 






Bải 3 


Nhập phương trình (V 2 - 1 )’ +(V2 + ỉj -2^2=0 vào máy tính Casio rồi dùng chức 

năng SHIFT SOLVE để dò nghiệm. Ta được 1 nghiệm là 1 
(s2$pl) A Q)$+(s2$+l) A Q)$p2s2qr2= 

c J2-15 rt +CÍ2+Ĩ5 ^ 
x=c. 1 

L-R= 0 

■ Nếu đáp SỐ A đúng thì nghiệm còn lại là 0. Sử dụng chức năng CALC dể kiêm tra. Ra 
một kết quả khác 0=> Đáp số A sai 

r0= 

0 Mtth Ả 

2 - 2-12 

■ Tương tự vậy, kiểm tra đáp số B với giá trị X = ”1 là nghiệm => Đáp số B chính xác 
rpl= 

Q Mtth A 

CÌ2-1) x +C72+1)^ 


Bải 4 


0 


0^5 + V24 j + Ị 5 - V24 j -10 = 0. Nhập vế trái vào máy tính Casio rồi dùng chức năng 

SHIFT SOLVE đê’ dò nghiệm. Ta được 1 nghiệm là 1 
(5+s24$) A Q)$+(5ps24$) A Q)$pl0qr2= 

1 

L-R= 0 

B Tiếp tục SHIFT SOLVE một lần nữa để tìm nghiệm còn lại Nghiệm còn lại là X = -1 
qr P 2= 

x=' -1 

L-R= 0 

=> Đáp số chính xác là A 

Bải 5 

■ Phương trình 25 x -2(3~x).5 x + 2x-7 = 0. Nhập vế trái vào máy tính Casio rồi dùng 
chức năng SHIFT SOLVE để dò nghiệm. Ta được 1 nghiệm là 1 
25 A Q)$p2(3pQ))05 A Q)$+2Q)p7=qrl= 

25 x -2(3-XỈx5*+í> 

X- 1 

L-R= 0 

■ Tiếp tục SHIFT SOLVE một lần nữa để tìm nghiệm còn lại => Nghiệm còn lại là X = -1 


103 



qr5=qrp5= 

25* -2C3-5Í) x5*+í f 25*-2(3-x") x5*+ỉ> 

x=„ í x=_ i 

L-R= 0 L-R= 0 


Không còn nghiệm nào ngoài 1 vậy phương trình có nghiệm duy nhất => Đáp số 
chính xác là A 

Bải6 - -------- -- -- .- - - -- ---- - . 

■ Phương trình o log 2 (2x).log 1 Ị ™J —-2 = 0. Nhập vế trái vào máy tính Casio rồi dùng 

: chức năng SHIFT SOLVE để dò nghiệm. Ta được 1 nghiệm là 2 
i2$2Q)$Qi0.5$alRQ)$$p2qrl- 

H MÃth A 

iog 2 c^x;xiog 0a5 > 

x= 2 

L-R= 0 

B Tiếp tục SHIFT SOLVE một lần nữa để tìm nghiệm còn lại Nghiệm còn lại là X = -1 


qrp2= 


0. Math Á 

iog 2 C2x;xiog 0 .5> 


X* 

L-R= 


0.25 

0 


Rõ ràng x r x 2 = 



Đáp số chính xác là c 


Mĩ 

* Để dễ nhìn ta đặt ẩn phụ t = lọg 3 X. Phương trình <=> t 2 ” (m + 2) t + 3m-l = 0 (1) 



Ta có: XjX 2 = 27»log 3 (x ỉ x 2 ) = log 3 27<=>log 3 x 1 +log 3 x 2 = 3 o tị +1 2 = 3 


■ Khi đó phương trình bậc hai (1) có 2 nghiệm thỏa mãn tj +1 2 •= 3 

Ịa = (m + 2) 2 - 4(3m -1) > 0 
' - Ịs — tj +1 2 = iti + 2 = 3 ■ ■■■ 

(Q)+2)đp4(3Q)pl)rl= 

E Math Á 

Oi+2) 2 -4C3X-D 



1 


Vậy m - 1 thỏa mãn hệ phương trinh (*) => Đáp số chính xác là c 


104 








T. CASIO TÌM SỐ NGHIỆM 
PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT (Pl) 


1 ) PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG MODE 7 
Tổng hợp phương pháp 

Bước 1: Chuyển PT vê dạng Vế trái = 0 

Bước 2: Sử dụng chức năng MODE 7 để xét lập bảng giá trị của vê'trái 
Bước 3: Quan sát và đánh giá: +) Nếu Fịa) - 0 thì a là ĩ nghiệm 

+) Nêu F(a).F(h) < 0 thì PT có 1 nghiệm thuộc (a;b) 

2 ) VÍ DỤ MINH HỌA 

VD1-ÍTHPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội 2017] 

SỐ nghiệm của phương trình 6.4' -12.6 r + 6.9' = 0 là: 

A. 3 B. 1 C.2 D.o 

Giải 

❖ Cách Ị : CASIO 

> Khỏi động chức năng lập bảng giá trị MODE 7 của Casio rồi nhập hàm : 
w7604 A Q)$pl206 A Q)$+609 A Q) 

B Mtth 

f(X)=«6 x +6x9 s 

> Thiết lập miền giá trị của X là : Start -9 End 10 Step 1 
=p9-l(HL= 

Máy tính cho ta bảng giá trị: 

0 . M*th 


3 

dbi 

F (Kí 

□ . 1555 

lũ 

ri 

D 

11 

ĩ 

5 


Ta thấy khi x = 0 thì F(0) = 0 vậy x = 0 là nghiệm. 

> Tiếp tục quan sát bảng giá trị F(x) nhung không có giá trị nào làm cho F(x) =0 hoặc 
khoảng nào làm cho F(x) đổi dấu. Điều này có nghĩa X = 0 là nghiệm duy nhất 
Kết luận: Phương trình ban đầu có 1 nghiệm Ta chọn đáp án B 
❖ Cách tham khảo : Tự luận 
11 Vì 9 X > 0 nên ta có thể chia cả 2 vế cho 9 X 

4 X 6 X 

Phương trình đã cho <=> 6.-2- -1 2 .-— + 6 = 0 

° 9 X 9 X 

_ o 6 {fĩ; 12 (fJ +6 - 0(1) 

■ Đặt ÍT là t thì ÍT = t 2 . Khi đó (1) <=> 6t 2 -12t + 6 = 0o 6(t-1) 2 =0« t = 1 



105 



* Bình luân : Để sử dụng phương pháp Casio mà không bị sót nghiệm ta có thể sử dụng 
vài thiết lập miền giá trị của X để kiểm tra. Ngoài Start -9 End 10 Step 1 ta có thế 
thiết lập Start -4 End 5 Start 0.5 
=p4=5=0.5= . 

0 . Math 


K 

F<x> 

MBírÒ 

□. IEEE 
□ . ĨDĨ 

D 

□ 


Ta quan sát bảng giá trị vẫn có 1 nghiệm X = 0 duy nhất vậy ta có thể yên tâm hon về lựa 
chọn của mình. 

• Theo cách tự luận ta thấy các số hạng đều có dạng bậc 2. Ví dụ 4* =(2 X ) 2 hoặc 

6 X = 2 X .3 X vậy ta biết đây là phương trình dạng đẳng cấp bậc 2. 

• Dạng phương trình đẳng cấp bậc 2 là phương trinh có dạng ma 2 + nab + pb 2 = 0 ta giải 

bằng cách chia cho b 2 rồi đặt ẩn phụ là - = t 

VD2 -PThi thử chuyên Thái Bình lần 1 năm 2017] 

, 5 ^ sillíx-^ì 

Sô nghiệm của phương trình e v 4J = tanx trên đoạn [0;27t] là: 


A. 1 B. 2 c. 3 D. 4 

Giải 

❖ Cách 1 : CASIO 

s j n í v _£Ì 

> Chuyển phương trình về dạng: e ' 4 ' - tan X = 0 

Sử dụng chức năng MODE 7 với thiết lập Start 0 End 2 K Step — 7 ^- 


q w4w7QK A jQ)paQKR4$)$plQ))=0=2qK=2qKP19- 


15 

3 

14 




_FCK> 

D.ỂD3Ẹ 

:orĩĩ 

- 5 .lái 


.□.935 

i-ãããni _ 

0.6613679271 


_ K__ 

3.E31E 

ím 


s 

FCK) 

□ .559 

-51111 

Ĩ.BMB 


Matli 


4.299021526 


M 


Ịf ọM 1 " 1 - 504 

iB 4.9ED4 


F (K) 


Math 


-11.54 

.4. 31541 

4.62971549 


Ị B 5534 
1.9541 


F<!U 

-3.IẸ1 

lụỊllỳ 

4.3035 


Mith 


Qữẩn sầt bảng giả trị ta thấy 3 khoảng đổi dấu như trên: 
f(0.6613).f (0.992) < 0 => cố nghiệm thuộc khoảng (0.6613;0.992) 
f ( T3227) T (1.6634) < 0 =>■' có nghiệm thuộc khoảng (1.3227; 1.6534) 
f (3 6376) f (3.9683) < 0 =* có nghiệm thuộc khoảng (3.6376;3.9683) 
f (4.6297).f (4.9604) < 0 =r> có nghiệm thuộc khoảng (4.6297;4.9604) 


Kết luận: Phương trình ban đầu có 4 nghiệm Ta chọn đáp án D 


106 




Bình luân : 


• Đề bài yêu cầu tìm nghiệm thuộc [0;2tĩ] nên Start = 0 và End * 271 

• Máy tính Casio tírth được bảng giá trị gồm 19 giá trị nên bưóc nhảy Step “ —— — 

VD3 -[THPT Nhân Chính - Hà Nội 2017] Phương trình ịyf3 + \Ỉ2y~' = (>/3 — V 2 y có số 
nghiệm âm là: 

A. 2 nghiệm B. 3 nghiệm c. 1 nghiệm D. Không có 

Giải 

•> Cách ĩ : CASIO 

3x_ 

> Chuyển phương trình về dạng: ịyịĩ + V 2 )" x_l -Ịv /3 “ yjĩ ) = 0 

Khởi động chức năng lập bảng giá trị MODE 7 của Casio rồi nhập hàm: 
w7(s3$+s2$) A a3Q)RQ)+l$$p(s3$ps2$) A Q) 

0 Màth 

uxx-m-ã)* 


> Vì đề bài yêu cầu nghiệm âm nên ta thiết lập miền giá trị của X là: Start ~9 End 0 
Step 0.5 
=p9=0=0.5= 

Máy tính cho ta bảng giá trị: 

, . 0 . Mỉith 


10 

mầw- 

F <K5 
-90Ì G3 

11 

-M 

□ 

1Ê 

-3.5 

E1.99S 


Ta thấy khi X = ”4 thì F(-4) = 0 vậy X = “4 là nghiệm. 

> Tiếp tục quan sát bảng giá trị F(x) nhưng không có giá trị nào làm cho F(x) = 0 hoặc 
khoảng nào làm cho F(x) đổi dấu. 

Điều này có nghĩa X = “4 là nghiệm âm duy nhất ; 

Kêt luận: Phương trình ban đầu có 1 nghiệm âm => Ta chọn đáp án c 
♦> Cách tham kháo : Tự luận 
■ Logarit hai vế theo cơ số dương SỈ3 + V 2 

Phương trình [73 + 72 )*-' = [73 - 72 )“ o Iog^ +v? (73 + Tỉ]-'-' = log /u/2 (S-sỉĩỴ 






3x 

<=> — 
x + 1 


“X X 




X = 0 

X 4 -1 = -3 <=> X = “4 


X = -4 thỏa mãn điều kiện. Vậy ta có X = -4 là nghiệm âm thỏa phương trình 

Bình luân : 

Phương trình trên có 2 cơ số khác nhau và số mũ có nhân tử chung. Vậy đây là dấu 
hiệu của phương pháp Logarit hóa 2 vế 

Thực ra phương trình có 2 nghiệm X = 0; X = ”4 nhưng đề bài chỉ hòi nghiệm âm nên 
ta chỉ chọn nghiệm X = -4 và chọn đáp án c là đáp án chính xác. 


107 



• Vì đề bài hỏi nghiệm âm nên ta thiết ỉập miền giá trị của X cũng thuộc miền âm 
(-9;0) 

VD4-ITHPT Yến Thí - Bác Giang 2017] 

SỐ nghiệm của phương trình (3 - 75) + 7(3 + 75 ) = 2 Jt+3 là: 

A. 2 B. 0 c. 3 D. 1 

! '7: ...77 "7 '777 V - ; 7 7:7■; ■: 7;::' ; 777" Giải 7: ■/.: ■‘-7'7.V 5 -777,- 7+ 7 77 '777 ■'; 7.7 ’ 

:❖ Cách 1 : CASIO ' 7;7 / -®®^®7 

> Chuyển phương trình về dạng : ( 3 - 75 ) + 7(3 + 75 )* -2" 3 =0 , ,7 7] 

Khởi động chức năng lập bảng giá trị MODE 7 của Casio rọi nhập hàm: 

w7 (3ps5$) A Q)$+7 (3+s5$) A Q)$p2^Q)+3 7.1 

0 Mith 

fCX)M l 5) x -2 x+31 

> Thiết lập miền giá trị của X là: Start -9 End 10 Step 1 
=p9-10=T= 

Máy tính cho ta bảng giá trị: 


3 

WằB\ 

F CH? 
-I. 35 M 

lũ 

ri 

ri 

lĩ 

ĩ 

El.mẼ 


Ta thấy khi X = 0 thì F(0) = 0 vậy X = 0 là nghiệm, 
> Tiếp tục quan sát bảng giá trị F(x) 


0 . Math 

F(X) I 


-3 U 2 §n 
-E -D.ũảl 


Ta lại thấy f (-3)i(-2) < 0 vậy giữa khoảng (-3;“2) tồn tại 1 nghiệm 
Kết luận: Phương trình ban đầu có 2 nghiệm => Ta chọn đáp án A 
❖ Cách tham kháo : Tư luân 
■ Vì 2* > 0 nên ta cố thể chia cả 2 vế cho 2* 


Phương trình đã cho <=> 


3 -75 Ỵ . f 3 + 75 
-—— +7 — 


= t (t > 0) thì 


1 í ỉiAT .i 


Khi đó (1) <=>t + 7.7-8 = 0<í>t 2 -8t + 7 = 0o 


Với t = 1 Ci> 


Với t = 7 o 


= 1 <=> X = 0 


:7oỉi=l0 y 7 






Vậy phương trình ban đầu có 2 nghiệm X = 0;x = log ẠT 7 

2 


*> Bình luân : 

• Nhắc lại một lần nữa nếu f (a).f (b) < 0 thì phương trình có nghiệm thuộc (a;b) 

3 + 45 , 3-45 


Ta nhận thấy 2 đại lượng nghịch đảo quen thuộc 


và 


2 2 

tạo ra 2 đại lượng này bằng cách chia cả 2 vế của phương trình cho V 
VP 5 : Số nghiệm của bất phương trình (2 + 73 ) ~ 4- (2 - 73 ) 4 


nên ta tìm cách để 


A.o 


B. 2 


c, 3 


2-73 
D. 5 


(1) là: 


Giải 


❖ Cách 1 : CASIO 

> Chuyển bất phương trình (1) về dạng : ịl + 73 ) +ịl- 73 ) 

> Nhập vế trái vào máy tính Casio : F(x) = (2 + 73 ) + (7-73) 

(2+s3$) A Q)dp2Q)+l$+(2ps3$) A Q)đp2Q)pl$pa4R2ps3$$ 

> Thiết lập miền giá trị cho X vói Start -9 End 9 Step 1 
=p9=9=l= 

> Máy tính Casio cho ta bảng giá trị: 

H . Màth 


2-73 


= 0 


2-73 


B 

.1 

iũ 



FCK) 


ỈM0M31 

-1 

113-13 

0 

“i.Lỉèĩi 


-2 


Ta thấy f (~l).f ( 0 ) < 0 vậy phương trình có 1 nghiệm thuộc (-1;0) 



y t 

F(K) 

lũ 

BMÉÉHBMi' 


11 

1 

D 

iè 

ẻ 



Ta thấy f ( 1 ) = 0 vậy X = 1 là nghiệm của phương trình (1) 

Math 



K 

FÍK> 

ỈB 

a 

”1 b MEM 

13 

3 

113.13 

1M 

HHHr 

IÙQM31 


Lại thấy f (2).f ( 3 ) < 0 vậy phương trình có 1 nghiệm thuộc (2;3) 
> Kết luận: Phương trình (1) có 3 nghiệm => Chọn đáp án c 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài ĩ -f Chuyên Khoa học Tự nhiên 2017] Số nghiệm của phương trình log(x - 1) 2 = 4Ĩ là: 


A. 2 B. í c. 0 D. Một số khác 

Bải 2 TTHPT Lục Ngạn - Bắc Giang 2017] 

Số nghiệm của phương trình (x-2)Ị~log 05 (x 2 - 5x + ó) + lj = 0 là: 

La 1 .L:..-.- 3_______.....c o .. D. 2 


109 





Bải 3 -pTHPT Lục Ngạn - Bắc Giang 2017] Phương trình 3 x '~ 2x ~ 3 + 3 x2 ~ 3x+2 = 3 2x2 “ 5x “ l +1 
A. Có ba nghiệm thực phân biệt B. Vô nghiệm 

c. Có hai nghiệm thực phân biệt D. Có bốn nghiệm thực phân biệt 

Bài 4 -[THPT HN Amsterdam 2017] Tìm số nghiệm của phương trình 2* + 2^ = 3: 

A. 1 B.2 

c. Vô số D. Không có nghiệm 

Bải 5 4THPT Nhân Chính - Hà Nội 2017] 

Cho phương trình 21og 2 x + logj (l - Vx )-^log^(x-2>/x + 2Ì. Số nghiệm của phương 
trình là: 

A. 2 nghiệm B. Vô số nghiệm c 1 nghiệm D. Vô nghiệm 

Bải 6 -[Thỉ HK1 chuyên Nguyễn Du - Đắc Lắc năm 2017] 

Tìm số nghiệm của phương trình log(x - 2) 2 = 2 log X + log^ (x + 4) 

A. 3 B. 2 c. 0 D. 1 


GẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải 1 

" Phương trình <=> Iog(* -l) 2 - yỊl = 0. Sử dụng chức năng MODE 7 để tìm số nghiệm 
với Start “9 End 10 Step 1 
w7g(Q)pl))od)ps2=p9=lO=l= 




ta 

Math 


ta 


ỉi 




F ÍKĨ 

s 

HHKF 

ũ. lũa 

IE 

mtaaiBa- 

-D.iilE 

Ẽ 

-M 

-0. DIB 

11 

1 

ũlĩúã 

1 

-3 

: D.ẻĩ 

13 

B 

0.3153 


-5 6 

Ta thấy có hai khoảng đổi dấu => Phương trình ban đầu có 2 nghiệm 
A là đáp án chính xác 

Chủ ỷ : Để tránh bỏ sót nghiệm ta thường thử thêm 1 hoặc 2 lần nữa với hai khoảng Start 
End khác nhau Ví dụ Start -29 End -10 Step 1 hoặc Sart 11 End 30 Step L Ta thầy 
không có khoảng đôi dấu nào nữa 
=> Chắc ăn hơn vơi 2 nghiệm tím được 
Bải 2 

ỵ > 3 

■ Tìm điều kiện của phương trình: X 2 “ 5x + 6 > 0 <=> _ 

X <2 


wRllll=p5=6= 

ta 


X<AjB<X 


Math 


X<2j3<X 

■ Phương trình (x - 2) Ịjog 0 5 (x 2 - 5x + ó) + ỆỊ == 0. Vì điều kiện chia hai khoảng nên tạ 

MODE 7 hai lần. Lần thứ nhâ't với Start -7 End 2 Step 0.5 
w7(Q)p2)(i0.5$Q)dp5Q)+6$+l)—p7=2=0.5= 


110 




Math 


ỊẸ 

ĩ 
10 


!■; 

1.5 


0 

FÍỊ» 

I■5503 

I III 

- 0.101 


Ta thấy có 1 nghiệm X = 1 

Lần thứ hai với Start 3 End 12 Start 0.5 

0=3=12=0.5= 

Math 


X 

F txĩ 

mM 

E.1225 

5 

4.5 

-2.251 


Ta lại thấy có nghiệm X = 4 => Phương trình có 2 nghiệm 1 và 4. 

=> Đáp án chính xác là D 

Bải 3 

* Phương trình <£> 3* 2 ‘ 2x “* + 3 xĩ ~ 3x+2 - 3 2 * 3 - 5 *- 1 -1 = 0 .Sử dụng MODE 7 với Start -9 End 0 
Step 0.5 

w73 A Q)dp2Q)p3$+3 A Q)dp3Q)+2$p3 A 2Q)dp5Q)pl$pl=p9=0=0.5= 



K 

F<X) 

15 

11 


-1 'in5 

5 

1 B 

-0« 5 

51.592 


Mat h 


-1 

Ta thấy có 1 nghiệm X = ”1 
B Tiếp tục MODE 7 với Start 0 End 9 Step 0.5 
C=-0=9=0.5= 

Math 


mM 

1.5 


F (X) 
I.E5B1 

u 

X 

msÀảỀ 

F (X) 

-0.235 

0 

5 


0 

-ũ.255 

5 

1 

2.5 

I.D92Ũ 


Math 


x_ _ 

F í H j 

WÊẳỂ 

1.0524 

0 

5.5 

-555.5 


Math 


Ta lại thấy có thêm ba nghiệm X = 1; 2; 3 => Tổng cộng 4 nghiệm 
=> Đáp án chính xác là D 

Bải 4 

■ Phương trình <=> 2* + 2^ - 3 = 0 (điều kiện X > 0). Sử dụng MODE 7 với Start 0 End 4.5 
Step 0.25 

w72 A alRQ)$$+2 A sQ)$$p3=0=4.5=0.25= 

Math 



M ! 

FÍMÍ 

í 

HB|i 

EF;RuF; 

2 

0.25 

14-4 IM 

3 

0.5 

2.5325 


Trên đoạn [0;4.5] không có nghiệm nào 
■ Tiếp tục MODE 7 với Start 4.5 End 9 Step 0.25 
C—4.5=9=0.25= 


111 



mầim 

Mh 15 
5 


F<K> 

ạ.|ny 

i.ilỆi 

2.0598 


Math 


4.5 


Dự đoán phưong trình vô nghiệm. Để chắc chắn hơn ta thử lần cuối với Start 9 End 28 
Step 1 

c=9=28=l= 

' JL— F(KĨ 

1 HBBẸ 5.08 

2 Ị Ọ ■Ị.õãyĩ 

ì 11 8.0283 

9 

Giá trị của F(x) luôn tăng đến + QC zr> Phương trình vô nghiệm => Đáp án chính xác 
làD 

Bài 5. Phương trình <r> 21og 2 X + log, Ịl-Vx)“log^Ịx-2\/x +2) = 0 (điều kiện 0< X < 1 ). 

Sử dụngMỌDE 7 với Start 0 End 1 Step 0.1 
w72i2$Q)$+ialR3$$lpsQ)$$palR2$is2$$Q)p2sQ)$+2=0-l-0.1= 

0 M?.th 


g-..Ị 



X 

Fíx:> 

5 

n, 5 

-1.00! 

T 

MỀẫầittr 

-0.183 

81 ũ.ni 

0.5821 


0.6 

Ta thấy có 1 nghiệm duy nhất thuộc khoảng (0.6;0.7) Đáp án chính xác là c 

Bài 6 

Ị- Phương trình <=> log(x- 2) 2 -21ogx ~log^ (x + 4) “ 0 (điều kiện X > 0 ). 

Sử dụng MODE 7 vói Start 0 End 4.5 Step 0.25 
w7g(Q)p2)d)p2gQ))pisl0$$Q)+4=0=4.5=0.25= 


X 

mĩiịS 

D.5 


3 

F_CXÍ_ 

_ERR0R 

-0.352 


Math 


0.25 

Trên đoạn [0; 4.5] có 1 nghiệm 

Tiếp tục MODE 7 với Start 4.5 End 9 Step 0.25 

c=4.5=9=0.25= 


Mầ7JF 
Ma 15 
5 


0 

FCỊÕ_ 

-2.3ẸỊ9 

“ 1-111 

-2.352 


4.5 


Trên khoảng này không thu được nghiệm nào. Để chắc chắn hơn ta thử lần cuối với 
Start 9 End 28 Step 1 
c—9=28=1= 


tí 

FÍX) 


-2.MMB 

10 

-2.486 

11 

-2.528 


Mith 


Cũng không thu được nghiệm => Tóm lại phương trình có nghiệm duy nhất 
=> Đáp án chính xác là c 


112 







T. CASIO XÁC ĐỊNH NHANH sô NGHIỆM 
PHƯƠNG TRÌNH vô TỈ-MŨ-LOGARIT (P2) 


1) PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SHIFT SOLVE 

Bài toán đặt ra: Tìm số nghiệm của phưortg trình sfx + Vĩ* +1 = - 3* +1 ? 

Xây dựng phương pháp: 

> Chuyển bài toán về dạng vế trái = 0 khi đó \ỉx + \Í2x + 1 - X 2 + 3x -1 = 0 
và đặt f (x) = Vx + ylỉx + 1 - X 2 + 3x ” 1 

> Nhập vế trái vào màn hình máy tính Casio 
sQ)$+s2Q)+l$pQ)d+3Q)pl 

Sử dụng chức năng dò nghiệm SHIFT SOLVE với nghiệm gân giá trị 3 
qr3^ 

Máy tính báo có nghiệm X = 4 

> Để tim nghiệm tiếp theo ta tiếp tục sử dụng chức năng SHIFT SOLVE, tuy nhiên câu 
hỏi được đặt ra là làm thê nào máy tính không lặp lại giá trị nghiệm X = 4 vừa tìm 
được? 

+) Để trả lời câu hòi này ta phải triệt tiêu nghiệm x = 4 ở phương trinh f (x) = 0 đi băng 

cách thực hiện 1 phép chia -^“4 

x-4 

f( x \ 

+) Sau đó tiếp tục SHIFT SOLVE với biểu thức để tìm nghiệm tiếp theo. 

■ x-4 

+) Quá trình này liên tục đến khi nào máy tính báo hết nghiệm thì thôi. 

Tổng hợp phương pháp 

Bươc 1: Chuyên PT vê dạng vế trái = 0 

Bước 2: Sử dụng chức năng SHĨFT SOLVE dò nghiệm 

Bước 3 • Khử nghiệm đã tìm được và tiếp tục sử dụng SHỈFT SOLVE đê dò nghiệm 

2 ) vi DỤ MINH HỌA 

VDl-ĨTHPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội 2017] 

Số nghiệm của phương trình 6.4 X - 12.6 X + 6.9 X = 0 là: 

A. 3 B.l C.2 D.o 

Giải 

Cách 1 : CASIO 

> Nhập vế trái của phương trình 6.4 X -12.6* + 6.9* - 0 vào máy tính Casio: 
604^Q)$pl206 A Q)$+609 A Q) 

0 Math 

> Sử dựng chức năng SHIFT SOLVE để tìm được nghiệm thứ nhất: 

qr2= 


113 




0 M«h 

6*4*-12x6*+6*9* 

g 

L-R= Ũ 


Ta thu được nghiệm thứ nhất X = 0 

> Để nghiệm X = 0 không xuất hiện ở lần dò nghiệm SHIFT SOLVE tiếp theo ta chia 
phưong trình F(X) cho nhân tử X 


$(!!)PQ) 


0 M»th 


Tiếp tục SHIFT SOLVE lần thứ hai: 


qrl= 

B Math 

X-" lxiĩSÓ 

L-R= 0 


10 -50 ta hiểu là 0 (do cách làm tròn của máy tính Casio) Có nghĩa là máy tính không 
thấy nghiệm nào ngoài nghiệm X = 0 nữa => Phương trình chỉ có nghiệm duy nhất. 

=> Đáp số chính xác là B 


VP2 : Số nghiệm của bất phương trình 



(1) là: 


A. 3 B. 2 c. 0 D. 4 

Giải 

;❖ Cách 1 : CASIO 

> Chuyển bất phương trình (1) về dạng: 2 x '~ 2x --^0 

> Nhập vế trái của phương trình 2 x '~ 2x -^- = 0 vào máy tính Casio rồi nhất = để lưu vế 

trái vào máy tính. Dò nghiệm lần thứ nhất với X gần -1 
2 A Q)dp2Q)$pa3R2$= qrpl= 


0 Math 

2 *2- 2 x_§| 


■ Msth 
í“ _ 2_ 


x= 

-0.258952938 

L-R= 

0 


Ta được nghiệm X- -0.2589,.. 

> Tiếp theo ta sẽ khử nghiệm X = -0.2589... nhưng nghiệm này lại rất lẻ, vì vậy ta sẽ lưu 
vào biến A 

Sáu <ỊÓ gọi lại phương trình ỵẳ thực hiện phép chia nhân tử X - A để khử nghiệm A 
F,$(!!)P(Q)pQz). illl . 


0 M»th ầ. 

í-2 *-§H>hŨ 


> Tiếp tục SHIFT SOLVE với X gần 1. Ta được nghiệm thứ hai và lưu vào B 
114 






qr=l=qjx 

x= 2.258952938 

L-R= 0 

Gọi lại phương trình ban đầư rồi thực hiện phép chia cho nhân tử X-B đê khử 
nghiệm B 

EE$(!!)P(Q)pQz)P(Q)pQx) 

Math Ẩ 


0 M>th À 

4})*CX-ftMX-B)l 

Rồi dò nghiệm vói X gần 0 
qr= 

Carvt Solve 


Máth 


HmC] sCancel 
í * 3 í * 1 sGoto 

Máy tính nhấn Can't Solve tức là không thế dò được nữa (Hết nghiệm) 
'ỳ Kết luận: Phương trình (1) có 2 nghiệm => Chọn đáp án B 

VP3 : SỐ nghiệm của bất phương trình Ị2 + v3 j +[2 - v3 j 


A.o 


❖ Cách 1: CASIO 


B. 2 


c. 3 


2-S 

D. 5 


(1) là: 


Giải 


> Nhập vế trái phương trình (2 + V 3 Ị 2 + Ị 2 - >/ 3 ) 


2 -V 3 


= 0 vào máy tính Casio, 


nhấn nút = để lưu phương trình lại và dò nghiệm thứ nhất. 

(2+s3$) A Q)dp2Q)+l$+(2ps3$) A Q)dp2Q)pl$pa4R2ps3= 

qrl= 

x= 1 

L-R= 0 

Khử nghiệm X = 1 rồi dò nghiệm thứ hai. 
qrl=$(!!)P(Q)pl)qr3= 

l 


a Math A 


x= 2.414213562 
L-R= 0 

Lưu biến thứ hai này vào A 
qjz 

a Mtth A 


2.414213562 


> Khử nghiệm X = \;x - A rồi dò nghiệm thứ ba. Liru nghiệm này vào B 


115 



$(!!)P(Q)pl)P(Q)pQz)qP=pl= 

0 M*i> Ạ a M»tk A 

_____ Ans*B 
Ị= -0.414213562 " 

L-R= 0 -0.4142135624 

> Khử nghiệm X = 1; X = Ẩ; X = B rồi dò nghiệm thứ tư. 
EEE$(!!)P(Q)pl)P(Q)pQz)P(Q)pQx)qr==0= 

0 Mí.th 

CarHt Solve 

CAC] íCancel 
c* 3 c : Goto 

Hết nghiệm => Phương trình (1) có 3 nghiệm => Chọn đáp án c 

VD4 -[Thi thử chuyên Thái Bình lần 1 năm 2017] 

SỐ nghiệm của phương trình e ' ^ ^ = tan X trên đoạn [0; 2 7T ] là: 

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4 

Giải 7: 7 777 7 

❖ Cách 1 : CASIO 

sinh—1 ’■ : ■ • 

> Chuyên phương trình về dạng: e 7 4 '-tanx = 0. Dò nghiệm thứ nhất rồi lưu vào A 
QK A |Q)paq KR4$ )$plQ))=qr2qKP4=qJz 

__ . 0 Math & 0 Matth A 

ẹ - y tL -tan 0 > Ans+A 
x= 0.7853981634 i w 

L-R= 0 

> Gọi lại phương trình ban đầu. Khử nghiệm X-A hay X = Ỵ rồi dò nghiệm thứ hai. 

Lưu nghiệm tìm được vào B 
E$(! !)P(Q)pQz)qr=2qKP4= 

0 Math A 

iy-tanjt> 
x=y 22.77654674 
L-R= 0 

Ra một giá trị nằm ngoài khoảng [0;2 ji] => Ta phải quay lại phương pháp 1 dùng 
MODE 7 thì mới xử lý được. Vậy ta có kinh nghiệm khi đề bài yêu cầu tìm nghiệm 
trên miền [a;P] thì ta chọn phương pháp lập bảng giá trị MODE 7 

VD5-ĨTHPT Nhân Chính - Hà Nội 2017] Phương trình ụĩ + ^ẵỴ' =ụĩ-ji] có số 
nghiệm âm là: 

A. 2 nghiệm B. 3 nghiệm c. 1 nghiệm D. Không có 

Giãi . : 

!❖ Cách 1 : CASIO 

Nhập vế trái phương trình: ịyĩ + yỊĩỹ* -Ụĩ-ylĩỴ =0, lưu phương trình, dò nghiệm 
thứ nhất. w7(s3$+s2$) A a3Q)RQ)+l$$p(s3$ps2$) A Q) 


116 





us+m** 1 

ịK. 

L-R= 


Mlith ▲ 


-Í-Ỉ3> 


0 

0 


> Gọi lại phương trình, khử nghiệm X = 0 rồi dò nghiệm thứ hai. Luư nghiệm này vào 
biến A 


___ ___ Ẹ Mtth Ả 

l(.lã+Ỉ2) -W ftns-»A 

x=r_ -2 

E$(!!)PQ)qrplO=qJz L~R- 0 


> Khử hai nghiệm x~0;x = Ả rồi dò nghiệm thứ ba. 


s Mtth À 


-2 


E$(!!)PQ)P(Q)+2)qrplO= 

ịXỊã+ã) 

ì=l lx,ĩ50 

L-R= 0 

Ta hiểu Ị O" 50 = 0 tức là máy tính không dò thêm được nghiệm nào khác 0 
=> Phương trinh chỉ có 1 nghiệm âm X--2 (nghiệm X = 0 không thỏa) 
=> Ta chọn đáp án c 
VD6-ÍTHPT Yến Thế - Bắc Giang 2017] 

SỐ nghiệm của phương trình Ị3 - Vs) + 7(3 + Vs j = 2 V+3 là : 


A, 2 B. 0 c. 3 D. 1 

Giải 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Nhập vế trái phương trình: +7^3 + ^^ -2‘ r+3 =0 vào máy tính Casio, lưu 

phương trình, dò nghiệm thứ nhất. Ta thu được nghiệm X = 0 

(3ps5$) A Q)$+7(3+s5$) A Q)$p2 A Q)+3=qrl= .. 

(3-^r+7(3+J5> 

x=„ Ó 

L-R= 0 

> Khử nghiệm X - 0 rồi tiếp tục dò nghiệm thứ hai. Lưu nghiệm thứ hai vào Ả 
$(!!)PQ)qrl=qJz 


1 c 3--/S) 2 +7C 3+7ế> 

x=" -2.021385215 
L-R= 0 


0 Math A 

Ans+A 

-2.021885215 


> Gọi lại phương trình, khử nghiệm X = 0;x = A rồi dò nghiệm thứ ba. 


EE$(!!)PQ)P(Q)pQz)qr=p2= 

U3-Í5)^C3% 

ỳ=' ix.ièo 

L-R= 0 

Không có nghiệm thứ ba Ta chọn đáp án A 


117 



BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bải 1 - [Chuyền Khoa học Tự nhiên 2017] Số nghiệm của phương trình log (x -1) 2 = Vĩ là: 

2 B. 1 c. 0 D. Một số khấc I 

Bài 2 -ỊTHPT Lục Ngạn - Bắc Giang 2017] 

Số nghiệm của phương trình (x-2)Ị7og 05 (x 2 -5x + 6) + lJ = 0 là: j 

4-1 B. 3...c. 0 .D. 2 . 77'J 

Bàị 3-[THPT Lục Ngạn - Bắc Giang 2017] Phưcmg trình 3 1 ' 3 ' 2 ’ 1 "' 1 + 3 ^-^ = + J 

A. Có ba nghiệm thực phân biệt B. Vô nghiệm 

c. Có hai nghiệm thực phân biệt D. Có bốn nghiệm thực phân biệt 

.Bải 4-[THPT HN Amsterdam 2017] Tìm số nghiệm của phương trình 2* + 2^* = 3 : 

A. 1 B.2 

C. Vô số D. Không có nghiệm 

Bài 5 -ĨTHPT Nhân Chính - Hà Nội 2017] 

Cho phương trình 21og 2 x + log, (l-^log^(x-2 -4- 2 ). Số nghiệm của phương 

3 L 

trình là: 

A. 2 nghiệm B. Vô số nghiệm c. 1 nghiệm D. Vô nghiệm 

Bải 6 -[Thi HK1 chuyên Nguyễn Du - Đắc Lắc năm 2017] 

Tìm số nghiệm của phương trình log(x-2) 2 = 21ogx + log^ (x + 4) 

A. 3 B. 2 c. 0 D. 1 

GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài ĩ 

■ Dò nghiệm thứ nhất của phương trình log(*-]) 2 -72 = 0 rồi lưu vào biến A 
g(Q)pl)d)ps2=qrl=qJz 

. 0 . Mạth A 0 Math A 

log((X-l_ Ans-»A 

x=" -4.09456117 

L-R= 0 -4.09456117 

■ Khử nghiệm thứ nhất X = A rồi dò nghiệm thứ hai. Lưu nghiệm thứ hai vào B 
EE$(!!)P(Q)pQz)qr=5=qJx 

. . H MathA. a Math. À 

c 1 09ccX- 12 ?)Ans-*B ■■■-■ ■ 

x=“ 6.09456117 

L-R= 0 6.09456117 

■ Khử nghiệm x = A;x = B rồi dò nghiệm thứ ba. 

EEE$(!!)P(Q)pQz)P(Q)pQx)qr—p5= 


118 









Math A 


Continụẹ:[=] 

F ' ;300974756.6 
L-R=i:715814xf.Ĩ6 

Không có nghiệm thứ 3 => A là đáp án chính xác 
Bải 2 


Dò nghiệm thứ nhất của phương trình (.V - 2)Ịjog u5 ịx : - 5 a- + 6 ) +1J = 0. 


(Q)p2)(i0.5$Q)dp5Q)+6$+l)=qr2.5= 


.... . B M»th ▲ 

c X-2 ) I. 1 09 q m 51 

x= ' 1 

L-R= Ũ 


Ta được nghiệm thứ nhất X = 1. Khừ nghiệm này và tiến hành dò nghiệm thứ hai. 
$(!!)P(Q)pl)qr5= 


Ị.CX-2)Uog 0 . 5 ĨX> 
x=" ' 4 

L-R= Ũ 


Ta được thêm nghiệm thứ hai JC = 4. Khử hai nghiệm x = ì;x = 4 và tiến hành dò 
nghiệm thứ ba. 

!P(Q)p4)qrpl= 


0 Math A 

Continue:[=] 
x= ■ ;9; 52466x10 Ị 3 
L-R=91645845x513 


Không có nghiệm thứ ba => Đáp số chính xác là D 

Bài 3 

■ Dò nghiệm thứ nhất của phương trình 3* 1 " 2 *" 3 + 3 x '~ 3x+2 - 3 2xi ~ 5x " ] -1=0 
3 A Q)dp2Q)p3$-K3 A Q)dp3Q)+2$p3 A 2Q)dp5Q)pl$pl=qrl= 

x= 1 

L-R= 0 


Ta thây có 1 nghỉệm X = 1 

Khử nghiệm X = 1 rồi tiếp tục dò nghiệm thứ hai 
$(!!)P(Q)pl)qr5= 

l3 ^_ 2 „_3 0 +3 ^ 

X- 3 

L-R= 0 

Ta thu được nghiệm x = 3. Khử hai nghiệm trên rồi tiếp tục dò nghiệm thứ ba 
!P(Q)p3)qr5= 

Ị^-2X-3 +3 K^ 

X- 2 

L-R= 0 


119 



■ Ta thu được nghiệm x = 2. Khử ba nghiệm trên rồi tiếp tục dò nghiệm thứ tư 
!P(Q)p2)qrpl= 

" _ . . 13 Math A 

Xv ~i 

L-R= 0 

* Ta thu được nghiệm x = -l. Khử bốn nghiệm trên rồi tiếp tục dò nghiệm thứ năm 
!P(Q)+l)qrp3= 

0 Mith 

Can ? t Solve 

CÁCH ỉCancel 
C-iD í S-D: Goto 


Không có nghiệm thứ năm =i> Đáp án chính xác là D 
Bải 4 

■ Dò nghiệm thứ nhất của phương trình <=> 2* + 2^ - 3 = 0 (điều kiện X > 0). 

; 2 A alRQ)$$+2 A sQ)$Sp3q ri - 'MlM . ằẼ2Êẳấ . 

a Mstíi 

Can’ t Solve 

CACH ỉCancel 
lillềli Goto 

Thây ngay phương trình vô nghiệm => Đáp án chính xác là D 
Bài 5 

* Dò nghiệm thứ nhất của phương trình 

<=> 2Iog 2 x + log, (l - + 2) = 0 (x > 0). Lưu nghiệm thứ nhất vào A 

ĩ 2 


2i2$Q)$+ialR3$$lpsQ)$$palR2$is2$$Q)p2sQ)$+2=qrl=qJz 


^ 0 s Math ầ. 

x= 0.6243584652 ” _____ 

L-R“ 0 0.6243584652 

B Khừ nghiệm x = A rồi dò nghiệm thứ hai 
!!)P(Q)pQz)qr=3= 

0 Msth 

Can’t Solve 

CAC3 scancel 
[ 431*3 ỉ Goto 

Không có nghiệm thứ hai => Đáp án chính xác là c 

Bai 6 

■ Dò nghiệm thú nhất của phương trình log(x -2)" -21ogx- log : |r (x + 4) 0 (x> 0). Lưu 
nghiệm này vào A 

1 g(Q)p2)d)p2gQ))pislO$$Q)+4=qr2=qJz 


120 








0 


Math A 


) -ỉíò fj ns *A 

x= 0.3722313233 ' ___ 

L-R= 0 0.3722313233 

■ Khử nghiệm X - Ẩ vằ tiếp tục dò nghiệm thứ hai; 

EEE$(!!)P(Q)pQz)qr=5= 

0 Math A 

Continụe:[=] 
x= ' 2.894762xmí? 

L—R=- 9730066x10 13 

Không có nghiệm thứ hai => Đáp số chính xác là D 

T. CASIO GIẢI NHANH BẤT PHƯƠNG TRÌNH 
MŨ - LOGARIT (Pl) 


|l) PHƯƠNG PtỊẮP 1: CẢLC THEO CHIỀU THUẬN 

Bưóc 1 : Chuyển bài toán bất phương trình về bài toán xét dấu bằng cách chuyển hết các 
số hạng về vế trái. Khi đó bất phưong trình sẽ có dạng vế trái > 0 hoặc vế trái < 0 
Bước 2 : Sử dụng chức năng CALC của máy tính Casio để xét dấu các khoảng nghiệm từ 
đó rút ra đáp số đúng nhất của bài toán, 

CALC THUẬN có nội dung: Nếu bâ't phương trình có nghiệm tập nghiệm là khoảng 
(a;b) thì bất phương trình đúng vói mọi giá trị thuộc khoảng (a;b). 

* Chú ý: Nếu khoảng (a;b) và (c,d) cùng thỏa mãn mà (a,b)c(c,d) thì (c,d) là đáp án 
chính xác 

Ví dụ minh họa 

VDl -[Chuyẽn Khoa học Tự nhiên 2017 ] Bâ't phương trình log, Ị^log^ Ĩĩ-tl j > 0 có tập 
nghiệm là: 

A. (-oc;-2) B. (4;+oc) 

c. (-2;l)u(l;4) D. (-oc;-2)u(4;+ oc) 

Giải 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Nhập vế trái vào máy tính Casio ialR2$$i3$a2Q)+lRQ)pl 

0 Math 

logi(log 3 (^> 

2 

> Kiểm tra tính đúng sai của đáp án A 

+) CALC với giá trị cận trên X =-2-0.1 ta được 
rp2p0.1= 


121 



log^logãỊ.^-) 

2 5.112841081 

Đây là 1 giá trị dương vậy cận trên thỏa 
+) CALC vói giá trị cận dưới X - -10 5 
rplO A 5)= 

logịUog 3 l^r-V 

2 0.6644799282 

Đây là 1 giá trị dương vậy cận dưới thỏa 
Tới đây ta kết luận đáp án A đúng 

> Tương tự như vậy ta kiểm tra tính đúng sai của đáp án B thì ta thấy B cũng đứng 

> A đúng B đúng vậy Au B là đúng nhất và D là đáp án chính xác 


:♦> Cách tham khảo : Tự luận 


■ Bất phương trình » log, Ị^log 3 —ỉij > logị ] (1) 


Ỵì cơ số -i thuộc (0; l) nên (1) <=> log 3 — " * < 1 <=> log 3 — + * < log 3 3 (2) 


_ £ A . /n v 2x + l _ 2x + l ^ x~4 ^ 

B Vi cơ sô 3 > 1 nên (2) <=> — < 3 <=> 3 > 0 o -—- > 0 <=> 


■ Xét điều kiện tồn tại 


2x +1 


>0 


x-1 

, 2x 4-1 

log 

x-1 

■ Kết hợp đáp SỐ 

❖ Bỉnh luân: 


2x + l 


X — 1 


>0 


X — 1 


X — 1 


X >4 

X < ỉ 


x-l ' _ 2x +li_ x+2 n^ 

<=> ——— > 1 o 7 >0o 

. 2x + l _ . x-1 x-1 

log 3 ——1 > log 3 1 


X > 1 

X <-2 


X — 1 


x> 4 và điêu kỉên 

X > 1 

ta đươc 

X < 1 

X < -2 L 


x>4 
X < -2 


Ngay ví dụ 1 đã cho chúng ta thấy sức mạnh của Casio đối vói dạng bài bất phương 
trinh. Nếu tự luận làm nhanh mất 2 phút thì làm Casio chỉ mất 30 giây 

“x> 4 


Trong tự luận nhiều bạn thường hay sai lầm ở chỗ là làm ra đáp số 
mà quên mất việc phảỉ kết hợp điều kiện 


X < 1 


là dửng lại 


x>\ 

X < —2 


• Cách Casio thì các bạn chú ý đáp án A đúng, đáp án B đúng thì đáp án hợp của chúng 
là đáp án D mới là đáp án chính xác của bài toán. 

VD2 -[Chuyên Thái Bình 2017 ] Giải bất phương trình 2* 2 ~ 4 > 5 X ~ 2 : 

A. xe(-oc;-2)u(log 2 5;+oc) B. X € (- oc;~2]u(log 2 5;-f- oc) 

c. X G (- cc;log 2 5-2)u(2; + oc) D. X 6 (-oc;log 2 5~2]u[2;+ oc) 


122 





Giải 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Chuyên bất phương trình về bài toán xét dấu 2 1 '"' - 5 1 ' 2 > 0 

> Vì bât phương trình có dấu = nên chúng ta chi chọn đáp án chứa dấu = do đó A và c 
loại 

> Nhập vế trái vào máy tính Casio 
2 A Q)dp4$p5 A Q)p2 

'y Kiêm tra tính đúng sai của đáp án B và D 
+) CALC với giá trị cận trênX = -2 ta dược 
rp2= 

2* 2 -4_5X-2 

624 

625 

+) CALC với giá trị cận dưới X = -1 o 5 
rplO A 5)= 

Math ERRŨR 

ỊACỊ ĩCancei 
E □ c p- □ s Goto 

Số -10 5 là SỔ quá nhỏ để máy tứrh Casio làm việc được vậy ta chọn lại cận dưới X = -10 
!rplO= 

2X 2 -4_gX-2 

7.922816251xio 28 

Đây cũng là một giá trị dương vậy đáp án nửa khoảng (- oc;-2] nhận 

ị* tra xem khoảng tương ứng (~ x;log 2 5-2] ở đáp án D xem có đúng không, 

nếu sai thì chỉ có B là đúng 
+ ) CALG vói giá trị cận dưới X = log 2 5-2 
rh5)Ph2)= 

2*2-4_gX-2 

0.9443665781 

+) CALC vói cận trên X = 10 
rpl0= 

2*2-4_gX-2 

_ 7.922816251x102® 

Đây cũng là 2 giá trị dương vậy nửa khoảng (- oc; log 2 5-2] nhận 


123 






> Vì nửa khoảng (- oc;log 2 5-2] chứa nửa khoảng (- oc;-2] vậy đáp án D là đáp án đúng 
nhất 

❖ Cách tham kháo : Tự luận 

B Logarit hóa 2 vế theo cơ số 2 ta được log 2 (2* 2 " 4 j > log 2 (s x ~ 2 ) <=> X 2 - 4 > (x - 2)log 2 5 
o (x - 2)(x + 2 - log 2 5) > 0 <=> 

■ Vậy ta chọn đáp án D 

❖ Bình luân : 

❖ Bài toán này lại thể hiện nhược điểm của Cạsiọ là bấm mậy sẽ mất tầm 1.5 phút sọ với 
30 giây của tự luận. Các e tham khảo và rút cho mình kinh nghiệm khi nào thì làm tự 
luận khi nào thì làm theo cách Casio 

f Cấc tự luận tác giả dùng phương pháp Logarit hóa 2 vế vì trong bài toán xuất hiện đặc 
điểm /' có 2 cơ số khác nhau và số mũ có nhân tử chung" các bạn luu ý điều này 
VD3-[Thi HSG tỉnh Ninh Bình 2017 ] 

Tìm tập nghiệm s của bất phương trình 2.2 X + 3.3 X “ 6 X +1 > 0: 

A. s = (2;+°c) B. s = (0;2) c. S = R D. (-cc;2) 

Giải 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Nhập vế trái vào máy tính Casio 202 A Q)$+303 A Q)$p6 A Q)$+l 

0 Matíi 

2x2*+3*3*-6*+11 

> Kiểm tra tính Đúng Sai của đáp án A 

+) CALC với giá trị cận trên X = 10 ta được 
rl0= 

13 Mith ấ. 

2><2 x +3x3 x - 6 x +1 

-60286980 

Đầy lạ ĩ giạ trị ẩm vặy đẵp ấn Ả ĩoại dẫn đến c sai 

> Tương tự như vậy ta kiểm tra tính đúng sai của đáp án B 
+) CALC yóỊ giá trị cận trên X = 2— 0.1 

r2p0.1=.■. . _ .. . 

0 Maith À 

2x2 x +3x3 x - 6 x +1 

2.560625473 

+) CALC vơi giá trị cận dứoi X =0 + 0,1 
r0+0.1- 

E Mỉtth Â. 

2x2 x +3x3 x - 6 x +1 

5.295685248 

Cả 2 giá trị này đều dương vậy đáp án B đúng 
124 


x>2 

x<log 2 5-2 









> Vì D chứa B nên để xem đáp án nào đúng nhất thì ta chọn 1 giá trị thuộc D mà không B 
+) CALC với giá trị X - -2 
rp2= 

0 Mitíi A 

2x2 x +3x3 fí -6 x +l 

65 

36 

Giá trị này cũng nhận vậy D là đáp án chính xác 

*•* Cách tham khảo : Tự luận 

■ Bất phương trình o 2.2“ + 3.3" +1 >6* o 2.Ị2j + 3.ỊTj + ỊTj >1 

- Đặtf(x) = 20j + 3.ỊTỊ + |2y khi đó (1) of(x)>f(2) (2) 

■ Tacó f'W = 2.|j} ln(j) + 3.(j) ln(j)v(i) ln(ị)<0 voi mọi X 

=> Hàm số f(x) nghịch biến trên R 

■ Khi đó (2) <=> X < 2 

• Bình luân : 

• Tiếp tục nhắc nhở các bạn tính chất quan trọng của bất phương trình: B là đáp án 
đúng nhưng D mói là đáp án chính xác (đúng nhất) 

• Phần tự luận tác giả dùng phương pháp hàm số vói dấu hiệu "Một bất phương trình 
có 3 số hạng với 3 cơ số khác nhau" 

• Nội dung của phương pháp hàm số như sau: Cho một bất phương trình dạng 
f(u)>f(v) trên miền [a;b] nểu hàm đại diện f(t) đồng biến trên [a;b] thì u>v còn 
hàm đại diện luôn nghịch biến trên [a;b] thì u < V 

2 ) Phương pháp 2 : CALC theo chiều nghịch 

Bước 1 : Chuyển bài toán bất phương trình về bài toán xét dấu bằng cách chuyển hết các 
số hạng về vế trái. Khi đó bất phương trình sẽ có dạng vế trái > 0 hoặc vế trái < 0 
Bưức 2 : Sử dụng chức năng CALC của máy tính Casio để xét dấu các khoảng nghiệm từ 
đó rút ra đáp số đúng nhâ't của bài toán . 

CALC NGHỊCH có nội dung : Nếu bất phương trình có nghiệm tập nghiệm là khoảng 
(a;b) thì bất phương trình sai vói mọi giá trị không thuộc khoảng (a;b) 

Ví dụ minh họa 

VDl-[Chuyên Khoa học Tự nhiên 2017 ] Bất phương trình logj ílog 3 2x + 0 >0 có tập 


nghiệm là: 

A. (-oc;-2) 

c (-2;l)u(l;4) 


B. (4;+cc) 

D. (-oc;-2)u(4;+ oc) 


125 



Giải 


❖ Cách 1 ; CASIO 

'r Nhập vế trái vào máy tính Casio ialR2$$i3$a2Q)+lRQ)pl 

0 Mith 

logi(log 3 (^> 

2 


> Kiểm tra tính đúng sai của đáp án A 

+) CALC với giá trị ngoài cận trênX = -2 + 0.1 ta được 
rp2+0.1= 

a Math 

Math ERRŨR 

[ AC3 sCancel 
[4 3 CHS Goto 

Vậy lân cận phải của -2 là vi phạm Đáp án A đúng và đáp án c sai 

> Kiểm tra tính đúng sai của đáp án B 

+) CALC với giá trị ngoài cận trênX = 4-0.1 ta được 
!r4p0.1= 

H Math A 

logiUo9 3 l^r*> 

-ỗ.01493060966 

Đây là giá trị âm. Vậy lân cận tráii của 4 là vi phạm Đáp án B đúng và đáp án c sai 

> Đáp án A đúng B đúng vậy ta chọn hợp của 2 đáp án là đáp án D chính xác. 
VD2-ĨChuvẻn Thái Bình 2017 ] Giải bất phương trình 2* 1 - 4 > 5 X ~ 2 : 

A. xe(-oc;-2)u(log 2 5;+oc) B. X e (“ oc;-2]u(log 2 5;+oc) 

c. xe(-<x;log 2 5-2)w(2;+oc) D. X£(-cc;log 2 5-2]w[2;+ oc) 

Giải 

;❖ Cách 1 : CASIO 

I> Chuyền bất phương trình về bài toán xét dấu 2 X “ 4 - 5 X ~ 2 >0 

■> Vì bất phương trình có dấu = nện chúng ta chi chọn đáp án chứa dấụ = do độ A và c 
. loại-. 

> Nhập vế trái vào máy tính Casio .. I 

2 A Q)dp4$p5 A Q)p2 

2 x2-4_ 5 K-2. ** 

> Kiểm tra tính đúng sai của đáp án B 

+)CALC vói giá trị ngoài cận trên “2 là X = -2 + 0.1 ta được 
rp 2+0.1= 

0 Mâth A 

ũ.7612502142 

Đây là 1 giá trị dương (thỏa đề bài) mà đáp án B không chứa X = -2 + 0.1 => Đáp án B sai 
126 




> Đáp án A, c, B đêu sai vậy không cần thừ thêm cũng biết đáp án D chính xác 

VD3-[Thi HSG tinh Ninh Bình 2017 ] 

Tìm tập nghiệm s của bất phương trình 2.2* + 3.3* - 6* +1 > 0: 

A. s = ( 2 ; + cr.) B. s = (0;2) c. S = R D. (_oc;2) 

Giải 

* Cách 1 : CASIO 

> Nh ?p vếtrái Vcào máy tính Casio 202 A Q)$+303 A Q)$p6 A Q)$+l 

2x2*+3x3*-6*+11 

> Kiểm tra tính Đúng Sai của đáp án A 

+) CALC với giá trị ngoài cận dưới 2 ta chọn X = 2-0.1 
r2p0.1= 

0 MÃth A 

2x2*+3x3*-6 *+1 
2.560625473 

Đây là 1 giá trị dưong (thỏa bất phương trình) vậy đáp án A sai dẫn đến đáp án c sai 

> Tương tự như vậy ta kiểm tra tính Đúng Sai của đáp án B 
+) CALC với giá trị ngoài cận dưới 0 ta chọn X = 0-0.1 
r0p0.1= 

0 Màth ▲ 

2x2 íí +3x3 í< -6 í< +l 

4.717982561 

Đây là 1 giá trị dương (thỏa bất phương trình) => Đáp án B sai 

> Đá P án A ' C ' B đêu sai vậy không cần thử thêm cũng biết đáp án D chính xác 

BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bàị_l-[Thi thử chuyên Sư phạm Hà Nội lần 1 năm 2017 ] 

Bất phương trình ln[(x-l)(x-2)(x-3)+l]>0 có tập nghiệm là: 

A. (l;2)u(3;+cc) B. (l;2)n(3;+oc) c. (~oc;l)n(2;3) D. (-oc;l)u(2;3) 

Bàị_2-[THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội 2017 ] 

Tập xác định của hàm số y = ^log, (x-l)-l là: 

A - [ 1;+oc ) B -[k| C.(l;+oc) D. *|;+ocj 

Bàị_3-[Chuyên Khoa học tự nhiên 2017 ] 

Nghiệm của bất phương trình log x _, (x 2 +x - ó) > 1 là: 

A,x>1 B. x>>/5 c. x >1; x ^2 D. I<x<V 5 ,x ^2 


127 



Bải 4 -[Chuyẽn Nguyễn Thị Minh Khái 2017 ] 

x 3 -xt9 ; '^ : / 

Giải bất phương trình í tany Ị <ítanyj : 

A. X <-2 B. x>4 ■■^■1'■■■'1.'. Ị' 

c. -2 < X < 4 

Bài 5 -ÍTHPT HN Amsterdam 20171 Bất phương trình 2 x b3 x <l có bao nhiêu nghiệm 
nguyên: 

A. 1 B. Vô số c. 0 D. 2 

Bải 6 -ÍThi thử Báo Toán học tuổi trẻ lần 4 năm 2017 1 Tập nghiệm của bất phương trình 
32.4* - 18.2 X +1 < 0 là tập con của tập 

A. (-5;-2) B. (-4:0) c. (l;4) D. (-3;l) 

LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài 1 

❖ Casio cách 1 

8 Kiểm tra khoảng nghiệm (l;2) với cận dưới X = 1 + 0.1 và cận trên X = 2 - 0.1 
h(Q)pl)(Q)p2)(Q)p3)+l)rl+0.1=r2p0.1= 

[Ĩ1 LK+k A B Ma.th A 

ln( (X-l) (X-2)(X> lnC cx-l ) CX-2KX> 

0.1578580846 0.09440067542 

Hai cận đều nhận => (1;2) nhận 

8 Kiểm tra khoảng nghiệm (3: + oc) với cận dưới X = 3 + 0.1 và cận trên X = 10 
EE$(! !)P (Q)pQz)qr=5=qJx 

ln(<X-lXX-2XXt> ln((X-l)ỡ-2)ĨXt> 

0.2078268472 62.1697975 

Hai cận đều nhận => (3;+ oc) nhận 

Tóm lại hợp của hai khoảng trên là đúng => A là đáp sổ chính xác 

❖ Casio cách 2 

B Kiểm tra khoảng nghiệm (l; 2 ) với ngoài cận dưới x = l-0.1 và ngoài cận trên 
X = 2 + 0.1 

h(Q)pl)(Q)p2)(Q)p3)+l)rl+0.1=r2p0.1= 

13 Màtb A s Mitli A 

ln(CX-lXX-2)(X> ln((X-mx-2XX> 

-0.2626643095 -0.1042500214 

Hai cận ngoài khoảng (l;2) đều vi phạm => Khoảng (l;2) thỏa 
B Kiểm tra khoảng ( 3 : + oc) với ngoài cận dưới X = 3 - 0.1 và trong cận dưới (vì không có 

cận trên) 
r3p0.1=r3+0.1= 

128 




. .0 _ _ _ Matlh A B Mỉkth A 

ln(CX-lXX-2HXl> ln((X-l)(X-2)(Xi> 


-Ũ.1875351238 0.2078268472 

Ngoài cận dưới vi phạm, trong cận dưới thỏa mãn => Khoảng (3;+ cc) nhận 

Tóm lại hợp của hai khoảng trên là đúng => A là đáp số chính xác 

Bải 2 

■ Điều kiện: log 0J (x -1) ~ I > 0 (trong căn > 0) 

■ Kiêm tra khoảng nghiệm [l;+ cc) với cận dưói X = 1 và cận trên 10 y 
i0.5$Q)pl$plrl= 

Math ERROR 


CACH ĩCancel 
[■«][&]: Goto 

Cận dưới vi phạm => Đáp án A sai 


Kiểm tra khoảng nghiệm 1; 


với cận dưới X = 1 + 0.1 và cận trên X = 3 


!rl+0.1=r3P2= 


3 Mith A 


Math A 


log 0 .5ttí-l)-l logo.sCX-D-í 

2.321928095 0 


Hai cận đều nhận => 1; 


3 


nhận 

Kiểm tra khoảng nghiệm (i;+ oc) với cận trên X = 10 9 => Cận trên bị vi phạm 

=> D sai 

rlO A 9)= 

s Math A 

log 0 . 5 (X-l)-l 


c sai 


-30.89735285 

Tóm lại A là đáp số chính xác 

❖ Casio cách 2 

■ Đáp án A sai luôn vì cận X = 1 không thỏa mãn điêu kiện hàm logarit 

;■ Kiểm tra khoảng nghiệm ịì\~ vói ngoài cận dưới X = 1-0.1 và ngoài cận trên 

x = | + 0.1 

: . 2 _ 

i0.5$Q)pl$plrlp0.1= 

Math ERROR 




Ma.th A 


ỊỊAC] ỉCancel 
Goto 

Ngoài hai cận đều vi phạm 


lũg 0 . 5 (X-ì)-í 
-1.584962501 

nhận 




129 




3 x 

Hơn nữa X = ị + 0.1 vi phạm => c và D loại luôn 
Bài 3 

❖ Casio cách 1 

■ Chuyên bất phưong trình về dạng xét dấu log r _j (x 2 + X ó) “ 1 > 0 

B Kiểm tra khoảng nghiệm X > 1 với cận dưới X = 1 + 0.1 và cận trên X = 1 o 9 
iQ)pl$Q)d+Q)p6rl+0.1-!rl0 A 9)= 

3 Math E Math A 

Math ERRỮR log x _ 1 (X 2 +X-6) 

CAC3 sCancel 

L4líầrl:ủotõ 2 

Cận dươi vi phạm => A sai => c và D chứa cận dưới X = 1 + 01. vi phạm nên cũng sai 
Tóm lại đáp số chính xác là B 

❖ Casio cách 2 

H Kiểm tra khoảng nghiệm (l;2) với ngoài cận dưới X = 1 -0.1 và cận dưới X = 1 + 0.1 
h(Q)pl)(Q)p2)(Q)p3)+l)rl+0d=r2p0.1- 

Math ERRŨR Math ERROR 

CACD sCancel ỊỊAC3 _:Cancel 

[ 4 ] [ ► ] 2 Goto [4 3 c 2 Goto 

Cận dưới X = 1 + 0.1 vi phạm nên A , c , D đều sai 

Bài 4 

!❖ Casio cách 1 

I ^ t ( nỴ~-*~ 9 ( 7iY~ l >:/v 

;■ Chuyển bất phương trình về dạng xét dấu 1 tan-^ j 1 tan-^ 1 < 0 

■ Kiểm tra khoảng nghiệm X < -2 với cận dưới X = -10 và cận trên X = -2 
qw4laqKR7$) A Q)dpQ)p9$plaqKR7$) A Q)p 1 rpl 0=rp2- 

â Math A 0 Math Ả 

tanG)* 2 -t* tan(f)* 2 -* -t.i> 

-3095.284087 0 

Hai cận đều nhận => X < -2 nhận => Đáp số chính xác chỉ có thể là A hoặc D 

■ Kiểm tra khoảng nghiệm X > 4 với cận dưới X = 4 và cận trên X = 10 
r4=rl0= 

0 Mttti A B Mkth Ả 

tan(7)* 2 -* -ú tan(f) x2 -t:> 

Ũ -1.393Ũ67967xũi 3 

Hai cận đều nhận => X > 4 nhận 
Tóm lại đáp số chính xác là D 

❖ Casio cách 2 

° Kiểm tra khoảng nghiệm X < -2 với ngoài cận trên X = “2 + 0.1 và cận trên X = “2 
qw41aqKR7$) A Q)dpQ)p9$plaqKR7$) A Q)plrp2+0.1=rp2= 


130 





Mìth A 


Math A 


tan(f) 


E 

X 2 -X-9 


“t;> tan (7) 
4.485753544 


X 2 -X-9 


-t:> 

0 


Ngoài cận trên X = -2 + 0.1 vi phạm nên A nhận đồng thời c sai 
■ Kiêm tra khoảng nghiệm X > 4 với ngoài cận cỉưói X = 4 - 0.1 và cận dưới X = 4 
r4p0.1=1*4= 


n) x2-x-9 


Math A 


tan(7) ’*■ -t;t> tan(ặ) 

r*i ẩ nr* r.. 


0.06475662832 


E M*th A 

x2 Q 

* 9 -t:> 

Ũ 


Ngoài cận dưới X = 4 -0.1 vi phạm nên B nhận đồng thòi c sai 
Tóm lại A , B đều nhận nôn hợp của chúng là D là đáp số chính xóc 

Bài 5 


Bài 6 


(Xem đáp án ở Bài 5 - phan 2 vì phương pháp sau tỏ ra hiệu quả hơn hẳn) 
(Xem đáp án ở Bài 6 - phần 2 vì phương pháp sau tỏ ra hiệu quả hơn hằn) 


T. CASIO GIẢI NHANH BẤT PHƯƠNG TRÌNH 
MŨ - LOGARIT (P2) 


1) PHƯƠNG PHÁP 3: LẠP BẢNG GIÁ TRỊ MODE 7 

Bước 1 : Chuyển bài toán bất phương trình về bài toán xét dấu bằng cách chuyển hết các 
số hạng về vế trải. Khi đó bâ't phương trình sẽ có dạng vế trái > 0 hoặc vế trái < 0 
B ựóc 2: Sử dụng chức năng lập bảng giá trị MODE 7 của máy tính Casio để xét dấu các 
khoảng nghiệm từ đó rút ra đáp số đúng nhất của bài toán. 

I* Chú ý: Cần làm nhiêu bài toán tự luyện để từ đó rút ra kinh nghiệm thiết lập Start End 

• Stephợplý: 

Ví dụ minh họa 

VDl “[Chuyẻn Khoa học Tự nhiên 2017 ] Bất phương trình logj ílog 3 —-Ỵ -j >0 có tập 
nghiệm là: 

A. (~cc;-2) B. (4;+oc) 

c. (-2;l)u(i;4) D. (“oc;~2)u(4;+ oc) 

Giải 

❖ Cách 3 : CASIO 

> Đăng nhập MODE 7 và nhập vế trái vào máy tính Casio w7ialR2$$i3$a2Q)+lRQ)pl 
ạ _ Math 

f(X)M0g 3 (W)ị 


131 



> Quan sát các cận của đáp số là -2; 4; 1 nên ta phải thiết lập miền giá trị của X sao cho 
X chạy qua các giá trị này . Ta thiết lập Start -4 End 5 Step 0.5 
=p4=5=0.5= 

0 . MMh . . 0 . Ms.th 


H 

FÍK) 


H 

fík:« 

“3 

a«SS3E 

1E 

mM 

-b/dBa 

màề 

3.0MŨM 

iĩ 

5 

EftRỦR 

ỉ Ú 

M.s 

D.Ũ655 


Quan sát bảng giá trị ta thấy rõ ràng hai khoảng (-cc;-2) và (4;+cc) làm cho dấu của 
vế trái đưong. => Đáp số chính xác là D 

VD2 -rChuvẽn Thái Bình 2017 ] Giải bất phương trình 2 X '~ 4 > 5 X 2 : 

A. xe(-oc;-2)u(log 2 5;+cc) B. xe(-cc;-2]u(log 2 5;+ct) 

c. xe(-°c;log 2 5-2)u(2;+cc) D. xe(-cc;log 2 5-2]u[2;+cc) 

Giải 

❖ Cách 3 : CASIO 

js* Bất phương trình » 2* 1 " 1 - 5 X ~ 2 > 0. Đăng nhập MODE 7 và nhập vế trái vào máy tính 
Casio w72 A Q)dp4$p5 A Q)p2 

(3 M3.th 

f«OM 2 - 4 -5 x - 2 

> Quan sát các cận của đáp số là ”2;2;log 2 5 « 2.32; log 2 5-2« 0.32 nên ta phải thiêt lập 
miền giá trị của X sao cho X chạy qua các giá trị này. Ta thiết lập Start -3 End 3 
Step 1:3 
=p3=3-lP3= 



X 

a 

F CX) 

Maith 


X 

s 

fíh:» 

3 

lũ 

-0,333 

qLdmmỉ 

ũlũiis 


15 

ỈẼ 

JịỊ||B 

-0.155 

0 

iĩl 

0,3333 



11 

Eb 3333 

1,0115 


Quan sát bảng giá trị ta thấy rõ ràng hai khoảng (- oc;0.32 = log 2 5) và (2;+ cc) làm cho 
dấu của vế trái dưong. => Đáp số chính xác là c 
VP34Thi HSG tỉnh Ninh Bình 2017 ] 

Tìm tập nghiệm s của bất phưong trình 2.2 X + 3.3 X - 6 X +1 > 0: 

A. S = ( 2 ;+oc) B. s = (0;2) c. S = R D. (-oc;2) 

Giải 

❖ Cách 3 : CASIO 

> Đăng nhập MODE 7 và nhập vế trái vào máy tính Casio 
w7202 A Q)$+303 A Q)$p6 A Q)$+l 

[3 Mãrth 

f(X)=<x3 x -6M 

> Quan sát các cận của đáp số là 0;2 nên ta phải thiết lập miền giá trị của X sao cho X 
chạy qua các giá trị này. Ta thiết lập Start -4 End 5 Step 1 

=p4=5=l= 


132 



(3 Math 

H . FÍKJ_ 

Ẹ i ẸỊ 

H 5 

B 3 -I lẽ 

2 

Quan sát bảng giá trị ta thấy rõ ràng hai khoảng (-oc;2) làm cho dấu của vế trái 
dương. => Đáp số chính xác là c 

2) PHƯƠNG PHÁP 4: LƯỢC Đồ CON RẮN 

Bưởc 1 ; Chuyển bài toán bất phương trình về bài toán xét dấu bằng cách chuyển hết các 
số hạng về vế trái. Khi đó bất phưong trinh sẽ có dạng vế trái > 0 hoặc vế trải < 0 
Bước 2 : Sử dụng CALC tìm các giá trị tới hạn của (làm cho vế trái - 0 hoặc không xác 
định). Dâu của bất phương trình có trong các khoảng tói hạn là không đổi. Dùng 
CALC lấy một giá trị đại diện để xét dấu. 

Chú ý: Qua 4 phương pháp ta mói thấy trong tự luận thì lược đồ con rắn là lợi hại nhất 
nhưng trong khi thi trắc nghiệm thì lại tỏ ra yếu thế vì khó dùng và khá dài dòng 

Ví dụ minh họa 

VDl dChuyẽn Khoa học Tụ nhiên 2017 ] Bất phương trình log, Ị\ogj ^-y- j>0 có tập 
nghiệm là: 

A. (-oc;-2) B. (4;+cc) 

c. (-2;l)u(l;4) D. (~~oc;-2)u(4;+ oc) 

Giải 

❖ Cách 4 : CASIO 

> Đề bài xuất hiện các giá trị -2; 4; 1 ta CALC vói các giá trị này để tìm giá trị tơi hạn 
ialR2$$i3$a2Q)+lRQ)pl 

E Màth 

l09 i (lũg 3 (^> 

2 

> Lần lượt CALC với cá giá tri -2;4;1 
rp2=!r4=rl= 

Ỉ09 0 . S {109 Z {% 

CAC3 ĩữancel ” 

C -í ] c s-3 : Goto Ũ 

Math ERROR 

[AC] íCancei 

[4][|]:Goto 

3 giá trị trên đều là giá trị trên đều là giá trị tới hạn nên ta chia thành cảc khoảng 
nghiệm (- oc; -2); (-2; 1); (1; 4); (4; + oc) 

> CALC với các giá trị đại diện cho 4 khoảng để lấy dấu là: -3;0;2;5 

rp2=!r4=rl= , 


133 




0 _ Mạ.th À _ 0 Math 

109o. 5 (l09 3 (f^ ERR0Ẵ 

2.299638315 cí!i>: [ÌẵEẽ el 

-0.5508745883 

3 Math A 

1090.5(1093(^7^ 

Ũ.1190420922 

Rõ ràng khoảng nghiệm thứ nhất và thứ tư thỏa mãn ==> Đáp số chính xác là D 


VD2-[Chuyên Thái Bình 

2017 ] Giải bất phương trì 

nh 2 >; ! > 5 V 2 : 

111111] 

A. X e (- oc; - 2 ) u (log 2 5 

: • ■' B. X 

e(-cc;-2]u(log 2 5;+oc) 


c. xc(-oc;log 2 5-2)u 

(2;+oc) D. X 

e (- oc;log 2 5 - 2 ] u [2; + oc) 



Giải 



❖ Cách 4: CASIO 




> Đề bài xuất hiện các giá trị -2;log 2 5 -2;2;log 7 5 

« 2.32 ta CALC với các giá 

trị này để 

tìm giá trị tới hạn 
2 A Q)dp4$p5 A Q)p2rp2= 

=ri5)Pg2)p2=r2=rg5)Pg2)= 



3 

Màth Ế. 

3 

Math À 

2^2 — 4_pịỉK-2 

624 

M 

ỉ 

ỳz 

LO 

1 

T 

M 

x: 

Ũ 


625 


3 

Math À 

0 Ma.th A 


2X 2 -4_ỊjX-2 

2*2-4 

-2 



0 ũ.9443665781 

Ta thu được hai giá trị tới hạn log 2 5 - 2 và 2 Đáp số chỉ có thể là c hoặc D 

> Vì bất phương trình có dấu = nên ta lấy hai cận => Đáp số chính xác là D 
VD3-IThi HSG tỉnh Ninh Bình 2017 ] 

Tìm tập nghiệm s của bất phương trình 2.2* + 3.3* - 6 X + 1 > 0: 

A. S = (2;+oc) B* s = (0;2) c S = R D. (~oc;2) 

Giải 

*> Cách 4 : CASIO 

> Đề bài xuất hiện các giá trị 0;2 ta CALC với các giá tri này để tìm giá trị tới hạn 
2O2 A Q)$+3O3 A Q)$p6 A Q)$+lr0=r2= 

E Math A 3 Ms-th Á 

2x2 x + 3 * 2 * -6 X +1 2^2^+3^3^-6^+1 

5 0 

Ta thu được 1 giá trị tới hạn x-2 Đáp số đúng là A hoặc D 

> CALC với các giá trị đại diện cho 2 khoảng đểlấy dấu là : 1;3 
rp2Hr4=rl= 

134 







s M«h A 0 Mìth ▲ 

2*2* +3'*3* -6''+1 2><2* +3*3* -f /'+1 

8 -118 

Ta cần lấy dấu dương => Đáp số chính xác là D 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bài l -[Thi thử chuyên Sư phạm Hà Nội lần 1 năm 2017 ] 

Bất phương trình ln[(x - l)(x -2)(x “3) + l]> 0 có tập nghiệm là: 

A. (l;2)u(3;+°c) B, (l;2)n(3;+oc) c. (- oc;l)n(2;3) D. (-oc;l)u(2;3) 

Bải 2 -ITHPT Lương Thế Vinh - Hà Nội 2017 ] 

Tập xác định của hàm số y = ựiog J (x-ỉ)~Ị là : 

A.[l; + =c) 

Bải 3 -[Chuyẻn Khoa học Tự nhiên 2017 ] 

Nghiệm của bất phương trình log x „j (x 2 + X - ó) > 1 là: 

A. X>1 B. X>V5 c. x>l;x*2 D. 1<X<V5,X^2 

Bải 4 “[Chuvẽn Nguyễn Thị Minh Khai 2017 ] 

Giải bất phương trình ^tan-yj <Ịtan^j : 


c (l; + oc) 


D. 


oc 


A. X <-2 B, X >4 

c. -2 < X < 4 D. X < -2 hoặc X > 4 


Bải 5 -ÍTHPT HN Amsterdam 2017] 

Bất phưong trình 2* : .3 X < 1 có bao nhiêu nghiệm nguyên: 

A. 1 B. Vô SỐ CO D. 2 

Bải 6 “[Thi thử Báo Toán học tuổi trẻ ĩân 4 năm 2017 ] Tập nghiệm của bất phương trình 
32.4* -18.2* +1 < 0 là tập con của tập 

A. (-5;-2) B. (”4;0) c. (l;4) D. (-3;l) 


LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải 1 

❖ Casio cách 4 
■ Kiểm tra các giá trị 1; 2; 3 

h(Q)pl)(Q)p2)(Q)p3)+l)rl=r2=r3= 


135 





0 Màth Ầ 

lnccx-lJCX-25CXV 

0 

0 Math ẤL 

ln((X-lXX-2KX> 

Ũ 

Ca 3 giẳ trị trển đều là giá trị tói hạn 

_X ✓'''Ù' 4 1.1 _ 2 __ 1 . / 


0 _ _ Math Á 

lnC(X-n(X-2KXi> 

Ũ 


3 giá trị trên đều là giá trị tói hạn 
Chia thành 4 khoảng nghiệm (-cc;l);(l;2);(2;3);(3;+oc) 

■ CALC vói 4 giá trị đại diện cho4 khoảng này là 0;Ậ;~;:4 

EE$(!!)P(Q)pQz)qr=5^qJx 

B Matíl 


Math ERROR 
CAC3 :Cancel 


0 Mìth A 

ln((X-l)(X-2)(Xi> 

0.3184537311 


L MC j :canc 
c *1 í :Goto 

13 Math A 0 Mith A 

ln((X-l)CX-2KXl> ln(CX-l)(X-2KXV 


-0.4700036292 1.945910149 

Ta cần lấy dấu dương => Lấy khoảng 2 và khoảng 4 => A là đáp số chính xác 

Bải 2 

❖ Casio cách 4 

3 

■ Tập xác định <=> Iog 2 (x -1) -1 > 0 . Kiểm tra các giá trị 1;^ 
i0.5$Q)pl$plrl=!r3P2= 

0 Math 0 Math A 


log 0 . 5 0<-ỉ)-ỉ 


ỊACỊ ĩCancel 
Í41t sGoto 


Ũ 


Cả 2 giá trị trền áềú là giá trị tơi hạn 
=> Chia thành 3 khoảng nghiệm (- 
■ CALC vơi 3 giá trị đại diện cho 4 khoảng này là 0; 1.25; 2 

0 Mxtii 0 h 

Math ERRũR Iog 0 . 5 cx-1)-1 


Matf» Ã 


CACỊ sữancel 
C-í 3 c »■] s Goto 


Iog 0 .sGÍ-l) —1 


Math Á 


1 


Ta cần lấy dấu dương => Lấy khoảng 2 rí> B là đáp số chính xác 


136 








Bải 3 

*> Casio cách 3 

• Bất phương trình <=> log T _j [x 2 + x-ó)-l > 0. Quan sát đáp số xuất hiện các giá trị 

1;2; Vs « 2.23 . Sử dụng MODE 7 với Start 0 End 3 Step 0.25 
w7iQ)pl$Q)d+Q)p6$pl—0-3-0.25= 

, , s . Math 


ụ 

F ÍKĨ 


EF;FỉÒFỉ 

3.35 

0.3ỈÉE 

3.5 

1.5953 


RÕ ràng X > V5 « 2.23 làm cho vế trái bất phương trình nhận dấu dương => B là đáp 
án chính xác 
Bải 4 

❖ Casio cách 3 


■ Chuyển bất phương trình về dạng xét dấu Ị\an y j tan y j <0 

■ Quan sát đáp số xuất hiện các giá trị “2; 4 . Sử dụng MODE 7 với Start -4 End 5 Step 


0.5 


qw4w71aqKR7$) A Q)dpQ)p9$plaqKR7$) A Q)pl= p4=5=0,5= 


0 . Math 

K _ FÍKJ_ 

M "5,5 “11.1 

5 mmệr- _ _d 

Ễ -1.5 Mũ.132 


0 Math 

K _ F<x> 

ỊẸ 3.5 I.D33M 

Ị Mẩm _ 

18 M.5 -D.D1 


-2 4 

Quan sát bảng giá trị . Rõ ràng X < -2 và X > 4 làm chơ vế trái bất phương trình > 0 
=> D là đáp án chính xác 

Bài 5 

■ Chuyển bất phương trình về dạng xét dấu 2 X% ,y -1 < 0 

■ Tìm cận thứ nhất bằng chức năng SHIFT SOLVE 
2 A Q)d$03 A Q)$pl=qrl= 


0 Màth A 

2*^x3*-1 

x= 0 

L-R= 0 

■ Khừ cận thứ nhất và tiếp tục dò cận thứ hai 
$(!!)PQ)qrpl= 

s -1.584962501 
L-R= 0 

Vậy ta dự đoán khoảng nghiệm là (-1.5849...;0). Kiểm tra dấu bằng cách lấy giá trị đại 

diện X = “1 

Erpl= 


0. Mith A 


137 



2* 2 x3*-l 


Math A 


.i 

" 3 

Ta thấy dấu - vậy khoảng nghiệm là (-1.5849..,;0) => có 1 nghiệm nguyên X = -1 
Đáp số chính xác là A 

Bài 6 

❖ Casio cách 3 

■ Sừ dụng MODE 7 vói Start ”6 End 6 Step 1 
w73204 A Q)$pl802 A Q)$+l=p6=6=l= 

0 Ma.th s Màth 


w 

F<:o 

ũ 

5 


F ÍHĨ 

-1.5 


-0.15 

5 


0 

“S 

“ỉ H 5 

1 

0 

15 


-3 -2 

Quan sát bảng giá trị. Rõ ràng khoảng nghiệm làm cho vế trái - thuộc khoảng (”4;0) 
=> B là đáp án chính xác 


T. CASIO TÌM NHANH sô CHỮ SÔ VÀ so SẢNH 
2 LŨY THỪA MŨ CAO KHÁC cơ SÔ 


1) BÀI TOÁN MỞ ĐẦU 

Hôm nay tôi lại nhận được 3 bài toán của thầy BìnhKami, 3 bài toán này liên quan đêh so sánh 
2 lũy thừa cùng cơ so. 

Bài toán 1: So sánh 2 lũy thừa 32 10 và 16 15 

Bài toán 2: So sánh 2 lũy thừa 2 100 và 3™ 

Bài toán 3: So sánh 2 lũy thừa 2 2017 -5 W 

Đôi với bài toán sô'l thì tôi đã biết cách làm roi cơ sô'32 và cơ sô'16 đêu có thể đưa vê cơ số2ạ 
vậy 32 10 =(2 , )'° =2 5 ' m =2 50 và 16 1 * =(2 4 )' 5 =2 4 - 5 =2“ . Vậy 32'° < 16' 5 

Đôĩ với bài sô'2 không thể đưa về cùng cơ sô'2 hay 3 vì vậy tôi dùng sự trợ giúp của máy tính 
Casio, tôi sẽ thiết ỉập hiệu 2 m ~3 70 nêu kết quả ra một giá trị dương thì 2 IÍXÌ > 3 70 , thật đơn 
giản phải không !! 

1.2 A 100$p3 A 70$= 

0 Mìth A 

-2.501887854xiũ 33 

Hay quá ra một giá trị âm, vậy có nghĩa là 2 100 < 3 70 

Tương tự như vậy tôi sẽ ỉàm bài toán sô'3 bằng cách nhập hiệu 2 2017 -5" ụ vào máy tính Casio 
2 A 2017$p5 A 999 

■;.2017 _p;99S1 


138 




Và tôi bấm nút = 

Math ERROR 

ỊACỊ :Cancel 
C-13 í : Goto 

Các bạn thay đây, máy tính không tính được. Tôi chịu rồi ỉ ỉ 


Để so sánh 2 lũy thừa có giá trị quá lớn mà máy tính Casio không tính được thì chúng 
ta phải sử dụng một thủ thuật, tôi gọi tắt là BSS. Thủ thuật BSS dựa trên một nguyên 
tắc so sánh như sau: Nếu số A có rì +1 chữ số thì luôn lớn hơn số B có Yì chữ số. 

Ví dụ như số 1000 có 4 chữ số sẽ luôn lớn hon số 999 có 3 chữ số. 

Vậy tôi sẽ xem 2 2107 và 5 999 thì lũy thừa nào có số chữ số nhiều hơn là xong. 

Để làm được việc này tôi sẽ sử dụng máy tính Casio nhưng với tính năng cao cấp hơn, 
các bạn quan sát nhé: 

Đầu tiên là với 2 2017 
Q+2017g2))+l“ 

s Math A 

Int(2Q171og(2))i> 

608 

Vậy tôi biết 2 2017 có 608 chữ số 
Tiếp theo là với 5 999 
Q+999g5))+l= 

s Màth A 

Int(999109(5)5+1 
699 

Vậy 5 999 có 699 chữ số 

Rõ ràng 608 > 699 hay 2 2017 < 5 999 . Thật tuyệt vời phải không !! 

❖ Bình luận nguyên tắc hình thành lệnh tính nhanh Casio 

Ta thấy quy luật 10 1 có 2 chữ số, 10 2 có 3 chữ số ... 10* sẽ có k + 1 chữ số 

> Vậy muốn biết 1 lũy thừa A có bao nhiêu chữ số ta sẽ đặt Ả = lơ* . Để tìm k ta sẽ 
logarit cơ số 10 cả 2 vế khi đó k = log A . Vậy số chữ số sẽ là A + l = [log^] + l 

> Lệnh Int dùng để lấy phần nguyên của 1 số. 

2) VÍ DỤ MINH HỌA 

VDĩ TBài toán số nguyên tố Mersenne] Đầu năm 2016, Curtis Cooper và các cộng sự 
nhóm nghiên cứu Đại học Central Mis-souri, Mỹ vừa công bố số nguyên tố lớn nhất 
tại thời điểm đó. số nghuyên tố này là một số có giá trị bằng M = 2 74207281 -1 . Hỏi số M 
có bao nhiêu chữ số. 

A. 2233862 B. 22338618 C. 22338617 D, 2233863 

Giải 

*> CASIO 

> Ta có M = 2 7420072X1 - 1 <=> M + l = 2 742(K,m ' 


139 



>ĐặtM + l = 10 k O 2 742(,0728 '=10 k o k = log2 74207281 và số chữ số là [k] +1 
Q+74207281g2))+l= 

_0 Math A 

Int(74207281109 > 

22338618 

Vậy M + 1 có số chữ số là 22338618 

> Ta nhận thấy M +1 có 22338618 chữ số, vậy ' M co bao nhiêu chữ số? Liệu vẫn lạ 

22338618 chữ số hay suy biến còn 22338617 chữ sổ. ^••7 •••■ ị'. 

> Gâu trả lời là không suy biến vi M là lũy thừa bậc của 2 nên tận cung chỉ có thểià 2, 4, 
8, 6 nên khi trừ đi 1 đơn vị vẫn không bị suy biến 

Vậy ta chọn B là đáp án chính xác. 

❖ Đọc thêm: 

B M = 2 74207281 - 1 là số nguyên tố lớn nhất thế giới được phát hiện, gồm 22 triệu chữ số, 
mất 127 ngày để đọc hết 

■ Giả sử 1 giây bạn có thể đọc được 2 chữ số, bạn không cần ăn uống, ngủ nghỉ... thì 4 
tháng liên tục là quãng thời gian mà bạn cần phải bỏ ra để đọc hết con số nguyên tố 
lón nhất thế giới do các nhà toán học phát hiện mới đây. Với tên gọi M74207281 con 
số nguyên tổ Merssenne được phát hiện bởi các nhà toán học thuộc GIMPS-tố chức 
thành lập năm 1996 chuyên đi tìm những con số nguyên tố. 

■ Câu chuyện đi tìm số nguyên tố bắt đầu từ một nhà toán học, thần học, triết học tự 
nhiên, Marin Mersenne (1588-1648). Ông là người đã nghiên cứu các số nguyên tố 
nhằm cố tìm ra một công thức chung đại diện cho các số nguyên tố. Dựa trên các 
nghiên cứu của ông, các nhà toán học thế hệ sau đã đưa ra một công thức chung cho 
các số nguyên tố là M p = 2 P - 1 

■ Năm 1750 nhà toán học ơ-le phát hiện ra số nguyên tố M 3J 

Năm 1876 số M U1 được nhà toán học Pháp Lucas Edouard phát hiện ra 
Năm 1996 số nguyêN tố lơn nhất thời đó được phát hiện là M l398268 
VD2 -fKháo sát chất lượng chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa năm 2017] 

Gọi m là số chữ số cân dùng khi viết số 2 30 trong hệ thập phân và n là số chữ số cần 
dùng khi viết số 30 2 trong hệ nhị phân. Ta có tổng m + n là: 

A. 18 B. 20 c. 19 D. 21 

Giải 

CASIO 

> Đặt 2 30 = 10 k ok = log2 30 . Số chữ số của 2 3U trong hệ thập phân là [k] +1 
Q+30g2))+l= 

E Math ỀL 

Int(30109(2))+l 
10 

Vậy số chữ số của 2 30 trong hệ thập phân là 10 

> Đặt 30 2 = 900 = 2 h <=> h = log 2 900. Số chữ số của 30 2 trong hệ nhị phân là [h] +1 


140 







Q+i2$900$)+l= 

0 MMh A 

Int(lcig 2 (9ũũ))+1 

10 

Vậy số chữ sô của 30 2 trong hệ nhị phân là 10 => m + n = 10 +10 = 20 
=> Đáp SỐ chính xác là B 

VD3: Cho tổng M = CV 020 + C 2II2I , + C 202l) +... + c 2 ™ Khi viết M dưới dạng 1 số trong hệ thập 
phân thì số này có bao nhiêu chữ số: 

A. 608 B. 609 c. 610 D. 611 

Giải 

❖ CASIO 

> Theo khai triển nhị thức Newton thì (l + l) 2020 = C 2I)2II + C 202( | + C 2020 +... + C 2I Ị 2 ỊỊ 
Vậy M = 2 2020 

> Đặt 2 21120 = 10 k o k = log2 2020 . Số chữ số của M là [k] +1 
Q+2020g2))+l= 

0 Mub A 

Irit(2Ũ2Ũlog(2))r 

609 

Vậy số chữ số của M là 609. Ta chọn đáp án B 

❖ Bình luân : 

❖ Bài toán này là sự kết hợp hay giữa kiến thức lũy thừa và kiến thức về nhị thức 
Newtơn. Để làm được bài toán này bằng Casio thì cần có một số kiến thức co bản về 
tổng Nhị thức Newton 

❖ Dạng toán tổng nhị thức Newtơn được tác giả tóm tắt như sau; 

+) Cho khai triển tôhg [cỉ + bỴ =c^a n b° +c ] „a n ~ i b' +c*a n ~ 2 b 2 + ... + C"ơ°b n và khai triển 

tổng {a-bỴ =c°yb° ~cy- [ b' +cy- 2 b 2 -cy-v>\..+c>v 

+) Để quan sát xem tổng nhị thức Newton có dạng là gì ta quan sát 3 thông số: Thông 
SỐ mũ n thì quan sát tổ hợp C,Ị ví dụ như xuất hiện Ơ 2020 thì rõ ràng n = 2020. Thông 
số a sẽ có SỐ mũ giảm dần, thông số b sẽ có Số mũ tăng đần 

+)Áp dụng Cịọgg5 1999 - Cj 999 5 I998 2 + c, 2 999 5 l997 2 3 ” Cj 3 999 5 i996 2 3 CỊọạọ 2 1999 thì rõ ràng 

n = 1999, số mũ của a giảm dần vậy a = 5, số mũ của b tăng dần vậy b = 2. Ta thu gọn 
khai triêh thành (5 - 2) 19 " = 3 Í999 
VD4 : So sánh nào sau đây là đúng 

^7123 > jg j7123 < Q j4«) < 2-W0 Q ^1700 > ọl2l«) 

Giải 

❖ CASIO 

> Đặt 5 7l23 =10 k <=> k = log5 1123 = 71231og5 » 4978.76 >4978 
7123g5)= 

H Mãth A 

7123109(5) 


4978.763341 


141 



Vậy 5 7m > 10 4 ™ 

> Tương tự đặt ta đặt 7 WM = 10 h <=> h = log7 5864 « 4955.65 < 4956 
5864 g 7 )= 

_ s Math A 

5S641og(7) 


4955.654907 

Vậy 7 58m < 1 o 4956 

> Tóm lại 5 7m > 1 o 4978 > 1 o 4566 > 7 5864 

• Bình luân : 

• Bài toán này nếu ta thực hiện 1 phép Casio ở đẳng cấp thấp là nhập hiệu 5 7123 -7 5864 

rồị xệt dấu thì máy tính không làm được vì vượt qua phạm vi 1 o 100 1 

5 A 7123$p7 A 5846= -'''II 

Math ERROR 

CAỌ] sữancel 
Hí ] í i-D : Goto 

• Vậy đê so sánh ta 2 đại lượng lũy thừa bậc cao M và N ta sẽ đưa về dạng 
M > 10 k >10" > N 

• Tuy nhiên việc so sánh 2 lũy thừa sử dụng Casio ở mức độ đơn giản cũng thường xuất 
hiện trong đề thi của các trường, vậy ta cũng cần tìm hiểu thêm một chút. Các e xem ở 
ví dụ SỐ 4 dưới đây. 

VD5 -fTHFT Ngọc Hồi - Hà Nội 2017] Kết quả nào sau đây đúng: 


Giải 

❖ Cách 1: CASIO 

ỉ) -(ỉ) • Vậy bài S Ị 

■ ■ ■ ■ ^ (nY 7 f n \'* 

sánh chuyển về bài bất phương trình 1^-1 “1^1 < 0 

Rồi nhập hiệu trên vào máy tính Casio 
(aqKR6$) A 17$p(aqKR6$) A 18 

0 Math 

íỉr-íè 1 ™ 

Rồi ta nhấn nút = nếu kết quả ra 1 giá trị âm thì đáp án A đúng còn ra giá trị dưcmg thì 
đáp án A sai 

0 Math A 

7.960666831x5« 

Máy tính Casio báo kết quả ra 1 giá trị dương vậy rõ ràng đáp án A sai. 

> Tương tự vậy đối vói đáp án B 
(aqKR3$) A l 7$p(aqKR3$) A 18= 


;> Để kiểm tra tính đúng - sai của đáp án A ta sẽ thiết lập hiệu 




142 







Mauth A 


0 



Vậy đáp số B cũng sai 
> Ta lại tiếp tục với đáp án B 

(aQKR3$) A 17$p(aQKR3$) A 18= 

s À 


ũ.01756460827 


/ \U / \ ỈK / \I7 / \ÌH 

A ÍC| ÍCi ÍCi e 

Đây là 1 đại lượng dương vậy 1 “ 1 -1-1 >0 hay 1-1 >1-7-1 


Tói đây ta thấy rõ ràng đáp số c là đáp số chính xác !! 

❖ Cách 2: Tự luận 


V L-acn 2 : lự iuặn 

• Ta có cơ số «0.52 e(0;l) và số mũ 17 < 18 vậy >Ị^ j => Đáp án A sai 

" Ta có cơ số “ * 1.04 > 1 và số mũ 17 < 18 vậy Ị“j <Ị^j ^ an ^ sa * 

* Ta có cơ số “«0.906 6 (0;ỉ) và số mũ 17 < 18 vậy >Ị^“j Đáp số c sai 


❖ Bình luận 

® Để so sánh 2 lũy thừa cùng cơ số a u và a v ta sử dụng tính chất sau: 

+) Nếu cơ SỐ a > 1 và u > V thì a w > a v (Điều này dẫn tới đáp án B sai) 

+) Nếu cơ số a thuộc khoảng (0;l) và u > V thì a u < a v (Điều này dẫn tói đáp án A sai) 
VDỎ -ỊTHPT-Hà Nội-Amsterdam 2017] (Bài toán xây dựng để chống lại Casio) 

Khẳng định nào sau đây sai? 

A.2^ 2 >2' B. Ụĩ - 1J > [4Ĩ -1 j 


c. 


2 


1 - 




\ 2017 


/ rr \2017 , r- \20ifi 


Giải 

❖ Cách 1: CASIO 

> Để kiểm tra tính đúng - sai của đáp án A ta sẽ thiết lập hiệu 2'“ +l - 2'. Vậy bài so sánh 
chuyển về bài bất phưcmg trình 2^ +1 - 2' 1 > 0 
Rồi nhập hiệu trên vào máy tính Casio 
2 A s2$+l$p2 A 3 

0 Math A 

2^ +l -2 a 


Rồi ta nhấn nút = nếu kết quả ra 1 giá trị dương thì đáp án A đúng còn ra giá trị âm thì 
đáp án A sai 


143 



Math A 


2^2+l_ 2 3 

-2.669711715 

Máy tính Casio báo kết quả ra 1 giá trị âm vậy rõ ràng đáp án A sai. 

> Tưong tự’ vậy đối vói đáp án B 
(s2$pl) A 2016$p(s2$pl) A 2017= 

0 Math A 

ÍỈ2-ủ 2016 -í¥-> 

ũ 

Đáp số máy tính báo là 0 điều này là vô lý vì cơ số khác 0 và số mũ khác nhau buộc 
(v2 “ lj và (■v2 “ 11 buộc phải khác nhau. 

Như vậy trong trường hợp này thì máy tính không tính được !!! 

❖ Cách 2: Tự luận 

8 Ngoài phương pháp so sánh 2 lũy thừa cùng cơ số được tác giả trinh bày ở Ví dụ 3 thì 
tại Ví dụ 4 này tác giả xin giói thiệu 1 phương pháp thứ 2 vô cùng hiệu quả có tên là 

Phương pháp đặt nhân tử chung. 

■ ĐápánB: (72-1) >(72-1) 0(72-1) -(72.-1) >0 

o (>/2 -1) 2016 [1 - (>/2 -1)] > 0 o (2 - >/2 )(>£ -1) 20 ' 6 > 0 

De thấy 2-\Ỉ2>0 và (72- 1 ) >0 vậy (2->/2)(V2~l). >0 => Đáp sốB đúng 

❖ Bình luân : 

❖ Theo thuật toán của Casio thì những đại lượng dương mà nhỏ honlO~ Ị00 hoặc lớn hon 
“10” 100 thì sẽ được hiển thị là số 0. 

Đầy là kẽ hở để các trường ra bài toán so sánh lũy thừa chống lại Casio 

BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bài l -f Bài toán số nguyên tố Fecmat] Nhà toán học Pháp Pierre de Fermat là người đầu 
tiên đưa ra khái niệm số Fecmat F n =2 2 " +1 là một số nguyên tố với n là số dương 
không âm. Fiãy tìm số chữ số của F n 

A. 1243 ” B. 1234 c. 2452 D. 2467 

* Chủ ỷ : Sự dự đoán của Fecmat là sai lầm vì nhà toán học ơ le đã chứng minh được F 5 
là hợp số. 

BmI: Cho tong M = c^ 2 3 16 ' 2 + cị” 2 3^'2 + c^ 2 3 1640 2 3 +... + CỊ^2 ,64Ì Khỉ 
số trong hệ thập phân thì số này có bao nhiêu chữ số: 
j A. 608 B. 609 c 610 D. 611 

* Chủ ỷ : 1642 là năm sinh của nhà toán học, vật lý học, thiên văn học, thần học, giả kim 

thuật vĩ đại người Anh Isaac Newton. _ ị 

Bải 3 : So sánh nào sau đây là đúng 

A. 1 1 2003 > 9 2500 B. 2 3 693 < 25 600 c. 29 445 < 3 1 523 D. 29 443 > 3 1 323 


144 




Bải 4 -ĨThi thử THPT Ngọc Hồi - Hà Nội lần 1 năm 2017] Cho a,b là hai số tự nhiên lớn 
hon 1 thỏa mãn a + b = 10 và a l2 b 2016 là một số tự nhiên có 973 chữ số. Cặp a,b thỏa 
mãn bài toán là : 

A. (5;5) B. (6;4) c (8;2) D. (7;3) 


Bải 5 -ỊTHPT Ngọc Hồi - Hà Nội 2017] Kết quả nào sau đây đúng: 



Bài 6- ĨTHPT Nguyễn Trãi - Hà Nội 2017] Mệnh đề nào sau đây đúng: 

A. ỤĨ - ^) 4 < (s - vq 5 B. (VĨT - ãf > ụũ-&) 

C(2-V2) 5 <(2-ự2) 4 D. (4-^<(4-VÌ) 4 

Bài 7 -ÍTHPT Thăng Long - Hà Nội 2017] Khẳng định nào sau đây đúng : 

A.(3 2 )K(3 , ) : ’ B. (2-V3) 72 >] 

c.ụĩ-\f>ụĩ+\ý D.(0.3f >(0,3) 2 

GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải 1 

❖ Casio 

0 SỐ F j3 có dạng 2 2 ‘' + 1. Ta thấy số 2 2 '' +1 không thể tận cùng là 9 nên số chữ số của 
2 2 ' 1 4- ỉ cũng chính là số chữ số của 2 2 ”' trong hệ thập phân. 

■ Đặt 2 2 " = 10 k <=> k = 2 13 log(2). SỐ chữ số của 2 2 " trong hệ thập phân là [k] +1 
Q+2 A 13$g2))+l= 

3 Mỉkth A 

Int(2 13 109(2))+I> 

2467 

=> Đáp số chính xác là D 
Bải 2 : 

❖ Casio 2 

■ Rút gọn khai triển nhị thức Newton M = (3 + 2) 1642 = 5 16 - 2 

■ Đặt 5 1642 - 10* <=>' Ẳ = 16421og.(5). Số chữsốcủa 5 1642 trong hệ thập phân là [k]+\ 

c.'-.." 1,;.•■■■■' • :■■ ■/■■■■■• '' •■■■■ ■'.; . 1:1 . .. ; 

0 Ma.th A 

Int(1642109(5))> 

1148 

=> Đáp số chính xác là B 
Bài 3 : 

❖ Casio 

11 SỐ chữ số của 1 1 2003 và 9 2500 trong hệ thập phân Tần lượt là: 
Q+2003gll))+l=Q+2500g9))+l= 


145 






0 Math A a M*th A 

IntC20031ÕSC11 >I> Int(25001og(9)> 

2086 2386 

SỐ chữ số của 9 2500 nhiều han số chữ số của 1 l 2003 nên 9 2500 > 1 1 2003 r-> A sai 

■ Số chữ số của 23 693 và 25 600 trong hệ thập phân lần lượt là: 
Q+693g23))+l==Q+600g25))+l= 

Int(6931og(23m IntC60ũlog(255)> 

944 839 

SỐ chữ số của 23 693 nhiều hơn số chữ số của 25 600 nên 23 693 > 25 600 =-> B sai 

■ SỐ chữ số của 29 445 và 3 1 523 trong hệ thập phân lần lượt là : 
Q+693g23))+l=Q+600g25))+l= 

_ 0 Mith ▲ 0 ^ 

Int(4451og(29))> Int(5231og(31))> 

651 700 

_ SỐ chữ số c ủa 29 445 nhỏ hơn sổ chữ số c ủa 31 523 nên 2 9 445 <31 523 _ => B là đáp số chính xác 

Bải 4 : Casio ỉ^'7; 

■ ' Ta có a + b = 10 => a = 10 - b . Khi đó a l2 b 2016 - (10 - b) 12 b 2016 

■ Đặt (10-b) 12 b 2016 = 10 k o k = log^(l0“ b) 12 b 2(H6 J = 121og(l0- b) + 20161ogb 

Sốchữsốcủa (lO- b) 12 b 2 '" 6 là [k] + l ' 

■ Vói đáp số A: a = b = 5 . Số chữ số của 5 I2 5 2U1Ộ là 1418 khác 973 => Đáp sổ A sai 

Q*12g5)f2016g5))-rr: ;i;J 

B Mlth A 

IntC121ogC5)+20i> 

1410 

■ Với đáp số B : a = 6;b = 4 .Số chữ số của 6 l2 4 20ỉfi là 1224 khác 973 => Đáp số B sai 
Q+12g6)+2016g4))+l= 

B Mrth A 

Int(121og(6)+20> 

1224 

* Tương tự với a = l;b = 3 .số chữ số của 7 ,2 7 2016 là 973 => Đáp số c chính xác 
Q+12g7)+2016g3))+l= 

0 Mlth ▲ 

IntC121ogC7)+20> 

973 


146 






T. CASIO TÍNH NHANH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC 
MŨ - LOGARIT 


I) PHƯƠNG PHÁP HỆ SỔ HÓA BIỂN. 

- Bước 1: Dựa vào hệ thức điều kiện buộc của đề bài chọn giá trị thích hợp cho biến. 

- Bước 2: Tính các giá trị liên quan đêh biêh rồi gắn vào A,B,C nếu các giá trị tính 
được lẻ. 

- Bước 3: Quan sát 4 đáp án và chọn đáp án chính xác. 

II) VÍ DỤ MINH HỌA. 

VDl -[Đẻ minh họa THPT Quốc gia 2017] Đặt a = log : 3, b = log 5 3. Hãy biểu diễn ỉog (í 45 
theo a và b 


A. 

c. 


log ( ,45 = 


iog ( , 45 = 


a + 2 ah 
ab 

a + 2 ab 
ab + b 


B. log 0 45 = 


2cf - 2 ab 
ab 


D. log„45 = 


2cr - 2ab 
ab + b 


Gỉảỉ 


* Cách 1: CASIO 

> Tính giá trị của a = log 2 3. Vì giá trị của a ra một số lẻ vậy ta lưu a vào A 
Ì2$3$=qjz 

0 Math Á 0 Mith Á 

log 2 (3) Ans*A 


1.584962501 

> Tính giá trị của b = log 5 3 và lưu vào B 
Í5$3=qjx 


1.584962501 


log s C3) 


Math A 


Ans*B 


Math Á 


0.6826061945 0.6826061945 

> Bắt đầu ta kiểm tra tính đúng sai của đáp án A. Nếu đáp án A đúng thì hiệu 

log ố 45 - ~Lt.Ĩ£ l ỉ } ... phải bằng 0. Ta nhập hiệu trên vào máy tính Casio và bấm nút = 
ab 

i6$45$paQz+2QzQxRQzQx= 


0 Mạth A 

log 6 U5.J 


-1.340434733 

Kết quả hiển thị của máy tính Casio là 1 giá trị khác 0 vậy đáp án A sai 
> Tương tự như vậy ta kiểm tra lần lượt từng đáp án và ta thấy hiệu log 6 45 — b + ý 
I bằngO 

Ị i6$45$paQz+2QzQxRQzQx+Qx= 


H .MÌẢ 

1 nn I** A c ""ì _A+2AB 

1ữ 9 6 (45j Ãb+b 


0 


147 




Vậy log 6 45 = - t At hay đáp số c là đúng. 
ab + b 

❖ Cách tham khảo: Tự luận 

■ Ta có a - log, 3 = —- => log, 2 = — và log, 5 =-*- 
log 3 2 a ' b 

- Vậy log, 45 = l o fe ^- = l0g3 = ị ±j£i4 = ỉlị = £ịM 

vạy iog 6 logj6 l0&(32) 1 + log 3 2 ] + I aè + ồ 

a 


♦> Bình luận. 

• Cách tự luận trong dạng bài này chủ yểu đê kiềm tra công thức đổi cơ số: 

Cộng thực 1: lóg- _ X— -—-— (vói a * 1) và công thức 2: ỉog ữ X - ị Qg — (với b>0;b*\) 

ilÌẼBSÉi lEÍ . 

® Cách Casio có vẻ nhiều thao tác nhưng dễ thực hiện và độ chính xác 100%. Nếu tự tin 
cao thì làm tự luận, nếu tự tin thấp thì nên làm Casio vì làm tự luận mà biến đổi sai 1 
lần thôi rồi làm lại thì thời gian còn tôn hơn cả làm theo Casio. 


, v _ .., 5 + 3* +3“* 

VD2 -[THPT Yên Thế - Bắc Giang 2017] Cho 9 V 4- ọ- v - 23 . Khi đó biểu thức p = ] y r x 
có giá trị bằng? 


A. 2 



D. - 


5 

2 


Gỉảỉ 


❖ Cách 1: CASIO 

> Từ phương trình điều kiện 9 X +9~ x =23 ta có thể dò được nghiệm bằng chức năng 
SHIFT SOLVE 
9 A Q)$+9 A pQ)$p23qrl= 

0 Mith 

9 x +g- x -23 

f,= ' 1.426162126 

L-R= 0 

Lưu nghiệm này vào giá trị A 
qjz 

0 Math A 

Ans*A 


1.426162126 



X = A sẽ được giá trị của p 


Ai 


5 

2 


Vậy rõ ràng D là đáp số chính xác 
Cách tham khảo: Tự luận 

Đặt t = y+y x <=>r - 9' + 9~ x + 2 = 25 <=> r = ±5 
Vì 3 A + 3"' v > 0 vậy t > 0 hay 5 


148 





■ Với 3 V +3 ' v = 5. Thế vào p ta được p = 

1-5 2 

❖ Bình luận. 

• Một bài toán hay thể hiện sức mạnh của Casio 

• Nếu trong một phưortg trình có cụm a x + ã* thì ta đặt ẩn phụ ỉà cụm này, khi đó ta có 
thể biểu diễn a 2x + cf 2x - r - 2 và a ìx - a~- x = / 3 ~ 3/ 

VD3-[Chuyên Khoa Học Tự Nhiên 2017] Cho log <( X = ỉog Ị: V = log u ,(x + y) Giá trị của tỉ số 

- là? 

y 

A. B. c. 1 D. 2 

2 2 

Giải 

❖ Cách 1: CASIO 

> Từ đằng thức ỉog l} X = log I2 y => ỵ = ỉ 2 h *’ v . Thay vào hệ thức log t> X = log t(> (.x: + y) ta được: 
log,x-log l6 (.x + 12 u ’ s '’ v ) = 0 

> Ta có thể dò được nghiệm phương trình log, X - log l6 (x +12 Í08 ’ V ) = 0 bằng chức năng 
SHIFT SOLVE 

i9$Q)$pil6$Q)+12 A i9$Q)$$$qrl= 

_ . _0 Mạth. . 

log 9 CX)-log 16 tXi> 
x=~ 39.4622117 

L-R= 0 

Lưu nghiệm này vào giá trị A 
qjz 

0 Math A 

Ans*A 


39.4622117 

> Ta đã tính được giá trị X vậy dễ dàng tính được giá trị >’ = 12 los ' ,jr . Lưu giá trị y này vào 
biến B : 

12 A i9$Qz=qJx __■ ' . ■■ ■- ' v V.X_.j 

^1039 í Matt ' A Ans*B 


63.8511998 

> Tới đây ta dễ dàng tính được tỉ số — = — 

y B 

aQzRQx= 


63.8511998 


£ị 

6 


0 Mitti Ả 


0.6180339887 


Đây chính là giá trị 1 và đáp số chính xác là B 


149 



❖ Cách tham khảo: Tự luận 

■ Đặt ỉog L) X = log u y - log 16 (x + y)~t vậy X = 9'\y = 12';x + y = \6' 

■ Ta thiết lập phưong trình — = -^7 = j và — +1 = x+ - = 1^7 - j 

Vậy£ÍiL + lì = loí4+ £ -1=0«- = ^ậ^ 

Kv J {yj y y y 


,y) y 


\ĩ\ x . n X -\ + yỈ5 

Vì — > 0 nên — = — 


Bình luận. 

Một bài toán cực khó nếu tính theo tự luận 


• 1V1ỤI Ưdl lUdll LựL 1A11U Iieư Liilll liieu Lự lUdll 

» Nhưng nêu xử lý bằng Casio thì cũng tương đối dễ dàng và độ chính xác là 100% _! 

/ Ị_ ] \ 2 ( Ị— y 1 

VD4-fTHPT Nguyễn Trãi - HN 2017] Cho K = ịx~--y 2 l- 2 jX+Z với x>0,y>0. 

V / V * x x > 


Biểu thức rút gọn của K là? 


c. X +1 


D. X — 1 


♦> Cách 1: CASIO 

( - iVf r V' 

> Ta hiểu nếu đáp án A đúng thì K — X hay hiệu X 2 -y 2 1 - 2 — + — “ X bằng 0 với 

1 ) \ \ X X ) 

mọi giá trị x\y thỏa mãn điều kiện X > 0, V > 0 

> Nhập hiệu trên vào máy tính Casio 
(Q) A alR2$$pQn A alR2$$)d(lp2saQnRQ)$$+aQnRQ)$) A plpQ) 

H Math 

Ai^íi+r 1 

Chọn 1 giá trị X - 1.25 và Y = 3 bất kì, thỏa mãn X > 0 ,y > 0 rồi dùng lệnh gán giá trị CALC 


rl.25=3= 


Ans*A 


0 Màth A 


39.4622 117 

> Ta đã tính được giạ trị X vậy dễ dàng tính được giá trị y - 12*°^* 
12 A i9$Qz= 

0 Math Ả 

1;C-Y*J (l-2jỹ 

....... 0 . 

Vậy ta khẳng định 90% đáp án A đúng 

> Để cho yên tâm ta thử chọn giá trị khác, ví dụ như X = 0.55, Y = 1.12 
1-0.55=1.12= 



0 


150 








Kết quả vẫn ra là 0, vậy ta chắc chắn A là đáp sổ chính xác. 
•> Cách tham khảo: Tự luận. 

ị 1 iỳ : 

■ Rút gọn I X 2 - y 2 Ị = (VỸ - yfỹ ! ] 

V ' } 


Rút gọn 


V V - v * 1 

-ỉ 

ÍM-i' 

2 


'S-r.) 

- 

^ Ì 


J x ) 







Vậy K =['Jx-y[ỹỴ 




jy-Jx 


V Bình luận. 

• Chúng ta cần nhớ nếu 1 khẳng định ( 1 hệ thức đúng ) thì nó sẽ đúng vói mọi giá trị 
x,y thỏa mãn điều kiện đề bài . Vậy ta chỉ cần chọn các giá trị x,y > 0 để thử và ưu 
tiên các giá tri này hai lẻ, tránh số tránh (có khả năng xảy ra trường hợp đặc biệt) 
VD5-Pĩhi thủ Báo Toán Học Tuổi Trẻ 2017] 

Cho hàm số f (*) = 2 ?+] . Tính giá trị của biểu thức T = 2~ xĩ -\f'(x) - 2x In 2 + 2 

A. -2 B. 2 c 3 D. 1 

Giải 


❖ Cách 1: CASIO 

> Vì đề bài không nói rõ X thỏa mãn điều kiện ràng buộc gì nên ta có thể chọn một giá 
trị bất ki cùa X để tính giá trị biểu thức T . Ví dụ ta chọn X = 2 
Khi đó T = 2“ 4 “7 , (2)-4ln2 + 2 
2 A p4pl$Oqy2 A Q)d+l$$2$p4h2)+2= 

0 Math A 

2-4-l x i( 2 x2 + l\ 

2 

=> Đáp SỐ chính xác là B 

❖ Cách tham khảo: Tự luận. 

- Tính / , (x) = 2- vỉ+ '.!n2.(x 2 -f l) f = 2jc.ln2.2 jrỉ+í và 

B Thế vào T = 2~ v ‘ ~ , .2xln x.2 v ' +i - 2xỉn 2 4- 2 = 2x ln 2 - 2 jc ln 2 + 2 = 2 

❖ Bình luận. 

» Vơi bài toán không cho biểu thức ràng buộc của X có nghĩa là X là bao nhiêu cũng 
được. Ví dụ thay vì chọn x = 2 như ở trên, ta có thể chọn x=;3 khi đó 
T = 2" ọ_t ./'(3) - 6 ln 2 + 2 kết quả vẫn ra 2 mà thôi. ^. j 

2 A p9pl$Oqy2 A Q)d+l$$3$p6h2)+2= 

a Màth A 

2- 9 - 1 x^(2 x2Ĩl \ 

2 

❖ Chú ý công thức đạo hàm («")' = ữ". In a.u ' học sinh rất hay nhầm. 

VD6 -ÍBáo Toán học Tuổi trẻ 2017] Rút gọn biểu thức — (với a > 0) được kết quả: 

B. a c. a 5 D. ữ 3 


A. a“ 


151 



❖ Cách 1: CASIO 

'ỳ Ta phải hiểu nếu đáp A đúng thì hiệu — - - a A phải = 0 với mọi giá trị của a 

> Nhập hiệu trên vào máy tính Casio 

aQ) A s3$+l$OQ) A 2ps3R(Q) A s2$p2$) A s2$+2$$pQ) A 4 

Chọn một giá trị a bất kỳ (ưu tiên A lẻ), ta chọn a = 1.25 chẳng hạn rồi dùng lệnh tính 
giá trị CALC 




0 Mạth Ả 


625 

1024 


Vậy hiệu trên khác 0 hay đáp án A sai. 

> Bắt đầu ta kiểm tra tính đúng sai của đáp án A. Nếu đáp án A đúng thì hiệu 
log 6 45 phải bằng 0. Ta nhập hiệu trên vào máy tính Casio và bấm nút = 


i6S45$paQz+2QzQxRQzQx : 


0 . _. . M&th A 

1096 ( 45 )-^^ 

- 1.340434733 

Kết quả hiêh thị của máy tính Casio là 1 giá trị khác 0 vậy đáp án A sai 
> Để kiểm tra đáp số B ta sủa hiệu trên thành -.— -r— - a 


0 Math À 


^■4 r 3+l ĩ< ^2--/3 


Rồi lại tính giá trị của hiệu trên vói a = 1.25 


rl.25= 


(kV2-£)' / 2 +2 


1845 

1024 


vẫn ra 1 giá trị khác 0 vậy B sai. 

a ^ +l q 2 ~^ 

> Tương tự vậy ta sẽ thấy hiệu-- a 5 


(a^p 


152 




l!i M3Lth A 

vb 

-- (l , 

(’,,F-2'ì g2+2 


: íC~ A = £/~ 


Vậy đáp số c là đáp số chính xác 

*> Cách tham khảo: Tự luận 

■ Ta rút gọn tử số a^* 1 .a 2 '^ =v 

rr^r _ t _£ / v2 ~ : V " + : í v5 - :)(>/2 + 

■ Tiếp tục rút gọn mâu so Ị 6/ % ' ] = a 

■ Vậy phân thức trờ thành ” = = í / 5 

*> Bình luận. 

• Nhắc lại một số công thức hàm số mũ cơ bản xuất hiện trong ví dụ: tì" .a =a’"*", 

(a m Ỵ =a mn , ~r 

BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải l -fChuyẽn Khoa học Tư nhiên 2017] Cho log 2 (log H x) = log 8 (log 2 x) thì (Iog,x) 2 bằng? 

B. 3\Í3 


A. 3 


c. 27 


D. T 

3 


Bải 2 "[Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa 2017] Nếu iog l2 6 = u,ỉog, 2 7 = h thì: 


A. log 2 7 : 


\~b 


B. log 2 7 = - 


c. log 2 7 = 


\ + b 


D. log 2 7 = 


1 +ơ 


a 2-S 

Bài 3 -[Báo Toán học Tuổi trẻ 2017] Rút gọn biểu thức-( y ới a > ^) được kết quả: 


(•*) 


A. a A 


B. a 


c. « 5 


D. ữ 5 


Bải 4 -ÍTHPT HN Amsterdam 2017] Biến đổi 7* 5 Vx(x> 0) thành dạng lũy thừa với số 
mũ hữu ti, ta được: 


2J 

B. X 12 


20 

1-5 


12 

D. X 5 


Bài 5 -ÍThi thử Chuyên Sư phạm lần 1 năm 2017] Tìm X biết log, X = 4 log, a + 7 log, b : 

A. X = ừb 1 B. x-a J b' c. x = «v D. x = a i b t 

Bài 6 -ĨTHPT Kim Liên - HN 2017] Cho hàm số y = 2016./ ' n ». Khẳng định nào sau đây 
đúng? 

A. y’+2vln2 = 0 B. y’+3yln2 = 0 c. v’-” 8 / 7 In 2 — 0 D. yM-8yln2 = 0 

Bài 7 -ĨTHPT Nguyễn Trãi - HN 2017] Cho£ = 

Biểu thức rút gọn của K là? 

; A.x B. 2x c. x + \ .p..X — 1. 

Bax 8 -ĨTHPT Pham Hong Thái - HN 2017] Cho a,b > 0 ;a 2 +b 2 =\ 598 ab Mệnh đe đúng là; 


( \ \\ 

2 

( 1 — A 

x^-y-- 


1- 2 T + Z 


1 1 

^ V X X J 


A. log^^=:^(ỉoga+logò) 

c. log"(log u + log b) 
40 4 v } 


B. Ịog c í~.. log a + \ogb 

D. log^-^ = 2(logtf + log6) 
40 


153 





Bải 9 ~[Thi Học sinh giỏỉ tỉnh Phú Thọ năm 2017] 

Cho các SỐ a > 0, b > 0,c > 0 thỏa mãn 4" = 6 h = 9 C . Tính giá trị biểu thức T = * 


LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải Ị . 

■ Phương trình điều kiện <=> log 2 (log 8 x) ~~ log 8 (log 2 x) = 0 . Dò nghiệm phương trình, lưu 
vào A 

i2$i8$Q)$$pi8$i2$Q)qrl=qJz 

□ mu 13 mu A 

_log 2 (ỊọgẹCX))H> Ans+A 
x=’ 36.66044576 

L-R= 0 36. 6 60445 7 6 

■ Thế X = Ạ để tính (log 2 x) 2 

i2$Qz$d= ' y •• 


log £ CA) 2 


□ Máth A 


=> Đáp số chính xạc là c 

u2. 

Tính log M 6 rồi lưu vào A 
il2$6=qjz 

log 12 (6) 


(3 mu A 


Ans*A 


E Math A 


0.7210570543 

Tính log l2 7 rồi lưu vào B 
i2$Qz$d= 


0.7210570543 


log 12 C7) 


(3 Mfcth A 


Ans+B 


B Mith A 


0.7830918514 


0.7830918514 


Ta thấy íog 2 7 ~ J— = 0 => Đáp số chính xác là B 
i2$7$paQxRlpQz= 

0 mu A 

1002 ( 7 )-^ 


Chọn a > 0 ví dụ như a = 1.25 chẳng hạn. Tính giá trị 


al.25 A s3$+l$01.25 A 2ps3R(1.25 A s2$p2$) A s2$+2=qJz 


, , 1.25' s+, .1.25 í -' /ĩ 


(l.25^p 


rồi lmi vào T 







0 M£h A 

( 1 . 25 ^ 2 - 2 )^ Ans^A 

í vC 


E Math A 


3125 

1024 

,3125 , A , 

Ta thây ■■■■ — = (ỉ ,25) = ừ => Đáp sô chính xác là c 


3125 
1024 


Chọn a > 0 ví dụ như a = 1.25 chẳng hạn. Tính giá trị vL25%/h25 rồi lưu vào A 
q A 3$l. 25 A 5$Oq A 4$ 1.25=qJ z 

0 Hi 0 Ki 

3 ,r~ 4n -_. Ans+A 

.11 ỌR-' X 1 1 ÕR 


•11.25*x 41.25 

1.477721264 1.477721264 

21 21 

■ Ta thấy A = (l ,25)h = £/'- => Đáp số chính Xcác là B 
Bài 5 . 

* Theo điều kiện tồn tại của hàm logarit thì ta chọn £7,6>0. Ví dụ ta chọn £7 = 1.125 và 
6 = 2.175 

Khi đó log, ,Y = 4 log, £7 + 7 log, A <=> .V = 3'' k ’ s ' ,,+7ll ’ B ’'’. 

3 A (4i3$l. 125$+7i3$2.175$)= 

c410-3:3 í 1 • 1 25 T +7 
o " p' 

368.8288792 

■ Thử các đáp án ta thấy X = (1.125) 1 (1.175) 7 ==> Đáp số chính xác là B 

0 Mstth Á 

(1. 125) 4x C2. 17ẽi> 

368.8288792 

Bải 6 . 

■ Chọn X =1.25 tính y == 20 ì6.e 25 *. rồi lưu vào Ả 
: 20Ì6OQK A 1.25hÌP8)-qJz 

_ 0 Msttỉi A 0 hĩkth A. 

2Q16xe 1 - 2ẻlníĩ -É Ans*A 


149.8400965 149.8400965 

■ Tính y'(l.25) rồi lưu vào B 
qy2016OQK A Q)OhlP8)$$1.25=qJx 

0 Math A 0 Math A 

^(2ũl6*e^ ílntl > Aris*B 

-311.5837213 -311.5837213 

Rõ ràng B + 3 ln 2.A = 0 => Đáp số chính xác là B 
Bải 7 . 

■ Chọn .V = 1.125 và y = 2.175 rồi tính giá trị biểu thức K 
(1.125 A 0.5$p2.175 A 0,5$)dO(lp2sa2.175R1.125$$+a2.175R1.125$) A pl= 


155 





a Mstth A 

(I.125°- s -2.175t> 


Rõ ràng K =“ = 1.125 = * => Đáp số chính xác là A 
8 


■ Chọn a = 2 Hệ thức trở thành 4 + b 2 -319 6b <=> b 2 “3196/? +4 = ồ. Dò nghiệm và lưu 


Q)dp3196Q)+4qrl=qJx ^ ặ : ' v 

0 Math 

X 2 -3196x4 " Aris+e 
x= 1.2515649xm® " 

L-R= 0 1.251564946x^3 


"a Maith A 


rp/ 1 I ữ + ỗ . 2 + i? 

Tinh ỉog 7- = log——— 
5 40 6 40 

ga2+QxR40$)= 


s Math A 


10«) 

-1.300758307 


Tính tiếp íoga + log b 
g2)+gQx)= 


0 Math A 


log(2)+log(E!) 

-2.601516614 

Rõ ràng gỉá trị logứ + logò gấp 2 lần giá trị log-^^ => Đáp sổ A là chính xác 

Bải 9 . 

■: Chọn ạ -2 Từ hệ thức ta có 4 2 = 6 h <=>6* - 4 2 = 0. Dò nghiệm và lưu vào B 
6 A Q)$p4 A 2qrl=qJx 

B Ma.th À 0 MaLth A 

6*-4 2 . Ans+B 

x= 1.547411229 

L-R= 0 1.547411229 

B Từ hệ thức ta lại có 9 C - 4 2 = 0. bò nghiệm và lưu vào c 
ga2+QxR40$)= 

^ s Math a Math A 

r 4 1.261859507 rin , _____ 

L-R= 0 1.261859507 

H Cuối cùng là tính r = — + — ~ = 2 => Đáp số chính xác là c 

° /ĩ /* 9 C' 


a Matíi A 


aQxR2$+aQxRQc= 


a c 2 c 


3,3 

2 c 


13 Math A 


156 










T.CASIO CHỨNG MINH NHANH TÍNH ĐÚNG SAI CỦA MỆNH 

ĐỀ MŨ - LOGARIT 


I) PHƯƠNG PHÁP. 

Chứng minh tính đúng sai của mệnh đề mũ - logarit là một dạng tổng hợp khó- Vì vậy 
đê làm được bài này ta phải vận dụng một cách khéo léo các phương pháp mà học từ 
các bài trước. Luyện tập các ví dụ dưới đây để lấy tích lũy kinh nghiệm xử lý. 

II) VÍ DỤ MINH HỌA. 

VDl-[Đề minh họa THPT Quốc gia 2017] Cho các số thực ơ,b vói a* \. Khẳng định nào 
sau đây là khắng định đúng? 

A. log oỉ (aí>) = hog„è B. log ; (ab) = 2 + 2 log„ b 

c. Iog i(! (ab) = 1 log„ b D. log i(ỉ (ab) = ị + Ỳỉog„ b 

Giải 

❖ Cách 1 : CASIO 

'P Ta hiêu, nêu đáp án A đúng thì phương trình log u ; (aố)-hog u ố = 0 (1) với mọi giá trị 

của a,b thỏa mãn điều kiện a,b thực và C 1 * 1 . Ta chọn bất kì -4 = 1.15 và D = 0.73 chả 
hạn. Nhập vế trái của (1) vào máy tính Casio rồi dùng lệnh tính giá trị CALC 
iQzd$QzQx$pa 1 R2$iQz$Qxrl. 15=0.73= 

0 Mâth A 

1c ab -ị 1 og f > 

1 

2 

Máy tính báo kết quả là một số khác 0 vậy vế trái của (1) khác 0 hay đáp án A sai. 

> Tương tự ta thiết lập phương trình cho đáp án B là log </2 ( ab ) - 2 - 2 log t , b = 0 

Sử dụng chức năng CALC gán giá trị Ả = 1.15 và B = 0.73 cho vế trái của (2) 
iQzd$QzQx$p2p2iQz$Qxrl.15=0.73= 

(3 Mãưi A 

log A 2ÍAB)-2-210 


1.877644223 

Tiếp tục ra một số khác 0 vậy đáp án B cũng sai 
> Tiếp tục phép thử này và ta sẽ tìm được đáp án D là đáp án chính xác 
iQzđ$QzQx$palR2$palR2$iQz$Qxrl.l5=0.73= 

0 Mith A 

log fl 2 (f!ED-ị-ịl t> 

"ũ 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 

í ữ > 0, ữ & 1 


* Điều kiện 


b > 0,ỏ ^ 1 


Dễ thấy ỉog í; , ( ab ) = — ỉog (/ ữb = “(Ịog £í a + log ư b) = — + “ log y b 


157 




❖ Bình luân: 


• Chúng ta chú ý phân biệt 2 công thức log„ x'" = m log„ \x\ và log o „ x = j- log Ịo| X 

• Theo kinh nghiệm làm nhiều trắc nghiệm của tác giả thì đáp án đúng thường có xu 
hướng xếp ở đáp án c và D nên ta nên thừ ngược từ đáp án D trở xuống thì nhanh tìm 
được đáp án đứng nhanh hơn. 

VD2 ~[Đẽ minh họa THPT Quốc gia 2017] Cho 2 số thực a 9 b với 1 <a <b . Khẳng định 
nào sau đây là khắng định đúng 

A. ỉog„ b<\< log A a B. 1 < log t; b < ỉog/, a c. log, a < ìog fí b < 1 D. log, a < 1 < log ư b 

Giải 

• Cách 1: CASIO.. __ 

> Chọn giá trị a,b- thỏa mãn điều kiện a 9 b thực và ] < a < b . Ta chọn a = 1.15 và b - 2.05 
>. Tính giá trị số hạng .lọg ỡ b 

iQz$Qxrl.l5^05= _ . _ .. _ 

0 Math A 

log A CB) 

5.136160681 

Tính giá trị của số hạng log fi a 
iQx$Qzr2.05=1.15= 

0 Mlth Ả 

1095cA) 

0.1946979587 

> RÕ ràng log/, a <\< log íf b o Đáp số chính xác là D 
♦> Cách tham khào : Tự luận 

■ Vì cơ số a > 1 o log a a < log ư ò o 1 < log w b (1) 

" Vì cơ số ỏ > ĩ o ỉog^ a < log /5 b o log /} a < ì (2) 

- Kết hợp (1) và (2), ta có: log, a<\< log ,,b o D là đáp án chính xác 
♦ĩ* Bình luân : 

• Chú ý tính chất của cơ số: Nếu a > 1 thì log u u > log y V o u > V nhưng nếu 0 < a < 1 thì 

log ữ u > log„ VOíKV 

VP5 -1THPT Bảo Lâm - Lâm Đồng 2017] Cho hệ thức a~ +b 2 = lab (ơ,b > 0). Khẳng định 
nào sau đây đúng? 

A. 4 iog, = log 2 a + log, b B. 2 log 2 (a + b) = log 2 a + iog, b 

6 

c. log 2 = 2 (log 2 a + log, b ) D. 2 log 2 = log, a + Iog 2 b 

Giải 

• Cách 1 : CASIO._ __.___ ..... ^ ^ __ 

> Vì a,b > 0 nên ta chộn ứ=l> khi đó b sẽ thỏa mân hệ thức 1 + h 2 =lb o b 2 -7Ố+Ị - 0 

. ,■ 1 ±3y[s Ị _ 7 + 3^5 ■ : y -"C^V'••■V-'-.--;:í';- 1 "'--'- 

. o “—-. Chọn b ị — V 1 

y^Lưu^ a =T vẵobiễh À 


158 



l=qjz 


Ans*A 


0 M%th Á. 


,. , 7 + V , _ 

Lưu h = —~— vào biên B 
2 

a7+3s5R2=qJx 


Ans+B 


Math Ả 


7 + 3^5 


ị> Nêu đáp án A đúng thì 4 log 2 — ^ - log 3 a - Ìog 2 b = 0 Để kiểm tra sự đúng sai của hệ 

” ■ 6 . . . . *: 

thức này ta nhập vế trái vào máy tính Casio rồi nhấn nút =nếu kết quả ra 0 là đúng còn 
khác 0 là sai 


4i2$aQz+QxR6$$pi2$Qz$pi2$Qx= 

ta Mfcth Ả 

41og 2 ( Ê 5 & )-log 1 t> 


-1.223032345 

Kết quà biêu thức vế trái ra khác 0 vậy đáp án A sai 
> Tương tự như vậy với các đáp án B, c, D và cuối cùng ta tìm được đáp án D là đáp án 
chính xác 

2i2$aQz+QxR3$$pi2$Qz$pi2$Qx= 

0 MỉLth Ả 

21og 2 ( â ẫ Ễ )-lũg 1 o 


0 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 

- Biến đổi a 2 +b 2 = lab o(fl + bf -9 ab o[^] 2 = db 

■ Logarit cơ số 2 cả 2 vế ta được: log 2 Ị^^pj =log 2 ab » 2 log, = log 2 a + log 2 b 

❖ Bình luân : 

® Một bài toán biến đổi tương đối là zic zắc đòi hỏi học sinh phải nhuần nhuyễn các 
công thức và ác phép biến đổi Logarit 

VD4-[Chuyẽn Vị Thanh - Hậu Giang 2017] Nếu log 7 X = 81og 7 ab 2 - 2 log 7 ơ : 'b>(a y b > 0 ) thì 
X bằng: 

A. a A b b B. a 2 b ÌA c. D. a*b' A 

Giải 

♦> Cách 1 : CASIO 

> Chọn giá trị a 9 b thỏa mãn điều kiện a 9 b > 0 thực. Ta tiếp tục chọn a = 1.15 và b- 2.05 

> Ta có log 7 X = 8 ỉog 7 ab 2 - 2 log 7 ab <=> X = 7 8 | °S7«A 2 -2I0Ị Ỉ7 « , A 

7 A 8i7$QzQxd$p2i7$Qz A 3$Qxr 1.15=2.05= 


159 



rj& 1097 ( mE^ ) — 2 ì 

30616.09068 


Vậy ta biết được X - 30616-09068 _ _ r _ ........ _ 

> Tơr đây ta chi cần tmh giá trị cac đáp án A, B, c, Đ xem đáp án nào bằng 30616.09068Ị 

là xon g.. • • : : . '..X:. .: V. .: : .'..i—. 1- 

Và ta thấy đáp số B là đáp số chính xác 

QzdQx A 14rl.15=2.05= 

13 Ma.th A 

a 2 b 14 


30616.09068 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 

■ Thu gọn log 7 X = iog 7 ịab 2 y “ log 7 (a 3 bỴ = log 7 (ứ 8 £ 16 ) - log 7 ằb 1 = Iog 7 = 

■ Vì cơ số b > ì => ỉog;, a < log ;i b o log /? a < 1 (2) 

■ Kết hợp (1) và (2), ta có: log /? a<\< log „b => D là đáp án chính xác 


❖ Bình luân : 

• Chú ý tính chất của cơ số: Nếu a>\ thì log„ u > ỉog ư V <=> u > V nhưng nếu 0 < a < 1 thì 
lo g a u > log„ v<=>u<v 

VD5-[THPT Bảo Lâm - Lâm Đồng 2017] Cho hàm số /(*) = 3 r >. Khẳng định nào sau 
đây sai: 

A.f(x)>9ox 2 + 2x.\og 3 2>2 B. /(*) >9 <=> X 2 log 2 3 + 2* > 21og 2 3 

C,/(x)>9o 2x Ỉ 0 g 3 + X Ỉ 0 g 4 > Ỉ0g9 D. f(x) > 9 « * 2 In 3 + X ln 4 > 2 In 3 

Giải 


❖ Cách 1: C ASIO ._____ _. ^ ^ 

> Tù diều kiện de hái, ta khai thác dé' lìm V : f(c)> 9 -r> 3 V \4' 9 > 0 (1) 

> Dùng Mode 7 để dò khoảng nghiệm của (1) 

w73 A Q)d$O4 A Q)$p9=p9=10=l= ... .- -. 


Quan sát bảng giá trị (chú ý lấy phần F ( X) > 0) 

0 Mith 


M 

F ÍKJ 


298.511 

-2 

-3.991 

-1 

-8.25 


Thấy X < -2,.... Ta đặt *<a 

0 Mãth 


K 

F CH) 

0 

-8 

I 

3 

SBKir- 

1281 


Thấy Ta đặt x>b 

> Để phóng to khoảng nghiệm và tìm chính xác a,b hcm ta chọn lại miền giá trị của X 


160 





C—p3-l=0.25= 


3 

ỹ 

5 


-5 


0 â Math 

ạb.g|i 

3»5D2Ú 
“3-931 


□ 


11 

II 

F ÍK) 

□ .15 

-3.153 


3 


Math 


Vậy JC > 0.75 và A-<-2.25 

Việc cuối cùng là ta chi cần dò khoảng nghiệm xuất hiện ở đáp án A, B, c, D xem 
khoảng nào trùng với khoảng nghiệm trên thì là đủng. 
w7Q)d+2Q)Ì3$2$p2—p3-l-0.25= 



1.1 

11 

F 

3 

ũ 

_- 3 ■ 5 

1.0953 

□.3233 

5 

-3 

“0.533 



0 


!■! 

F CA '1 

15 


“1. II 9 

15 

□ . 15 

-□-Ú9Ĩ 

11 

ĩ 

0.3510 


X- m X- 


Math 


0 . 


Ta thấy đáp án A trùng ldìoàng nghiệm vậy đáp án A là đáp án chính xác. 

*> Cách tham khảo : Tụ luận 


■ Biến đổi f(c) >9o 3 V ’.4 A > 9 o — > — o y' ’ 2 > 4~' v 

■ w 9 4' 

■ Logarit cơ số 3 cả 2 vế ta được: log, (V ~ 2 j > log, (4~ v ) <=> A- 2 - 2 > -X log 3 4 <=> + 2x log 3 4 > 2 

❖ Bình luân : 

• Một bài tự luận ta nhìn là biết dùng phương pháp logarit cả 2 vế luôn vì 2 số hạng 
trong bất phương trình khác cơ số và số mũ có nhân tử chung *. 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải 1 -1HSG tỉnh Ninh Bình 2017] Cho các sồ dương a,b~c vấ ạ-± 1. Khẳng định nào 
đúng? 

A. Ịog ( , b + ỉog ơ c = log(ỏ + C‘) B. ỉog w ố + log <; c = log„|ố-c| 

D. log„ b + log;, c = log„ I - 


c. log„ b + log„ c - log„ (bc) 

Bảì 2 -fThi thử tỉnh Lâm Đồng - Hà Nội 2017] Cho 2 sổ thực dương cub với a±\. Khẳng 
định nào sau đây là khẳng định đúng? 

A ' io 8 -'fe)'ĩí' + ĩ iog -‘) 

c ioÊ -'fe) = K'“i ,0B "9 D - ViH 1- ! 106 ' 4 ) 

•X ~ ~ \ 2 

Bài 3 “[Chuỵẽn Nguyễn Thị Minh Khai 2017] Nếu a 4 > a 5 và log /; < ìog A -J thì ta có: 


B. log„j-~j = i(l-2iog„ố) 


A. 0 < a < b < 1 


B. 0 < b < o < I 


c. 0 < a < 1 < b 


D. 1 <a<b 


161 



Bài 4 -fTHPT Lương Thế Vinh - HN 2017] Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Hàm số y = e 19,,v nghịch biến trên R B. Hàm sô y = In X đồng biên trên (0;+ cc) 
c. tog 3 (a + b) = log 3 a + log, b D. log„ b. log,, c.log t a = \ với mọi a,b,c e R 

Bài 5 -fChuvẽn VỊ Thanh - Hậu Giang 2017] Cho 0 < a < 1. Tìm mệnh đề sai trong các 
mệnh đề sau: 

A. log„ X > 0 thì 0 < X < 1 B. log„ X < 0 thì X > 1 

c. X, < x 2 thì log B X, < log„ x 2 

D. ĐỒ thị hàm số y = log„ X có tiệm cận đứng là trục tung 
Bài 6 -ÍTHPT Lương T hế V i n h - HN 201 7] Tì m mệnh đ ề đ ủng tro n g cá c mệnh đề sau? 

A. Hàm số y = log„ X với 0< a < 1 là một hàm số đồng biến trên khoảng (0;+ oc) 

B. Hàm số >• = log„ V với a > I là một hàm sô'nghịch biên trên khoảng (0;+ cc) 
c. Hàm số y= log„ X ị0< a;a * 1) có tập xác định R 

D. ĐỒ thị các hàm số y = ỉog a x và ,v = log| .V (0<a;«5íl) đối xứng nhau qua trục hoành. 

Bài 7 -ỊTHPT HN-Amsterdam 2017] Cho a,b là các số thực dương và ữ^l. Khẳng định 
nào sau đây đúng? 

A. log^ {a 1 + ữè) = 2 + 2 ỉog,, (a + b) B. log^(ữ 2 + ứô) = 41og u (ữ + è) 

c. log^(a 2 + aè) = 1 + 4log„ b D. log^(ữ 2 +aố) = 4 + 21og (( b 

Bải 8 -ĨTHPT Kim Liên - HN 2017] Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai: 

A. Hàm số y = logx là hàm số logarit 

B. Hàm số y = (3~’ )' là hàm số mũ 


c. Hàm số y = {ĩtỴ nghịch biến trên R 

D. Hàm số y=\nx đồng biến trên khoảng (0;+ oc) 

Bài 9 -rSỠ GD-ĐT Nam Định 2017] Cho a > 0;a * 1 và x;y là 2 số dương. Khẳng định nào 
sau đây là khẳng định đúng? 


* X \og a x 

A - 

y iog u y 

C. log,ệ log,.v-log„ > 


B.log„(x-y) 


log 0 X 


log a y 

D. íog B (x-y) = log a X- log a y 


LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bải 1. 


Chọn a = 1.25, b = 1,125,c = 2.175 rồi lưu các giá trị này vào A, B,c 
1.25=qjzl.l25=qjx2.175qjc 

Ans+A • tìns-B 

5 9 


0 Mlth A 


4 

2.175+C 


8 


Q MÃth À 


87 

40 


Kiểm tra 4 đáp án và ta có đáp án c chính xác vì log„ b + log 0 c - log ư ịbc) = 0 


162 






iQz$Qx$+iQz$Qc$piQz$QxQc= 

0 Mith À 

log^CB)+109^(0 > 


■ Chọn u = 1.25. /> = 1.125 rồi lưu các giá trị này vào A, B 
1.25=qJ z 1.125=qJ X 

(2 Mith À a Màth ▲ 

Ans+A Ans+B 

5 9 

4 © 

■ Kiểm tra 4 đáp án và ta có đáp án c chính xác vì log (j , —log u b\ = 0 

iQz A 3$$aQzRsQx$$$palR3$(lpalR2$iQz$Qx$)= 

a Mãth A 

l09 As(A 7 HCi' t> 


3 4 .1 4 


Từ < 7 4 > a 5 <r> ứ 4 -ơ 5 > 0. Tìm miền giá trị cùa a bằng chức năng MODE 7=> 0 < a < 1 
w7Q) A a3R4$$pQ) A a4R5=0=3=0.2= 


K 

hM 

1-5 


E Mith 

F(K> I 


^ 9. 3*103 
.5 -Da n 1 


Từ logy, — < log,, — <=> log /; — — ỉog/, < 0 . Tìm miên giá trị của b băng chức năng MODE 


7=>Ố>1 

w7iQ)$alR2$$piQ)$a2R3==0=3=0.2= 


B Hath 

FÍH> ị 


] !■? -USTỊ 

B i.M -iuB5MI 

Tóm lại 0 < a < 1 < b => Đáp số chính xác ià c 

Bải 4 , 


Ị" Khẳng định A có số mũ quá cao nên ta để lại sau cùng. 

j" Kiểm tra khẳng định B bằng chức năng MODE 7. Ta thấy ^(2^) luôn tăng => B chính xác 


I w7hQ) ) —0.5=10=0.5= 


tầĩm 

F (KĨ 

-0.593 

1 

0 

1.5 

0.MD5M 


Q Mith 


0.5 

Vì sao đáp án c, D sai thì ta chi việc chọn <3 = 1.25, ò — —3.75 là rõ luôn (vì điêu kiện 
ràng buộc không có nên để đảm bảo tính tổng quát ta sẽ chọn một giá trị dưcmg một 
giá trị âm). 


163 





Bài 5 . Cho 0<ứ<] vậy ta chọn a- 0.123. Kiểm tra đáp sô' A ta dò miền nghiệm của 
phưong trình log^ X > 0 xem miền nghiệm có trùng với 0 < JC < 1 không là xong. Để làm 
việc này ta sử dụng chức năng MODE 7 


w7i0.123$Q)=-0.2=2=0.2- 


a 


1.1 

11 

F(K) 

Ũ,B 

0. 1ŨẼM 

I 

D 

WBÈẾWr- 

-Ũ.DHĨ 


Math 


1.2 


Quan sát bảng giá trị ta được miền nghiệm 0<x<\ (phần làm cho F(x)>0), miền 
nghiệm này giống miền 0 < X < ỉ vậy đáp số A đúng 

Tương tự cách kiểm tra đáp án A ta áp dụng cho đáp án B thì thấy B đúng 
Để kiểm tra đáp án c ta chọn hai giá trị x } = 2 < x 2 = 5 . Thiết lập hỉệu Èog ơ x { - log ơ x 2 . 
Nếu hiệu này ra âm thì c đúng còn ra dương thì c sai. Để tính hiệu này ta sử dụng 
chức năng CALC 
0.125$2$pi0.125$5= 

0 Math À 

1 °'3o. 125(2)-! Ũ0£ 


0.4406426983 


Vậy hiệu Iog tf X, - log,, x 2 lơn hơn 0 hay log f/ Xị > log t , x 2 . Vậy đáp án c là sai 
Bải 6. 


■ Câu D khó hiểu nhất nên ta ưu tiên đi xác định đúng sai các đáp án A, B, c trước 
" kiêm tra khang định đáp án A bằng chức năng MODẺ 7 vơi a = Õ^5~thổa 9<a<ị. Ta 
thấy F(A) giảm 

tẾẺÊÈẾầ ầếẾÉỂÊ Đáp^Ển B cũng sại _ 
w7i0.5$Q)=l=10=l= 


E hỈÃth 


V 

F<ì-Ỉ» 

KIEgg£ỊSĨ1 

□ 

É 

-ĩ 

3 

-1 ■50Ù 


“ Kiểm tra khẳng định đáp án c bằng chức năng MODE 7. Ta thấy hàm số không xác 

định khi X < 0 


=> Đáp án c cung sai => Tóm lại đáp án chính xác là D 


w7i2$Q)=p9=10=l= 

0 Math 

1 

ị 

3 

______^_ :ỹ- 

■ Nếu tím hiềư vi sao hải đồ thỉ trên đối xung nhau qua trục hoành thì ta phải hiểu ý 
nghĩa ''nếu đồ thị hàm số y~ f (x) và đồ thị hàm số y = g(xỴ đối xứng nhau qua trục 
hoành thì fịx) = -g(x)"' 

Vạy ta sẽ chọn a = 2;x = 5 rồi tính y = log 2 5 = 2.32.. và y = iog, x = -2.32... => D đung 

E Math Ả _ (3 Math Á 

log 2 C5) lũSịC5) 

2.32192SŨ95 2 -2.321928095 


M 

F<K) 


ERRÌiR 

“B 

ERRmR 

-1 

ERRuR 


164 





T. CASIO GIẢI NHANH BÀI TOÁN CHỨA THAM sô MŨ 

LOGARIT 


I) PHƯƠNG PHÁP 

■ Bước 1: Cô lập m đưa về dạng lìì > g/v) hoặc m < g(x) 

* Buóc 2: Đưa bài toán ban đầu về bài toán giải phương trình, bâ't phương trình đã học. 

II) Ví DỤ MINH HỌA 

VDl -[Thỉ thử chuyên KHTN lần 2 nám 2017] 

Tìm tập hợp tất các các giá trị của m đế phương trình log 2 X ~ ỉog 2 (x-2) = m có nghiệm: 
A. ] < m < + oc B. 1 </??< + cx c. 0 < w < + oc D. 0 < m < + oc 

Giải 

❖ Cách Ị : CASIO 

> Đặt íog 2 x~\og 2 (x~2) = f(x) khi đó m- f(x) (1). Để phương trình (1) có nghiệm thi m 
thuộc miền giá trị của f(x) hay /(min) < m </(max) 

> Tới đây bài toán tìm tham số m được quy về bài toán tim min, max của một hàm số.; 
Ta sử dụng chức năng Mode vói miền giá trị của JC là Start 2 End 10 Step 0.5 
w7i2$Q)$pi2$Q)p2==2-l 0=0.5= 


1,1 

3 

FC P 


nL=ì|Ì5 

BuS 

0.351 

10 

n.ãiiô 


> Quan sát bảng giá trị F(x) ta thấy /(10)«0.3219 vậy đáp số A và B sai. Đồng thòi 
klú X càng tăng vậy thì F(X) càng giảm. Vậy câu hỏi đặt ra là F( X) có giảm được về 
0 hay không. 

Ta tư duy nếu F[x) giảm được về 0 có nghĩa là phương trình f(x) = 0 có nghiệm. Để 
kiểm tra dự đoán này ta sử dụng chức năng dò nghiệm SHIFT SOLVE 
i2$Q)$pi2$Q)p2qr3= 

0 Math 

Caivt Soi ve 


c AC 1 ỉCancel 
Goto 

Máy tính Casio báo phương trình này không có nghiệm. Vậy dấu = không xảy ra 
> Tóm lại j (jr) >0 o m > 0 và D là đáp án chính xác 
❖ Cách tham kháo : Tự luận 
■ Điều kiện : x> 2 

2 


Phương trình o m = log 2 


X — 2 


o m = log 2 1 4- 


Vì x>2 nên X-2>0=>1 + —->1 => log 2 1+—— >iogj=0 

X -2 " r - 9 p 


x-2 
2 


X ”2 


Vậy m = log 1 + 


*-2 


>0 


165 




❖ Bình luận : 

Một bài toán mẫu mực của dạng tìm tham số m ta giải bằng cách kết hợp chức năng 
lập bảng giá trị MODE 7 và chức năng dò nghiệm SHIFT SOLVE một cách khéo léo 
® Chủ ý: m = f(x) mà /(x) > 0 vậy m > 0 một tính chất bắc cầu hay và thường xuyên gặp 


VD2 -[Thi thủ chuyên KHTN lần 2 năm 2017] 


Tìm tham s 

ố m để phương trình In X = mx A . có đúng m 

ột ngh 

iệm 


A ĩ 

Â. • 1 

R 1 r 

B. m = ■ — c. — 



Di ị’ 

4c 

4<? 4 4 


— 

........ ẲÍẽ. ..... 


Giải 


Cách 1 : CASIO 

> Cô lập m = = f(x) ( m > 0 ) 

Tới đây bài toán tìm m trở thành bài toán sự tương giao của 2 đồ thị. Để phương trình 
ban đầu có đúng 1 nghiệm thì hai đồ thị y = và y-m có đúng 1 giao điểm. 

> Để khảo sát sự biến thiên của hàmy = -1^ ta sử dụng chức năng MODE vói thiêt lập 


Start 0 End 5 Step 0.3 


w7ahQ))RQ) A 4==0=5“0.3= 


1 

5 


a 


X 

fík:* 

□.3 

IB 


□„□013 
□ .□□ 


Math 


1.5 


Quan sát sự biến thiên của F{x ) ta thấy /(0.3)«-148.6 tăng dân tới F(1 . 2 ) « 0.0875 
rồi giảm xuống f ( 5) «2,9.10'' « 0 __ __ 

> Ta thấy / cực đại « 0.875 . Để hai đồ thị y = ^~ và y = m có đúng 1 giao điểm thì 
đường thẳng y-m tiếp xúc vói đường cong y = —Ỵ" tại điểm cực đại => w 

: : ■ ;X. : X■■■■: ’• /' •V’-’ li 1; -----35-'-- 

Vậy đáp án A là đáp án chính xác. 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 


Điều kiện: X >2 


■ Phương trình <=> m = log 2 Ị^——g- j <=>ffl = log 2 ự+ 2 ) 

■ Vì x> 2 nên X-2 >0 => 1 + > 1 => log 3 11 +-- 1 > ỉog 2 1 = 0 

X -2 V X — 2 J 


Vậy m = log^l 4- 



>0 


• Bình luân : 

• Một bài toán mẫu mực của dạng tìm tham số m ta giải bằng cách kết hợp chức năng 
lập bảng giá trị MODE 7 và chức năng dò nghiệm SHIFT SOLVE một cách khéo léo 

• Chủ ỷ: m = f(x) mà f(x) > 0 vậy m > 0 một tính chất bắc cầu hay và thường xuyên gặp 


166 






VD3 ~[Thi thử THPT Lục Ngạn - Bắc Giang lần 1 năm 2017] 

Tim m để phương trình 4 (ỉog. Jx - log J X + m = 0 có nghiệm thuộc khoảng (0; l) ? 

A. —1 <777 <B. m<— c. 0 < nì < —- D. ỈĨĨ < 

4 4 4 4 

Giải 

♦> Cách 1 : CASIO 

> Cô lập /77 = ~~4Ịlog 3 ^Ị + log, X 

Đặt -4(log 2 V*) 2 +ỉog,x = /(x) khi đó m = f(x) (1). Để phương trình (1) có nghiệm 

thuộc khoảng (0;l) thì /77 thuộc miền giá trị của f(x) hay /(min)< m </(niax) khi X 
chạy trên khoang (0:1) 

> Bài toán tìm tham số m lại được quy về bài toán tìm min, max của một hàm số. Ta sử 
dụng chức năng Mode với miền giá trị của X là Start 0 End 1 Stepo. 1 
7p40i2$sQ)$$d+ialR2$$Q)=0=l=0.1= 

0 . Math 

K_FCÍU_ 

1 g,E D-I33B 
ị 5,1 5.5431 
3 ■rHr D.aiiá 

0,8 

Quan sát bảng giá trị F[x) ta thấy F(x) </(0.7) ss 0.2497 «— vậy đáp án đúng chỉ có 
thể là B hoặc D 

Ỵ Tuy nhiên vấn đê là m = “ có nhận hay không. Nếu nhận thì đáp số D là đứng, neu 
không nhận thì đáp số B là đúng. 

Để kiểm tra tính chất này ta thế m = ” vào phương tình 4^ỉog 2 yfxỴ - ỉog^X + — = 0 rồi 

dùng chức năng dò nghiệm SHIFT SOLVE để xem có nghiệm X thuộc khoảng (0;l) 
không là xong. 

4Oi2$sQ)$$dpialR2$$Q)$+alR4qr0.5= 

0 Màth 

;<=_ 0.7071066456 
L-R= 0 

Máy tính Casio báo có nghiệm X = 0.7071... thuộc khoảng (0;l). Vậy dấu = có xảy ra. 

> Tóm lại m < — và D là đáp án chính xác. 

4 

❖ Cách tham khảo ; Tự luận 

■ Điêu kiện: X > 0 

■ Ta có /77 = -4^1og 2 JxỴ +log, x = -4^log 2 x) ~ log 2 x =-(log 2 x) 2 -log 2 x 

Vậy rn = ”-( log 2 x + ~ 1 <“ 

4 1 2) 4 


167 



1 l ỉ 

Dấu = xảy ra <=> Iog 2 X + Ỷ = 0 <=> log 2 X = --<=> X = 2 2 


1 

Vỉ 


*> Bình luân : 


• Đễ' xem dấu = xảy ra hay không thì ta sẽ thử cho dấu = xảy ra và sử dụng chức năng 
dò nghiệm. Nếu xuất hiện nghiệm thỏa mãn yêu cầu đề bài thì dấu = xảy ra. 

VD4-[Thí HKl chuyên Amsterdam. -HN năm 2017] 

' vớ | giá | r ' nà ° cúa tham s ° m ** phương trình log, \x- 2|-log^ (* +1) = m có 3 nghiệm 

A. 777 >3 ^ ^ B. 777 < 2 . ■ .. c. /77 >0 ' 3 D. m - 2 

Giải 


❖ Cách 1 : CASIO 

> Đặt logiJ*-2|-log.j(x + ]) = /(*) khi đó w = /(x) (1). 


Bài toán tìm tham số m trở lại bài toán sự tương giao của 2 đồ thị. Để phương trình 
ban đầu có 3 nghiệm thì đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y-f{x) tại 3 điểm 
phân biệt 

> Ta có y = m là đường thẳng song song với trục hoành 

Để khảo sát sự biến thiên của đô thị hàm số y — / (*) ta sử dụng chức năng lập bảng 
giá trị TABLE vơi thiết lập Start -1 End 8 Step 0.5 
w7ialR2$$qcQ)p2$$pia2R3$$Q)+l==pl=8=0.5= 

0 , Math 

fck:ị_ 

ẸFỉRỌFĩ 

-iliiÌỊ 



0 


Quan sát bảng giá trị ta mô tả được sự biến thiên của hàm /(jc) như sau 


/1Í.5) = ~3.; 


/í 2.5 i =4.0. 


v = /(-v) 


/| “ 0 . 51 =■ — 3.0 

> Rõ ràng w < 2 thì 2 đồ thị trêri cắt nhau tại 1 điểm => Đáp số B sai I 

m - 2 cũng cắt nhau tại 1 điểm => Đáp án c và D cùng sai ! 

Vậy đáp số chính xác là A 

❖ Bình luẩn : 

• Bài toán thể hiện được sức mạnh của máy tính Casio đặc biệt trong việc khảo sát các 
hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối. Cách tự luận rất rắc rối vì phải chia làm nhiều khoảng 
đê’khảo sát sự biến thiên nên tác giả không đề cập. 

VD5-fThỉ HK1 THPT Chu Văn An -HN năm 2017] 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 9 r -3 t+2 +/M = 0 có hai 
nghiệm trái dấu 

A. m <0 B. 0< m < 8 c. m e Ịj D. Không tồn tại m 

168 








Giai 


V Cách 1 : CASIO 
> Cô lập m = ~9 r 4- 3 t+2 

Đặt -9 V + y* 2 =f(x) khi đó m - f (x) (1). Bài toán quy về dạng tương giao của 2 đồ thị. 
Đê khảo sát sự biên thiên của hàm số y = f(x) và đường đi của đồ thị ta sử dụng chức 
năng lập báng giá trị MODE 7 với thiết lập Start -9 End 10 Step 1. 
w7p9 A Q)$+3'*Q)+2=p9=l 0-1= 


9 

■ằoi 

F 

E.BBBB 

lũ 

d 

B 

11 

ĩ 

1B 


-1 

'r Quan sát bảng giá trị ta mô tà đường đi của đồ thị hàm y - f{x) như sau: 


; /ilr-slS 



3 






- } 

/1-9 ị*0 






■.,/ÍIO'i %-x 


Nhìn sơ đồ ta thây đế đường thẳng y = m cắt đồ thị y - f(x) tại 2 điểm A và B có 
hoành độ trái dấu thì 0 < m < 8 
=> c là đáp án chính xác 

❖ Cách tham kháo : Tụ luận 

■ Đặt 3 V ~t (/ > 0). Phưong trình <=> /(/) = r - 9/ 4- m = 0 (1) 

■ Khi X > 0 thì t > 3° = 1, Khi X <0 thì t < i. Vậy để phương trình ban đầu có 2 nghiệm 
trái dấu thì phương trình (1) có 2 nghiệm dương thỏa mân /,<!</, 


Vậy o 


A>0 

s> 0 

p> 0 
af{])<0 


<=> 


81 - 4 m > 0 
9 > 0 
m > 0 

l.(/?7~8)<0 


<=> 0 < m < 8 


Dấu = xảy ra log 2 X + ^ = 0 <=> iog 2 X - - 


- <=> X — 2~ 2 = 


42 


• Bình luân : 

• Hai giao điểm có hoành độ trái dấu thì phải nằm về 2 phía của trục tung 

• Đáp án A sai vì 2 đồ thị chỉ cắt nhau tại 1 điểm nằm ở bên phải trục tung 

• biêu 18 > m > 8 thì 2 đồ thị cắt nhau tại 2 điểm đều nằm bên phải trục tung vậy đáp án 
c sai. 


169 





BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải 1 -ÍThi HSG tỉnh Ninh Bình năxn 2017] 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m đê phương trình 4 ' J -2' + 6 = m có 3 nghiệm 

phân biệt? 

A. m = 3 B. m > 2 c. 2 < m<3 D. 2 <m <3 

Bài 2 -[Thi thử TI IPT Lục Ngạn - Bắc Giang lần 1 hăm 2017] 

Số nguyên dươnglónnhất để phương trình 25" ■ lv: -(/n + 2)5 lW '" v! i 2m + \ =Õ có nghiệm? 

_ A. 20 _______. . B. 35 _ ... . C IO.. . ĨL.25 . 

Bài 3 -fThi HK1 chuyên Amsterdam -HN năm 2017] 

Tập giá trị của tham số m đê phương trinh 5.16’ - 2.8T = m. 36'“ có đúng 1 nghiệm? 

m<—JĨ 

A. m >0 B. ' n ~ c. Với mọi m D. Không tồn tại m 

m > ~ỊĨ 

Bải 4 -fThi HK1 THPT Ngô Thì Nhậm - HN năm 2017] 

Phương trình log, X - log, (x - 2) = log r m vô nghiệm khi: 

A. m > 1 B. m < 0 c. 0 < m < 1 D. m < 1 


D. Không tồn tại 


LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bải 1 . 

❖ Cách 1 : CASIO 


y lacn 1 : LAMU......... _........... ...... 

■ Đặt f (x) = 4- - 2 A ' Ỉ+2 +. 6 . Khi đó phương trình ban đầu <=> / (*) = m 
« Sử dụng Casio khảo sát sự biến thiên của đồ thị hàm số ỵ - /(*) vơi thiết lập Start -4 


J}hđ 5_ Step 0.5 ; ■ V ■ g'; 1 

w74 A Q)d$p2 A Q)d+2$+6=p4=5=0.5= 


II 

II 


0 Ma.th 

F(KJ 

? _ _ÍÌẸ 

I g.GDũĩ 


■ Quan sát bảng biến thiên ta vẽ đường đi của hàm số 


-4 1 * + V. 





/11) ^ 18 

A /l 0) = 3 

; B 


Ị 


Ị " ^ " : 

/í-11 = 2 

! ỉ il 1= 2 

1 

Ị 

ị 

Ị 

1 


1 

Rõ ràng y = 3 cắt đồ thị hàm số y = f(x) tại 3 điểm phân biệt vậy đáp án A là chính xác 


♦> Cách tham khảo : Tự luận 

■ Đặt 2 ,: = t khi đó phương trình ban đầu r - 4; + 6 - m = 0 (1) 


170 







■ Ta đế ý tính chất sau; Nếu (- 1 thì A' = 0 còn nêu />0:/*l thì X - ±>/ỉog : / . Vậy đê 
phương trình ban đầu có 3 nghiệm phân biệt thì (1) có 2 nghiệm trong đó có 1 nghiệm 
/ = 0 và 1 nghiệm / > 0 

■ Với / = l=>/(l) = 0=>3-/7/ = 0<^> 777 = 3 

Bài 2 . 

❖ Cách ĩ : CASIO 

25 IW, "’ ; - 2.5 lWì " v ‘ + Ị 

■ Cô lập ỉn ta được /// = —-——-—- 

’ r ^ 1 + V1 - V' _ 

9 d+VĨ- V 2 rì+ylì-x' I 

■ Đặt f(x) =- r^ị -■. Khi đó phương trình ban đầu o /(*) = m 

• • 5^-2 .. . .. 

■ Sư dụng Casio kháo sát sự biển thiên của đồ thị hàm số y = f{x) với thiêt lập Start -1 

End ỉ Step 2 

w7a25 A l+slpQ)d$$p2O5 A l+slpQ)d$$+lR5 A l+slpQ)d$$p2==pl~l=0.2= 


K _ 

■HB1 

0 

F ÍKJ 

5.3333 

-D.0 

13.555 

-0.5 

ỈB.ĨBĨ 


- 1 

■ Quan sát báng biến thiên ta thấy /(.v)</(()) = 25.043... hay ni<J( 0) vậy /77 nguyên 
dương lớn nhất là 25 => D là đáp án chính xác 

❖ Cách tham kháo : Tụ luận 

H Điều kiện 1 - X 2 > 0 <=> - 1 < X' < ỉ. Ta có ì - A* 2 < 1 <^> 1 + \/l - X < 2 
Đặt 5 ,w ’ :v ' = / => 5 1 < t < 5 2 <=> 5 < / < 25 

H Phương trình ban đầu trở thành r - (/77 + 2)/ + 2/77 + 1=0 <=> = —-—-— = /(0 


Vậy /77 < /(max) 

■ Klìảo sát sự biến thiên của hàm f(x) trên miền (5;25) ta được /(max) = /(25) = 25.043 


Vậy /77 nguyên dương lớn nhất là 25 
Bải 3 . 

❖ Cách 1 : CASIO 

^ _ 5.16 v -2.81' 

■ Cô lập m ta được /77 =-—- 

r 36 

— X 5.16 V -2.81' T _. 


■ Đặt f(x) = — 1 —-. Khi đó phương trinlì ban đầu <x> f(x) =m 

■ Sử dụng Casio khảo sát sự biến thiên của đồ thị hàm số y~fịx) vói thiêt lập Start “9 


End 10 Step 



11 

0 

F (Ki 

MÃth 

1 

ỊBHEF 

1333.4 


ả 

-H 

3284.2 


3 

-ĩ 

1453.5 



-9 

Quan sát bảng biến thiên ta thấy f(x) luôn giảm hay hàm sôy = f(x) luôn nghịch biến. 
Điều này có nghĩa là đường thẳng y - m luôn cắt đồ thị hàm sô y = f{x) tại 1 diêm => 


C chính xác. 


171 




*•* Cách tham khảo : Tự luận 

■ Phưong trình ban đầu <=> 5.16' - «7.36' - 2.81' = 0 (1) 


Chia cả 2 vế của (1) cho 81' ta được: 5-f ì ~ m - -“ì 


2 = 0 (2) 



■ Điều kiện: x>2 . Phương trình ban đầu <=> log,( —í—1 = 2log, m <=> — log,í "* i = Ịog m 

\x-2) 2 \x-2) 


<=> log, 


X-2 


- log ? m <=> m = 


X -2 


Để phương trình ban đầu vô nghiệm thì đường thẳng y = m không cắt đồ thị hàm số 


X-2 


■ Sử dụng Casio khảo sát sự biến thiên của đồ thị hàm số y = f(x) với thiết lập Start 2 
End 10 Step 0.5 
w7saQ)RQ)p2==2=l 0=0.5= 


*! 

F íib 

H&SBHT- 

ẼRRÓR 

2.5 

2.235 

i 

1.132 


Matb 


■ Đểkhầo sát chính xác hon ta tính giói hạn của hàm f(x) khi JC tiên tới 2 cận là 2 và + oc 
saQ)RQ)p2r!0 A 9)= 


£ 


y = 1 


1.000000001 

Vậy lim = I 

saQ)RQ)p2r2+0.0000001= 

0 Math A 

pr 

4472.136067 

Vậy lim/(jt) = + oc 

1 Quan sát bảng giá trị và 2 giói 
hạn ta vẽ đường đi cả đồ thị 
hàm số y = f(x) và sự tương 
giao 


Ạ lim = 3 


/I.0I-S 


lim / (.v) SB + X 


Ta thây ngay m < 1 thì 2 đồ thị không cắt nhau hay phương trình ban đầu vô nghiệm. 


172 





NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN 


T. CASIO TÌM NHANH HỌ NGUYÊN HÀM CỦA 

HÀM SÔ 

I) MỞ ĐẦU VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN 

Hôm nay mình nhận được 1 câu hỏi cùa thầy Bình Kami, một câu hỏi về tính quãng 
đường cứa một vật chuyển động thắng biến đối đều, câu hỏi đã được xuất hiện trong 
đề thi minh họa cúa BGD-ĐT năm 2017 

[Câu 24 đề minh họa 2017] Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 (w/.í) thì người 
lai đạp phanh, tư thời điẽm đó, ô tô chuyên động chậm dân đêu với vận tốc 
v(/) = -2/ +10 (m / s) , trong đó / là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu 

đạp phanh. Hòi từ lúc đạp phanh đên khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao 
nhiêu mét? 

'A..15/H B.20 m . c. 25 m p. 40 /« 

Xem nao, khí xe dừng lại vận tốc sẽ vê 0 hay 0 = —2/ + 10 vậy thời gian xe còn di chuyển thêm 
đưọc là 5(.v). Vậy quãng đường s = V.I = 10.5 = 50(/)?J mả xe chạy chậm dãn vậy sẽ phải nhỏ 
hơn 50(m), chắc là phái klìông nhí? 


Đê chăc chắrqcú /ẽ mình phải lập 1 hàng mô tả quãng đường: 


Mốc 0 

Hết giãy thứ 
l 

• 1 o 

Hêí giây thử 

2 

/ o -- ù • 

Hêì giây thứ 

3 

Hết gỉ ây thứ 

4 

Hết giây thứ 

5 

Vận tốc 

ĩ 0 —+ 8 

8 -» 6 

6 — ■> 4 

4-^2 

2 -» 0 

Quãng đường 

9 

7 

5 

3 

1 


Như vậy tổng quãng đường xe đi được khi vận tốc giảm đèh 0 là 9 + 7 + 5 + 3 +1 = 25 (m) 


Cách này có vẻ tin cậy hơn nhiêu, nhưng mất của mình thời gian đến hơn 2 phút !!! Vậy còn 
cách gì nhanh hơn không nhỉ? 

Minh Nguyệt đã giải được bài toán và tìm ra đáp án chính xác 25 (m), rất tốt về mặt 

kết quả nhưng về mặt thời gian tính lại hoi lâu. Bài này ta có thể hoàn thành trong thời 
gian 20(j) nhờ 1 công cụ gọi là tích phân. 

S = \(-2t + \ữ)dt = 2S(m) 

0 

Ta bấm máy tính như sau: 

Khải động chức năng tính tích phân : y 
Nhập biểu thức cần tính tích phân và nhấn nút = 

(p2Q)+10)R QẸ5= 

.0 Mỉĩth À ~ 

Jo(-2X+10)dx 

25 

May tinh sẽ cho chúng ta kêt quả là 25 (m). Chỉ mât 20^) thật tuyệt vời phải không 
nào!!! 

Thây BìnhKami, Tích phân là công cụ gì mà hay vậy ạ ??? 


173 







Tích phân là 1 trong những công cụ tuyệt vời nhất mà nền toán học đã tạo ra, sử dụng 
tích phân có thể tính được quãng đường, vận tốc của 1 vật thê hoặc có thể tính được 
diện tích của 1 hình rất phức tạp ví dụ như hình tròn, hình tam giác, hình e líp ... thì 
còn có công thức nhưng diện tích của mặt ao h'ô hình thù phức tạp thì chỉ có tích phan 
mới xử lý được, hoặc tính thê’ tích của 1 khoang tầu thủy có hình dạng phức tạp thì lại 
phải nhờ đến tích phân. 

Tích phân hiện đại được nhà toán học Anh Isac Newton và nhà toán học Phap 
Laibơnit công bố khoảng cuối thế kỉ 17 nhưng người đặt nền móng cho sự hình thành 
và phát triển của Tích phân là nhà toán học, vật lý học, triết học, thiên văn học thiên tài 
người Hi Lạp Ac-si-met 

Tích phân chia làm 2 dạng : Tích phân bất định (không cận) thường được biết tới tên là 
Nguyên hàm và Tích phân xác định (có cận) thường được biết đến với tên Tích phân 
mà các e sẽ được học ở học kì 2 lóp 12. 

II) CÁCH TÍNH NGUYÊN HÀM 

♦> Xây dựng công thức tính nguyên hàm: ^ _ ^ ^ 

Ta có (í ír ) =" 5x ĩ vậy ta nói nguyên hàm của 5x 4 la /’ kí hiệu |5xVx = x 5 +c 

Tương tự (sinx)’ = cosx vậy ta nói nguyên hàm của cosx là sinx, kí hiệu |cosxíử = sinx + C I 

Tổng quát: Ị/(x)<fe = F(x) + c «• F'(x) ~ f(x) . _ .. . .. 

VDl-ĨSách BT Nâng cao 12] Hàm số F (x) = </ là nguyên hàm của hàm số nào: 

A./(*) = ** B. /(x) = 2x.e 2t c. /(*)— D. /(x) = xV 2 -1 

Giải 

Thưa thay, hài này em làm được ạ! 

. Đau tiên em tính đạo hàm của F{x), vì F(x) là một hàm hợp nên em áp dụng công thức 
= e" ,u' ạ - 

- Khi đó: F'(x) = )' = e? .(x 2 )' = 2x.e' vỉ 

■ Vậy F(x) là nguyên hàm của hàm f(x) = 2x.e x '' và ta chọn đáp án B ạ. 

VD2-|Đề thi minh họa ĐHQG 2016] Nguyên hẩm của hàm số y = x.e 2v là: 

A. 2e 2 '(x-2) + C B. ie 2 ^x-tj + c c. 2<r'h Ỹ) + C D. ic' ,l (x. 2)-C 

Thưa thay, chúng ta sẽ thử lãn lượt, với đáp 2 A thì F(x) = 2c 2 ' (x - 2). Nhưng việc tính đạo 
hàm của F(x) là 2e 2x (x - 2) thì em thây khó quà ạ, em quên mất công thức ạ !! 

Trong phòng thi gặp nhiều áp lực, nhiều khi chúng ta đột nhiên bị quên công thức đạo 
hàm hay bản thân chúng ta chưa học phần này thì làm sao?? Thầy sẽ cho các em một 
thủ thuật Casio để các em quên công thức vẫn biết đâu là đáp án đúng: 

> Ta biết F'(x) = /(x) việc này đúng với mọi X thuộc tập xác định 

> Vậy sẽ đúng với X = 1 chẳng hạn. Khi đó F’(l) = /(l) 

> Tính giá trị/(1) = 7,3890... 

Q)QK A 2Q)rl= 


174 




Mmỉi à 


7.389056099 

> Tính đạo lìàm F'(l) vói từng đáp án, bắt đầu từ đáp án A là F(x) = 2e 2 '(x-2) 
qy 2QK A 2Q)$(Q)p2)$l = 

0 Mstb Ả 

^(2e 2: v>;-2))|^ 

-14.7781122 

Vậy ta được kết quà / 7 '(l) = “14.778ỉ... đây là 1 kết quà khác với /(!)=> Đáp án A sai 

> Tính đạo hàm F'(l) của đáp án B vói F(a*) = 
qyalR2$QK A 2Q)$(Q)palR2$)$l= 

7.389056099 

Ta thu được kết quả giống hệt f(x) vậy F'(x) = f(x) hay F(a) = ie 2v Ị^A-”j là 

nguyên hàm của /(x) => Đáp án B là đcáp án chính xác 

❖ Bình luân : 

® Nếu F(x) là 1 nguyên hàm của /(*) thì F(x) + C cũng là 1 nguyên hàm của hàm 
f(x) vì (F(x) + C) i = F , (.v) + C , = F , (a) + 0 = j P , (a) = /(x) 

• Việc sứ dụng Casio đê tính nguyên hàm đặc biệt hữu ích đối vói vói những bài phức 
tạp, áp dụng nhiều công thức tính đạo hàm cùng một lúc, và tránh nhầm lẫn trong 
việc tính toán!! 

VD3 -fCâu 23 Đề minh họa năm 20171 Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = yj2x~\ : 

A. ị f(x)dx - ™(2x ~])yj2x-\ + c B. ị f{x)dx = ị-(2x - \)-yj2x - 1 + c 


c. I /(a) cix - ~\/2x- 1 4- c 


D. I f(x)dx = ị-yj2x-\ +c 


*:* Cách 1 : CASIO 

ị> Nhắc lại 1 Tân nữa cổng thức quan trộng của chủng ta. Nếii f(x) ĩa l nguyên hàm cua 
I ■■ /(*) thì F'(x) = f(x) y : V . ■; u V-\Ò-:v 

Khi đó ta chọn 1 giá trị X = a bất kì thuộc tập xảc định thì F(a) = / (ơ) 

> Chọn giá trị X = 2 chẳng hạn (thỏa mãn điều kiện 2x-l>0ox>i) 

Khi đó /( 2 ) = 1,732... 
s2Q)plr2=n 

s Ma.th ▲ 


1.732050808 


175 





Theo đứng quy trình ta sẽ chọn đáp án F(*) ở 4 đáp án A, B, c, D nếu đáp án nằo; 
thảo mãn F f (2) = /.(2).= 1,732... 

Thử vợi đáp án A khi đó F ( x) =— ( 2x - 1) yjlX -1 

qya2R3$(2Q)p 1 )s2Q)pl$$2= . 

□ Math A 

£(§(2X-1)M=Ĩ> 

3.464101615 

Vậy F'(2) = 3,4641...Ià một giá trị khác /(2) = 1,732... điều đó có nghĩa là điều kiện 
/^(x) = f(x) không được đáp ứng. Vậy đáp án A là sai. 

I 

Ta tiếp tục thử nghiệm với đáp án B. Khi này F{x) = —(2x -1) \Ỉ2x - 1 
qyalR3$(2Q)pl)s2Q)pl$$2= 


12 Math A 


1.732050808 

Ta được F’(2) = 1,732... giống hệt /(2) = 1,732... có nghĩa là điều kiện F*(jc) = /(x) 
được thỏa mãn. Vậy đáp án chính xác là B 

Cách tham khảo : Tự luận 

Dựa vào đặc điểm của hàm f{x) ta thấy V 2x-\ về mặt bản chất sẽ có dạng (2x-l)7 . 
Ta nghĩ ngay đến công thức đạo hàm (ỉ/")’ = .u' 

+) Trong công thức đạo hàm này số mũ của u bị giảm đi 1. Vậy hàm F(x) có số mũ 
lớn hon hàm / (x) là 1 đơn vị. Vậy ^(x) phải có số mũ là Ỷ 

3 

+) Vậy chỉ có đáp án A hoặc B là thỏa mãn vì (2x-\)^2x- \ =(2jc-1)ỉ 
T a thực hiện phép đạo hàm (2 a--1)= ' = -^(2jc-1)2 (2x-1)' = 3a/2x-1 

Cân bằng hệ số ta được t (2x-‘l)ỉ ' = ^2x-l. Điều này có nghĩa nguyên hàm 

F (x) = j(2x - 1)2 = j(2.y- 1 ) 72x-1 => B là đáp án đúng. Ị 

Bình luân : 

Nếu chúng ta có một chút kiên thức cơ bản về đạo hàm thì việc sử dụng máy tính 

Casio để tìm đáp án sẽ nhẹ nhàng hơn. Chúng ta chỉ việc thử với đáp án A và B vì 2 

T, rì, , , ..,,3 

đáp án này mới có số mu là —. 

Điều đặc biệt của dạng này là số mũ của nguyên hàm .F(x) lúc nào cũng lớn hơn số 
mũ của hàm số /(x) là 1 đơn vị. 

+) Chúng ta có thể áp dụng 1 cách linh hoạt. Ví dụ tìm nguyên hàm của hàm số y = -Ịj=r 
thì cũng vô cùng đơn giản. 


176 






Ta thây y~m,-^= về mặt bản chất thì -Ị=- là X mũ ~4 vậy chắc chắn nguyên hàm 
\lx yjx 2 

phải là X mũ “-7 + 1=4 hay la yfx. 

Ị 1 

+) Ta xét đạo hàm gốc ỊV^y==-J_(*) Việc còn lại chỉ là cân bằng hệ số, để tạo thành 

2 yj X 

-J= ta nhân ca 2 vế của (*) vói 2 m là xong. Khi đó ịlmy/ĩỴ = -^=r Thật đơn giản phải 

V X V-V 


không!! 

:." y 3x ■“ 2 ' 

VD4- Một nguyên hàm của hàm Số '/(■*) = -——“ là; 

X 


A. 2x 2 +3x-2\hx B. 


X 2 3x 


c Ặ + 3jr-21njc + l D. íiịí- 


❖ Cách ĩ : CASIO 

'r Ta chọn 1 giá trị X thuộc tập xác định (x * 0) là X - 5 
Khi đó /(5) = 7.6 
aQ)d+3Q)p2RQ)r5=n 


;k 2 +3Í-Ĩ—2 


0 M:\tii Á 


Với đáp án c ta có F(x) = ~ + 3.v-2in.v + l có 


qy aQ)dR2$+3Q)p2hQ) )+l $5= 


B Ma.th A 

áM’^+3X-21n(Xi> 


Ta được F'(5) = 7.6 = /(5). Vậy đáp án c là đáp án chính xác. 

•> Cách tham kháo : Tự luận 

" Hàm /(*) = - —— có tên gọi là hàm phân thức hữu tỉ vói bậc của tử là bậc 2 lớn 

hon bậc cúa mẫu là bậc 1 

■ Phương pháp giải: Thực hiện 1 phép chia tử số cho mâu số ta được: /(*) = X + 3-—. 
Khi đó hàm số trở thành dạng đơn giản và ta dễ dàng tìm được nguyên hàm. 

: +) CÓ \^~ + 3x ' = x+3 vậy + là nguyên hàm của x+3 

|;y .. V 2 ) 2 

I ■'.+) Có (ỉn x)' = — . Cân bằng hệ số ta có: (-21n x) , = -— vậy -21nx là nguyên hàm của -—Ị 

X X X 1 

Tổngkết ri + 3x-2\nx\ = x + ĩ- — = — t2lzĩ. 

\ 2 ) XX 


177 





Hay —+3x-2\nx. là một nguyên hàm cần tìm thì ĩ- + 3x- 21n x + 5 cũng là một 
nguyên hàm. 

■ Cân bằng hệ số ta được — (2x — 1)2 1 = yl2x -1. Điêu này có nghĩa nguyên ham 

F(x) = t(2x-l)2 = t(2x-l)V2x-l => B là đáp án đúng. 

❖ Bình luân :_ _ ___________ __ 

I. lìm nguyên hàm cua 1 hàm phân thức hữu ti là 1 dạng toán hay nếu chúng ta biết 
nguyên tắc tư duy, và nếu không biết thì sẽ rất khó khăn. : Ị 

❖ Ta phải nhớ thế này, nếu phân thức hữu tỉ có bậc ở tử lớn hơn hoặc băng bậc ở mâu thì 
; ta sẽ thực hiện 1 phép cùa tử số cho mẫu sổ'thì sẽ thu được 1 hàm sổ cực kì dễ tính 

nguyên hàm. - 0’-ừ-Ệ : Ấ; ! 

Ngoai ra còn 1 dạng hay nữa khi phân thức hữu tỉ có mẫu sô'phân tích được thành 

nhân tử thì ta sẽ xử lý thếnào? Mời các bạn xem ví dụ tiếp theo. j 

L:.: - ■.- -----.."“•■■■■ 4 

VD5 - Nguyên hàm của hàm số f(x) = , - là: 

A. In(x-2)-2ln(x + 2) + c B. 2ln(x-2)+ln(x+2) +c 

Cln^l+c D. In^+C 

x-2 X + 2 

Giải 

❖ Cách ĩ : CASIO 

> Ta chọn 1 giá trị X thuộc tập xác định (x o) là X = 5 
Khi đó /(5) = 7.6 


aQ) d+3Q)p 2RQ) r5=m 


+3X-2 


s Math A 


> Với đáp án c ta có F(x) = ^- + 3x-2\nx + ) có 


qy aQ) dR2$+3Q)p2hQ))+1 $5= 


Q Mã.th ▲ 

^(^+3X-21nCXt> 


Ta được F'(5) = 7.6 = /(5). Vậy đáp án c là đáp án chính xác. 

❖ Cách tham kháo : Tự luận 

m Hàm /TxV= Ấ - có tên gọi là hàm phân thửc hữu ti có mẫu số phân tích đưỌc thành 

w x 2 -4 ■ "' 2 . : ■ V ■ : '/ị7. ; ív.-'7Í-- 

ỵ nhân tứ ' : : 

■ Phương pháp giải: Chia phân thức phức tạp ban đau thành các phân thức phức tạp 

77T7 4. 4 

+) c ° X 2 '-'? = (x — 2)(x + 2) 

4 11 

+) Ta sẽ tách phân thức lón này thành 2 phân thức nhỏ đơn giản: -y~-Ị = m.—ị + 


178 








+) Đế tách được ta lại đùng pỉnamg pháp hệ số số bất định : 

4 114 w(.r + 2) + //(.r-2) 

.T = tĩì .——- + n .—— <=> —r- = - 7 —-— 

X 2 - 4 X - 2 X + 2 x : - 2 (x-2)(x + 2) 

, „ , , , „ |0 = /// + /? [///=1 
<=> 4 = ///(X - 2) + // (X + 2) <=> Oa* -í- 4 = x(m + n ) + 2ni - 2/7 <=> < <=> < 

[4 = 2m -2n [/7 = -l 

4 _ ì 1 

Vậy .— ■■ = —- 

X - 4 A--2 x + 2 

■ Thành công trong việc đưa về 2 phân số đơn giàn, ta nhó đến công thức sau: 

(ln xỴ = ~.(ln u) ~ — .u' 

X u 

Dễ dàng áp dụng: [ln(^- 2 )]-= —Ị—-.(jc- 2 )’= —Ị— và [ln(* + 2 )]' = -i-.(v + 2 )' = -ỉ— 

X ~ Á X ~ Ả X Ả X \ Ẩđ 

Tổng hợp [ln(x - 2) “ ln (x + 2)]' = —-Ị o ỉn 

Y — 2 

Vậy nguyên hàm của /(.v) là F ( .V ) = In -—“ +c 

X + 2 

❖ Bình luân : 

❖ Qua ví dụ trên chúng ta thấy được sự hữu hiệu của phương pháp hệ số bất định, 1 
phân số phức tạp sẽ được chia thành 2 hoặc 3 phân số đơn giản , 

® Về nguyên tắc thì có thế ra 1 bài tích phân hàm phân thức được chia thành hàng chục 
phân SỐ đơn giàn nhưng trong trương trình học THPT thì cùng lắm là chia làm 3 phân 
thức con. Chúng ta hãy cùng theo dõi phép chia sau: 

4x 2 - 5x ~ 1 _ 4a* 2 - 5x - 1 _ 4X 2 - 5x -1 m n p 

X 3 - 2x 2 - X + 2 (x-2)(x 2 -1) ” (jc — 2 )(jc — ])(x + l) ~ X-2 x-\ x + ì 

<=> Tử số vế trái = Tử số vế phải 

4 = /?/ + 2/7 + p {m = 1 

<=> 4.V 2 - 5.V - 1 = tnịx 2 - 1) + /7(.V 2 - X - 2 ) + p (A' 2 “ 3x + 2 ) <=> < -5 = -/7 - 3/7 <=></7 = 2 

- 1=-/77 = 2/7 [/7 = 1 

^ 4x 2 -5x-l 1 2 1 

Cuối cùng ta thu được: —— 7 - 7 — -- = + -- + —— 

X 3 -2x 2 -x + 2 x-2 x-1 x + 1 

~ A 5 1 2 ] 

Và ta dê tính được nguyên hàm của —— + —7 + —— là: 

ln(x-2) + 2ln(x~l) + ln(x + l) + c 
Thật hiệu quả phải không!! 

ĨVP 6 -[Báo Toán học tuổi trẻ tháng 12-2016] Nguyên hàm của hàm số /(x) = sinx.cosx 
trên tập SỐ thực là: 

1 . 1 ] . 1 

A. ~cos2x + C B. ~ 4 C0S ^ X ^ c. ■“SÌnx.cosx D. -~sin2x + c 

Giải 

❖ Cách Ị : CASIO 

> Chuyển máy tính Casio về chế độ Radian (khi làm các bài toán liên quan đêh lượng giác) 
qw4 

> Chọn 1 giá trị X bất kì ví dụ như X = — 


X-2 4 
X + 2 J X 2 - 4 


179 



> Khi đó giá trị của f(x) tại jc = ~' là = 0,4330... 

iQ))kQ))rqKP6=n 


□ Ms.th A 

sỉnOOcũsÒO 



qyalR4$k2Q))$aqKR6= 


0 Math A 

ẳ(ỈC08(2X))| x a 

- 0.4330127019 


> Ta tiếp tục thử nghiệm vói đáp án B. 
qypalR4$k2Q))$aqKR6= 

0 Màth A 

ẳ(-ịcos(2X))ht> 

0.4330127019 

Ta được = 0,4430... = fịjr j. Vậy đáp án chính xác là B 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 

■ Dễ thây cụm sinxcosx rất quen thuộc và ta nhó đến công thức có nhân đôi : 
sin2x = 2sinxcosx 


a Từ đó ta rút gọn /(*) = — sin 2* 

■ Cái gi đạo hàm ra sin thì đó là cos!! Ta nhớ đến công thức: (cosM)’ = -M , .sinM 
Ap dụng (cos2x)’ = -sin 2x.(2x)' = -2sin 2x 

Cân bằng hộ số bằng cách chia cả 2 vế cho -4 ta được: ^--~cos2x j’ = —sin 2x 

■ Từ đây ta biết được F(x) = --~cos2x 


*> Bình luân : 

• Khi sử dụng máy tính Casio để làm bài tập liên quan đến hàm lượng giác thì ta nên 
đổi sang chế độ Radian để phép tính của chúng ta đạt độ chuẩn xác cao.. 

• Ngoài cách gộp hàm f(x) theo công thức góc nhân đôi, ta có thể tư duy như sau : 

Nếu ta coi sinX = u thì cos x = u' vậy ta nhó tói công thức («")’ = n.a"- ] .u ’ 


Ta thiết lập quan hệ (sin 3 x)’ = 2sinxcosx hay 


(1 . 2 A c . _ 

—sin X = sinxcosx 

12 J 


180 





Vậy ta biết F(x) - ~s\n 2 X tuy nhiên so sánh đáp án thì lại không có đáp án giống. Vậy 

ta tiếp tục biến đối 1 chút, -^-siir .V = = - — cos 2x + — => Fịx) củng ỉà - —cos2jc 

2 2 2 4 4 V/Ỡ 4 

BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải 1 -ĨTHPT Phạm Văn Đông - Phú Yên 2017] Nguyên hàm f —L c/x bằng: 

J cos X 

A. tan ; x + (’ B. ị-tan.v + c c* 3tan\x + c D. “tan 3 Jf + C 

3 . 3 . 

Bải 2- [Thi HSG tỉnh Ninh Bình 2017] Nguyên hàm của hàm số / (jc) = 2016 r là: 

B. 2016*.In 2016 + c 


A.2^_ + C 
In 2016 

c. X 2016 ' v .ln 20 l 6 + C’ 


D. 

In 2016 


Bài 3 -ĨTHPT Quảng Xương I - Thanh Hóa 2017] Hàm số nào sau đây không phải là 

nguyên hàm của hàm số f{x) = / —4 : 

(*+0 

A. Ể±±fì B. P-L c. ỂllỊl D. 

X +1 X +1 x+) x+\ 

Bài 4 -[THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa 2017] Tìm nguyên hàm của hàm số j |^ 2 + — - lyíx^ỳc 

A. L — + 3\n\x\-^-yfx* + c B. 4“ + 3ỉnjc-^Vx^ + C 

3 1 1 3 3 3 

c. ^“ + 3ln|*| + “>/x*" + C D. 4"-3ln|x|™“x/j? + C 

T 1 1 'l 'ì ỉ \ 'ì 


Bải 5 -[THPT Vĩnh Chân - Phú Thọ 2017] Không tồn tại nguyên hàm: 


A. 


x-ỉ 


B. ịj-x 2 +2x- 2cỉx c, Jsin3jcứòc 

Bài 6 -[Chuyẻn Lam Sơn - Thanh Hóa 2017] [ - dx bằng: 


D. jyY& 


B - fj(lnV +c 


X 

c. 


r + c D. ịyỊ(ỉnxf +c 


2x/ln X 2 


A. 2 (lnjc )2 +c 

Bải 7 -[Báo Toán học Tuổi trẻ Tll năm 2016] Nguyên hàm của hàm số f(x)~e x {\- 2017ế" 2v ) 
là: 

A. è* + 20 1 lẽ* + c B. e* - 201 lẻ* + c c. e* + + c D. e* -~^-e x + c 

. . . 2 ._ .. .. . 2 .. 1.L _:. ỉ 


Bải 8 -PTHPT Triệu Sơn - Thanh Hóa 2017] Họ nguyên hàm của [ —4~— ; dx : 

7 Y 2 — Y — 1 


A. J ln \2x + l| + — ln |jc -1| + c 

c. “-ln| 2 .v + 1| -~ln|x-l|+ c 


2x — JC — 1 

B. -y ln|2jc + l| + “in|jt“ l| + c 
D. “ln|2*+l| + -~ln|jf-l| + c 


181 



LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bải 1 . 

❖ Cách 1: CASIO 


Ị 1 Chọn chế độ Radian cho máy tính Casio rồi chọn giá trị V = — chẳng hạn. 

■ Ta có /(*) = —7~ v ' a ^ íV'1 “77 ^ 

' J cos 4 X UJ 9 WỉỉlỀÊâẩẫỀ iầá . 


qw4ajQ))dRkQ)) A 4rqKP6= 


Sin I \XỊ 2 

GŨS (. X ì 4 


s Math A 

4 
9 


Tính đạo hàm của F(x) = “tan 3 x tại x = ^- ta được F(x) = 0,44(4) = 
qyalR3$lQ)) A 3$$aqKR6= 

B Hath À 

^j(ịtar>o;) 3 )| & t 

0.4444444444 


■ Vậy T”(x) = /(x) = — => D là đáp án chính xác 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 


sin 2 x 


-T-J * Ạ/ _ 4. A»» CSiỉl A 2 _ 

■ Biến đôi = tan X. 


1 


l C4.C/1 . - LUll - ry 

cos X cos X 

Theo công thức đạo hàm (z/")' = n.u"-\u '. Với ỉ/ = tanx và n = 3 

Ta có f tan 3 jcV- 3.tan 2 X,— o 1 ị tan 3 x\ = tair X. -Vậy F(x)™~tan 3 : 

v J cos X \3 ) cos“x 3 


hàm => “tan 3 X + c là họ nguyên hàm cần tìm. 


Bài 2 . 

❖ Cách lj C A SI Q _^ __ 

■ Chọn giá trị X = 2 chẳng hạn. 

■ Ta có / (x) == 201 6 X và F( 2) =4064256 

• 2016 ^ 0 ) 1 : 2 - :: 

É Msith Ả 

2Ũ16 K 


4064256 

■ Tính đạo hàm của F(x) = tại 2 ta được F'( 2) = 4064256 

w In 2016 

qya2016 A Q)Rh2016)$$2= 

ií^b 

dr-cL in (20161JI v:=- 

4064256 

■ Vậy F'(jc) = /(x) = 4064256 => A là đáp án chính xác 



là 1 nguyên 


.m^r-"TỈ 



182 





•> Cách tham khảo : Tụ luận 

■ Theo công thức đạo hàm (V) ’ = cf . In X. Với a = 20 ] 6 

Ta có ( 201 6'y = 2016\ln 2016 <=> I T-z~~ I’ = 2016'. Vậy F(x) = , 20 | ‘ 6 - là 1 nguyên hàm 
'> ! In2016j 1 In 2016 


2016' 
In 2016 


4- c là họ nguyên hàm cần tìm. 


Bải 3 . 

❖ Cách Ị : CASIO 

■ Chọn giá trị X = 2 chẳng hạn. 

m , x x(x+2) . . x 8 

■ Ta có / (x) = -r—-r và/( 2 ) = - 

v ' (x + i) 9 


aQ)(Q)+2)R(Q)+l)dr2= 


Tính đạo hàm của F(x) = 
qyaQ)d+Q)plRQ)+l$$2= 


K ị K+ 2 1 
«+ 1)2 

.V + X -1 


Mâ.th A 


3 

9 


10 


tại 2 ta được F'( 2 ) = l.l 1 ( 1 )= n 

X +1 9 


d fKg+K-l 


ứxl x+1 


)l*=: 


X 2 + X - 


X + 1 


■ Vậy F'(x)±f(x) => F(x) = 
án chính xác 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 

*(' v+2 ) (* +l ) 2_1 , 1 
" Biến đổi — = ——= I - 7—-—7 

(x+\Ỵ (x+ỉ)“ (x + l)~ 

■ Theo công thức đạo hàm (— 1 ’ = ^ị.i(' 

\u J u 


1.111111111 

klìông phải là nguyên hàm của f (x) => A là đáp 


= -~.it 1 . Vói u = x + \ 


Ta có 


Ị 

X +1 


0 + 1 ) 


và x' = ỉ => I a:h — — 7 * r = 1 
X + 


0 + 1 ) 

Vậy F(x) = -.— là 1 nguyên hàm=> Đáp số c đúng 


2 <=> 


í X 1 + X + 1 ^ 
X + 1 


,^ £(£+ 2 ) 
= o+o s 


F(x)-2 = 


x + \ 
x 2 -x-l 


x + 1 


cũng là 1 nguyên hàm=^> Đáp số B đúng 


F(x) -1 = —— j- cũng là 1 nguyên hàm => Đáp SỐ D đúng 


Bải 4. 

❖ Cách 1 : CASIO 

■ Chọn giá trị x = 2 chẳng hạn. 

■ Ta có f(x) = x 2 + — -l4x và /(2)= 1 lli— 
Q)d+a3RQ)$p2sQ)r2= 


183 




Math Á 


x z +ặ-2ix 


11-4-/2 


11-4-72 


Tính đạo hàm của F(x) = X- + 3\nx-^\[x* tại 2 ta được F’( 2 ) = 2.6715...= 
qyaQ) A 3R3$+3hQ))pa4R3$sQ) A 3$$$2= 

0 Math A 

2.671572375 

Vậy /■''(x) = /(*) = ''■■ ~Y~ => F(j:) = ^- + 3lnx-là nguyên hàm của /(jc) 
=> c là đáp án chính xác 


c là đáp án chính xác 
♦> Cách tham khảo: Tự luận 




ỵ ■ ■ 

. . . 

(31nx)’ 

llll 


( 3 ' 

ì, 3 Ị 1 

í 4 i 

: =>j 

X 2 




Cv-.> 

ì 2 I 

0 J 


■ Theo công thức ịx-Ỵ^n.x" ' với X 2 j’ ^Ằx 2 o ~* 2 ' = 2x 2 <=> j' = 2>/* 

■ Vậy ^ + 31nx-y>/r^j , = x 2 + —-27* hay F(*) = ^-+ 3 ln*~-j7*Mà 1 nguyên hàm 


Bài 5 . 

❖ Cách Ị : CASIO 
0 Chọn giá trị x-2 chằng hạn. 

■ Ta có f(x) = \l-x 2 + 2x-2 và /( 2 ) không tồn tại 
spQ)d+ 2 Q)p 2 r 2 = 

Mat.h ERRŨR 


CACH sCancel 

c-i 3 c *■] : Goto 

Vậy hàm số ở đáp số c không tồn tại 

♦♦♦ Cách tham kháo : Tự luận 

Dễ thấy -X 2 + 2* “ 2 = -(*- l) 2 -1 < 0 với mọi giá trị xeR •■! 

■ Vậy yj-x 2 +2x - 2 không tồn tại . I 

Bài 6 . 

❖ Cách Ị : CASIO 

■ Chọn giá trị X = 2 chẳng hạn. 

■ Ta có /(x) = ~p-và/(2) = 0.4162... 
ashQ))RQ)r 2 = 

0 Math A 

■ 4 'ln (X) 

X 

0.4162773056 

■ Tính đạo hàm của F(x) = ^Ặ\nxỹ tại 2 ta được F'(2) = 0.4612... 


184 




qya2R3$shQ)) A 3$$$2= 


_ B Ma.th A 

Jf(|JlnCX ) 3 J| x > 


0.4162773056 

* Vậy / r ’(.v)= /(.y) = 0.4I62... => F(.v) = -J(ln.v)' là nguyên hàm của /(.í) => B là đáp 

3 v 


án chính xác 

•> Cách tham kháo : Tự luận 


f t ị\ 3, ị 1 1 

2 n 

Inx 2 = —Jn* 2 .— 0 


{) 2 X 1 

u J 


-I„Á1 


Vậy I ^Ậln.x) Ị 1 - - — hay --^ự(ln.v)' là 1 nguyên hàm 

V 3 J X 3 


Bài 7 . 

❖ Cách 1 : CASIO 

■ Chọn giá trị A- = 2 chăng hạn. 

■ Ta có / (.v) = t>“ (ì - 2017t -') và /(2) =-265.5822... 


QK A Q)$( 1 p2017QK A p2Q)3;)r2= 

e x ( 1 - 201 Te -2 *) 


Mrth Ả 


-265.5822102 

Tính đạo hàm cùa F(x) = e' + 2Q\le"' tại 2 ta được F'( 2) = -265.5822... 
qyQK A Q)$+2017QK A pQ)$$2= 

a Math Ẩ 

ẪCe x +2017e- x )|t> 


-265.5322102 

■ Vậy F’(.y) = /(.v) =-265.5822... => F(x) = e x + 2017c _ ' là nguyên hcàm của f(x) A là 
đáp án chính xác 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 

❖ Biến đổi e* ( 1 - 201 7e Jix ) = e x - 201 le~ x I 

j" Theo công thức (ứ v ) r = e x và (c~' ) = -e x =>(-2017íT v ) = 2017e" v 

Vậy (c v + 201 7e~ x Ỵ = é x ~2017 e~ x hay F(.v) = e x + 201 7e~ x = ử' (1 + 201 7c~ Xv )là 1 nguyênhàĩTỊ 
Bài 8 . 

❖ Cách 1 : CASIO 

■ Chọn giá trị A* = 2 chẳng hạn. 

■ Ta có ,/ (-v)- — T—— và /( 2 ) “ — 

v 1 2x~-x-\ ' y 1 5 

a2Q)+3R2Q)dpQ)pl r2= 


185 







M&th À 


2K±3 

2K £ -K-1 


5 


■ Tính đạo hàm của F(x) = —jln|2jr + l| + -^ln|*“l| tại 2 ta được F'(2) = 1.4-J 
qyap2R3$h2Q)+l)+a5R3$hQ)pl)$2= 

ta Msith À 

&(ĩ?ln<2X+l)+ĩ 

1.4 

« Vậy F'(x) = f(x) = ^ => ,F (*) = —J In |2x + lị + J In |x -1| là nguyên hàm của f(x) => B là 
đáp án chính xác 



. [2/77 + 77 = 2 

o 2 jc + 3 = (2/77 + n)x + m-n o < <£> < 

v 7 \m-n=3 


4 

/7 = - — 

3 


2x + 3 5 14 1 

Vậy ta tách được J ĩVt-^7T 

Theocôngthức (lnz/)' = -ỳ.w' <=>Ị^-jln|2x+l| +jln|x-l|j' = 
=> F(x) = ^yj(\nxf là 1 nguyên hàm 


3 x-1 3 2x +1 


T. CASIO TÍNH NHANH GIÁ TRỊ CỦA TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH 

I) LỆNH TÍNH TÍCH PHÂN 

Đế tính giá trị 1 tích phân xác định ta sử dụng lệnh y 

(3 Ms.tlì 

J>x 

II) ví Dự MINH HỌA 

VDl-[Câu 25 đề minh họa 2017] Tính giá trị tính phân / 

A. / =— \n A B. ~7T A c. 0 

4 


= Jcos 3 x.sin xdx 
0 



186 








Giải 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Vi bài toán liên quan đến các đại lượng tính 7T nên ta chuyến máy tính về chế độ 
Radian 

qw4 

> Gọi lệnh tính giá trị tích phân 

y 

Q 



Điền hàm /(x) = cos 3 x.sìnx và các cận 0 và 7t vào máy tính Casio 

kQ)) A 3$jQ))R0EqK 


Math 


Cũs00 3 sỉn0í> 


Rồi nhấn nút = ta nhận được ngay kết quá của tích phân là 0 


□ Mith À 

JpCũs00 3 sỉníX> 


> So sánh với các đáp án A, B, c, D thì ta thây c là đáp án chính xác 
❖ Cách tham khảo : Tự luận 

■ Đặt/ = cosx khi đó cos 3 X = / 3 

■ Vi phân 2 vế phương trình ẩn phụ cos x = í <=> (cos xỴdx = ỉ'dỉ c=> - sin xcỉx = di 

■ Đổi cận dưới: X - 0 khi đó / - cosO = 1 
Đổi cận trên: X = 7t klừ đó / = cos^r = -1 

B Lúc này tích phân phức tạp ban đầu đã trở thành tích phân đơn giản 
■Ị 4 ỉ u 4j 


❖ Bình luân : 

® Có 10 phép đặt ẩn phụ tính nguyên hàm tích phân. Bài toán trên có tính chất của phép 
số 2: "nếu tích phân chứa cụm sin xcìx thì đặt ẩn phụ cosx = / " 

❖ Trong thực tế học tập, việc đổi vi phân (đổi đuôi) thường bị các bạn lãng quên, chúng 
ta chú ý điều này. 

PHỤ LỤC: 10 PHÉP ĐẶT Ẩn PHỤ THƯỜNG GẶP 

❖ Phương pháp đặt ẩn phụ thường dùng để đưa 1 tích phân phức tạp, khó tính trở về 

một tích phân đơn giản, dễ tính hơn. Sau đây là 10 phép đặt ẩn phụ vói 10 dấu hiệu| 
khác nhau thường gặp. ỉ 

■ Phép 1: Nếu xuất hiện căn thức thì đặt cả căn bằng t 

■ Phép 2: Nếu xuất hiện cụm sin xdx thì đặt COS.Y = / 

B Phép 3: Nếu xuất hiện cụm —\—dx thì đặt tan X = / 

cos A* 


187 



■ Phép 4: Nếu xuất hiện cụm : \ dx thì đặt cot JC = / 

sin X 

• Phép 5: Nếu xuất hiện cụm —cừ thì đặt In X = t 

X 

■ Phép 6 : Nếu xuất hiện e x dx thì đặt e x =t 

■ Phép 7: Nếu xuất hiện cụm —^— -dx thì đặt x = tan/ 

X + a 

• Phép 8: Nếu xuâ't hiện cụm -sỊx 2 -a 2 thi đặt .V = asìnỉ 

■ Phép 9: Nếu xuất hiện cụm Ja z ~x 2 thì đặt X = 

COSĨ. 

■ Phép 10: Nếu xuất hiện biểu thức trong hàm ln,log,ổ... thì đặt cả biểu thức là t 

• Việc đàt ẩn phụ thưởng tiến hành theo 3 bước 

• Bước 1: Đặt ẩn phụ theo dãu hiệu 

• Bước 2: Vi phân 2 vế phương trình ấn phụ để đối đuôi 

• Bước 3: Đổi cặn dưới và cận trên sau dó thế tất cả 3 đại lượng trên vào tích phân ban 

đầu để tạo thành một tích phân đon giản hơn. • : ""j 

VD2-[Chuyên Khoa học Tự nhiên 2017] Tính tích phân / “ I ■ ;■?■■■■-. dx 

« yje 2x -\ 

A* Jĩ-yf? -1 B. 2j\n 2 - ì 

Co vhr 2-1 ) D,Cả3 đáp án trên đều sai 

Giải 

• Cách 1 : CASIO 

> Gọi lệnh tính giá trị tích phân y 

3 Ha.th 



Điền hàm f (x) =- 


nhận được ngay kết quả của tích phân là -0,7956... 
yaQK A 2Q)RsQK A 2Q)$pl $$$ 1 Eh2)= 

|ln(2) &2X 


và các cận 1 và In 2 vào máy tính Casio Rồi nhấn nút = ta 


,1 1 


Math Ẩ 

dx 


... 

-0.7956074167 

ỉĩih Casio sồ l i dừnem 


|> Giữ nguyền kểt quả này ở máy tỉnh Casio số 1 , dừng máy tính Casio thứ 2 để tính kết 
qua của các đáp. án A, B, C/ D ta thấy đáp sổ_c ;• y,:. : ;_ 


Mãtli Ả 


V3-JẽM 

-0.7956074167 

Đây là giá trị giống hệt tích phân, vậy c là đáp số chính xác 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 


188 







■ Đặt / = N /<r' - 1 

■ Vi phân 2 vế phương trình ấn phụ 

■ t = 7 <=> / 2 = ứ 2 ’ — 1 <=> p p// = (e 2> — 1Ị 'íÍY <=5- 2 tdt = 2 e 2, dx <=> /í// = e 2x dx 

" Đổi cận dưới: X = I khi đó t = 7e : -1 


Đổi cận trên: -V = In 2 khi đó í = v/c 21 "- - 1 = 

“ Lúc này tích phân phức tạp ban đầu đã trờ thành tích phân đơn giản 

ự3 


/= f -xdt - í í//=/ 

. b 


\Je 2 ~ 1 


-\Ỉ3 - \le 2 -1 


*> Bình luân : 

• Bài toán trẽn chứa nội dung của phép đặt ấn phụ sổ 1 "nếu tích phân chứa căn thì ta 
đặt ca căn là ấn phụ Ị " 

• Việc vi phân luôn phương trình đặt ẩn phụ / = yje 2x - 1 thường khó khán vì chứa căn, do 
đó ta thường khử căn r = <r A - Ị bằng cách bình phương 2 vế. Sau đó ta mơi vi phân 

VD3-[THP Nguyễn Đình Chiếu - Bình Dương 2017] Giá trị của a để tích phân 

} X 2 + 2x+2 . , ., a 2 

-- c Ịỵ C Q giá trị -— + £/ + ln 3 là: 

J x+1 ữ 


0 

A. 5 


2 

B. 4 


c. 3 


D. 2 


Giải 


❖ Cách 1 ; CASIO 


> Về mặt bản chất nếu tích phân ró g ìá tr i bằng biểu thức ~* + ữ+ ln3 thì 


hiệu của chúng phải bằng nhau. Vây ta thiết lập hiệu j —-- ĩ* 2 cỉx -1 ^“ + ỡ+ln3 

0 X +1 i 2 


va 


bài toán trở thành tìm a để hiệu trên bằng 0 

> Thử với giá trị a-5 Ta nhập hiệu trên vào máy tính Casio hiệu j 

! ' . 0 


5 X 2 +2x+2 


x+1 


đx- 




+5+ln3 


Rồi nhấn phím = 


0 Math A 

'!iSg jgĩS±ả dx .f5Ị 
0 tf+i UK d 

J J 1—* J I—I 


Ũ.6931471807 

Máy tính Casio báo một giá trị khác 0 vậy đáp án A là sai. 

> Sửa vị trí a thành số 4 và số 3 ta đều nhận được kết quả khác 0 vậy đáp án B và c 
đều sai 

> Thử với giá trị a = 2 ta được: 
yaQ)d+2Q)+2RQ)+lR0E2$p(a2dR2$+2+h3))= 


(azaKz$+z+mqj= 

0 Mith A 

J 0 K+í u; : y. 

Ũ 


189 



Khi đó hiệu trên bằng 0 tức là A là đáp án chính xác 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 

■ Tách tích phân thành: ị - 4- 1 4 

( X 2 \ , , s .V 2 

■ Vì 4 JC ' = X 4 1 nên nguyên hàm cua X 41 là -“ + X 

[2 ) ~ 2 

■ Vì (ln|x4]|V =—~ nên nguyên hàm của là ỉn|x + l| 

* 1 x + 1 X 41 ^ 

Tóm lại jf X 4 1 4 -4-j \dx =|” + .r+ ln \x 4 


CỊ ă -4;_. y^iìC". li 

= — + Ỡ + In <7 + 1 

0 2 1 1 



8 Thiết lập quan hệ 4 a 4 In|<7 4 l| = — 4 <7 4 In 3 <=> In |í/ + i| - In 3 o £7 - 2 

2 4* 

❖ Bình luân : 

B Bài toán này còn có mẹo giải nhanh dành cho các bạn tinh ý, chúng ta quan sát ham 
f(xì chứa thành phần —ỉ— có mối liên hệ với nguyên hàm của nó là lnỊx +1|. Ta đặt 

J ' Jf + 1 

câu hói vậy phái chăng In|.Y + l| khi thê cận sẽ là In ịct + Ị| có môi hen hẹ VƠI In3 — In ịo + 1| 
suy ra a = 2. 

• Hầu hết bài toán chứa tham số tích phân tác giả xin khuyên các bạn nên dùng phương 
pháp Casio chứ phương pháp tự luận nhiêu khi rất loăng ngoăng và dê sai. 

VD4 -[Báo Toán học tuổi trẻ Tll năm 2016] So sánh các tích phân 


1 _ 2 ‘ 

/ = J yịxd\'J = Jsinr xcosxdx, K - J xm' 

i (. 0 

Ta có kết quả nào sau đây 

A. Ị > K > J B. ỉ > J > K c. J > ỉ > K D. K > ỉ > J 

Giải 


❖ Cách 1 : CASIO 

> Tính giá trị tích phân / ta được / = 4.6666... và ghi giá trị này ra nháp. 
ysQ)RlE4=n 

0 Math Ả 

|j./Xdx 

4. (6) 

j> Tính giạ trị tích phân J ta được J - 0.3333... và lại ghi giá trị này ra nháp 
qw4yjQ))dkQ))R0EaqKR2“ n 

0 Mstth Ả 

|.y:qq:4 j^sin.00 2 cos(X>. 

1 0.(3)'; 

> Tính tiểp giá trị cuối cùng K = 1 
qw3yQ)OQK A Q)ROEl= 


190 







0 


M*th A 


ỉ A-h' dx 


1 


Rõ ràng 4.6666 > 1 > 0.3333 hay / > K > J . Vậy đáp án chính xác là A. 


♦> Bình luân : 

• Qua bài toán trên ta thấy rõ hơn sức mạnh của Casio khi giải nhanh những bài tích 
phân xác định, phương pháp tự luận cung có nhung rất dài dòng, tác giả xin không đề 
cập tới dành thời gian cho các bài khác quan trọng hcm. 

VP 5 -[Báo Toán học Tuổi trẻ tháng 12 năm 2016] Tích phân J(|3,Y-l|-2|*|)ứfr bằng 

õ 

A. B. J c. 4^ D. 0 

6 6 6 

Giải 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Cách gọi lệnh giá trị tuyệt đối qc 

0 Math 

101 


> Khi biết lệnh giá trị tuyệt đối rồi chúng ta nhập tích phân và tính giá trị một cách bình 
thường 

y(qc3Q)pl$p2qcQ)$)R0El 

0 Mfcth 

J'ồ c 13X-11 -21XI í ► 

> Nhấn nút =ta sẽ nhận được giá trị tích phân là / = “0,016666... 


giá trị tích phân là Ị = “0,016 

0 M&th Á. 

J Q(13X—11—21XIJ > 

-fl 


•0.1666666589 

> Đây chính là giá trị xuất hiện ở đáp số A. Vậy A là đáp số chính xác của bài toán 

*> Cách tham kháo : Tự luận 

l 

■ J(l 3x - 'I - AA ) dx =í (I 3 * - 'I - AA ) dx +1 (I 3 *- 'I - A x \) dx 

0 0 L 

3 

i li 

1 3 3 3 

H Khi 0<x<— thì J (|3 - lị “2ịjt|)cA = |(1 -3x - 2x)dx =10 - 5x)cỉx = 

^ 0 0 . 0 

Ị 1 1 1 

■ Khi -~<x<\ thì J(|3 jc —1| — 2|jc|)tìfe =|(3 jc- 1 - 2jc)íA-|(jC“1)ể/jc=| 

3 I 11 


5x : 




191 






Vậy / = }(|3jf -1| - 2\x\)dx + ị'(|3x -1| - 2|x|)«fc = -1 = y 

3 


*> Bình luân : 

• Để giải các bài toán tích phân chứa dấu giá trị tuyệt đối ta phải sử dụng phương pháp 
chia khoảng để phá dấu giá trị tuyệt đối. 

Ta biết 3x-l>0<=>x>^- và 3x-l<0<=>x<” vậy ta sẽ chia đoạn [0;l] thành 2 đoạn 



r 0;— 1 

L 3j 

và 

M 

|_3 J 



lỹ| 

Để tá 

chì 

tích 

phân thành 2 tích phân ta sử dụng công thức chèn cận : Với ị 

ụấ trị c 


• Để tách 1 tích phẩn thành 2 tích phân ta sử dụng công thi 

I kì thuộc đoạn [ a\b\ thì ị f(x)dx = j f{x)dx + ịf {x)dx 

! L_c.. \ - '"11- V . 1.3" v 'y'. : 

-w , rmi • 1 • 1 • ? • . 7 1 r»i r nril “ nrv^ I-»T 


VD 6 -[Thi học sinh giỏi tỉnh Phú Thọ năm 2017] 

-dx = an + ~\nb (0 < a < 1.1 < b < 3) . Tích ab bằng bao nhiêu? 


Jĩ 

1 

Cho biết ị 

0 


eosx 


sin X 4- cosx 


A. 


B. 


c. 4 
6 


D. ^ 
8 


Gỉảỉ 


❖ Cách 1 : CASIO 


n 

> Tính 

0 J 


~</x = 0.5659 ... = A 


> smx + cosx 
qw4yakQ))RjQ))+kQ))R0EaqKR4= 


s Mith Ả 

4 COStX) 

0 sin(X)+cosOíji_ 

0.5659858768 


Lưu giá trị này vào biến A 
qjz 


0 Mith A 

Ans*A 

0.5659858768 

I A-^-\nb 

Vậy ta có: an +—ln b = 0.5659... = A => a =--- 

7 4 _.___.”.'__ _ 7T _ ...... 

y4-iln/> I / I \ n 

:> Nếu đáp số À đúng thì ạb~ A- <=> - 4—~“ 2 ^ 4 in b 1 ==0 

I Sử dụng chức năn g dò nghiệm SHIET SOLVẸ để tìm b_ . 

Q)(Qzpal R4$QQhQ))) p aqKR2$qr=0.5= 


192 






0 M»tíi 

Can’ t So1ve 

ỊỊACD : Cance 1 
í 4 3 í ►]: Goto 


Không tìm được h => Đáp án A sai 

> Với đáp án B ta có hị A - — in h 1- —= 0 
I 4 ) 4 

Q)(QzpalR4$hQ)))paqKR4qr=0.5= 

xitì-ịinc;ỏj-f 

2 

L-R= 0 

=> k = 2 => a = ~ thỏa điều kiện 0 < a < 1.1 < h < 3 
8 

=> Đáp số B chính xác của bài toán 

• Bình luân : 

• Một bài toán rất hay kết hợp lệnh tính tích phân và lệnh dò nghiệm SHIFT SOLVE 

• Cách Casio có thêm một ưu điếm là tránh được các bài tích phân khó như 

f cos* 

ị —--- dx 

^sinx + cosx 

BÀI TẬP Tự LUYỆN 

,T 

Bài_l-[Chuyên Khoa học tự nhiên 2017] Nêu ịsin"xcosxí& = — thì n bằng: 

0 64 

A. 3 B. 4 c. 5 D. 6 

? N ệ _ 

Bàj...2-[Báo Toán học Tuổi trẻ tháng 12 năm 2016] Tích phân J 3jcVx : +1 bằng: 

A. 3 B. 7 c. -5 D. -3 

Bải 3 -[Group Nhóm Toán 2107] Tích phân í —-— bằng: 

h e ' +2 *" -3 


A. In 3 


B. In 4 
4 


£ 

Bài_4-[THPT Nho Quan — Ninh Bình 2017] Cho f- 'dx = — In 3. Tìm giá tri của a: 

' 1 + 2sin 2x 4 ° 

A. 3 B. 2 c. 4 D. 6 

Bài.5-[Báo THTT tháng 11 năm 2016] Giá trị nào của a để J(3.V 2 ; 2)(lx = a í 2? 

A. 0 B. 1 c. 2 D. 3 

B ài 6-[THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh 2017] Tính tích phân / = ĩ ỵĩ + 2ỉnx dx: 

, * 

A.I = e 2 -ị B. / = £—íl c. / = c 2 +l n ỉ = — 


‘irx 2 + 2 In X 


193 






LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bải 1 . 

n 

6 11 

■ Với n-2 tính giá trị tích phần Isin 2 xcosxdx ” ~7 * 77 ^ Đáp án A sai 

0 24 64 

A nrr ^ 


yjQ))dOkQ))ROEaqKR6= 


0 Mitt, Á. 

Jo sin(ỉ0 2 xcos(> 


1 

24 


■ Với n = 3 tính giá trị tích phân I sin 1 xcosxdx = => Đáp án B chính xác 

y jQ)) A 3$OkQ))ROEaqKR6= 

■ ỉịtirệặv.; ;vV-:;Ịy V; :iJịỹ•'Va - : í hịBỊtlỊỊ V 7^; .7; V:V ■ ỹ s ::i 

J Q sin00 3 xcosc:i>. 

■ Chủ ý : Tự luận với dấu hiệu "xuất hiện cụm cos xdx " ta sẽ đặt t = sin í 


Bài 2. 


Mith A 


73 . . 

Tính tích phân 13 w X 2 +1 = 7 => Đáp số chính xác là B 

0 

y3Q)sQ)d+lR0Es3~ 

j^3XJx 2 +ldx 

Chủ ý : Tự luận với dấu hiệu "xuất hiện căn thức" ta sẽ đặt căn thức là ẩn phụ 
Đặt t = yfx 2 + 1 <=> r = X 2 + 1 Vi phân hai vế => 2xdx = ĩtdt => xdx = tdi. 

ị , |2 

. Khi đó tích phân trở thành 1 3t.tdt 

I 


x = 0 =>/ = 

X = V5 => í = 2 


Đổi biến: 

Bải 3 . 

■ Tính tích phân f 

. 

y a 1RQK A Q)$+2QK A pQ) $p3Rh3) Eh5)= 

1 


- 7 


In5 : f 3 3 V. / 

2" -- = 0 . 4054 .. = ln . -Ị => Đáp số chính xác là c 

ẹ* + 2e~ x - 3 U' 


ln C5J 


1 n í 31 eX+ze-x_-;J 

0.4054651081 

Chủ ỷ : Tự luận với dấu hiệu " xuất hiện e x " ta sẽ đặt e x là ẩn phụ 
Đặt t = e x Vi phân hai vế =0 e x dx = dt. 

[x = Ịn3 =>í = 3 ^ hch phân trở thành I e ^ - 7 — = J 2 Jí - 

jc = In5=>/ = 5 J 3 e 2 --3e-+2 ịt-3t + 2 


Đổi biến: 


dí 


194 








Bài 4. 


Thư VOI a - 3. Tính tích phân I"-—————<A' = 0.2512... * -7 In 3 = 5 > Đáp sô A sai 

J 1 - 2sin 2.V 4 r 


E A 


qw4y ak2Q))Rl +2j2Q))RDEaqKR3= 

.. 0 i+2sin i.2K'Ị u ' ' 

0.2512631347 

.7 

■ Thử với a=4 Tính tích phân f , C ° s2a ' dx = 0.2746 = ị In 3 => Đáp SỐC sai 

7,1 + 2sin2.v 4 r 

$$E$R$o4= 


0 Math ▲ 


4 —^ gst2K) H 

0 1+2sin(2ftj ax 

0.2746530722 

■ Q ĩý - ỷ : Tự luận với dấu hiệu "xuất hiện cụm coslxdx " ta sẽ đặt sin2x = / là ẩn phụ 


Bài 5. 


■ Thiet lập phương trình (3.V“ + 2)c/.Y — P’ + 2 ) = 0. Vì đê bài cho sẵn các nghiệm nên ta 

0 

sử dụng phép thử 

Với a = 1 vế trái phương trình là : j(3.v 2 + 2)dx-{Ý + 2 ) = 0 => Đáp án đúng là B 

0 


Wy(3Q)d+2)R0El$p(l+2)= 


B M«h A 

J l ị l L3>í 2 +2)dx-íl-it> 


ũ 


Bải 6. 


-V 2 + 2In* , e 2 + 1 

——dx = 4.1945... = ~ - 


Đáp SỐ chính xác là B 


■ Tính tích phân / = J 

1 

yaQ)d+2hQ))RQ)Rl EQK= 

0 Hith A 

4.194528049 

" Qui—ỵ: Tự luạn ta nên tách tích phân thành 2 tích phân con để dễ xử lý: 
I = ị xcix + 2Ị In x.—dx 

i 1 x 

Nếu tích phân "xuất hiện cụm — dx " thì đặt \nx = t . Vi phân hai vế => —dx = dt . 

X ’ * 

X — 1 2=> t = 0 -ị Ị. 

• e _ >f __J • Khi đó tích phân trở thành J xdx + 2J tdt = ' 

- ___ ....__ _ __ 1 ọ 


rSỉ&.-ũ:*- ịx=l=>t = 0 
Đối biến 


cr +1 


195 





T. CASIO TÍNH NHANH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG 


1) KIẾN THỨC NỀN TẢNG 

1. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số ỹ= f(x ), y = g(x)vầ hai đường 
thẳng x = a,x-b được tính theo công thức 

S = }|/W-g(*)k* (1) (Dạng 1) 

a 

Quy ước : Trong bài học này ta gọi đường thẳng x = a là cận thứ nhất, x = b là cận thứ hai 
Chú TÝ : Khi đề bài không cho hai cận thì hai cận sẽ có dạng X = X,, X = x 2 với x,,Xj là hai 
nghiệm của phưong trình hoành độ giao điểm 

2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số x = f{y), x = g{y) và hai cận 
y a.v-b đưọc tính theo công thức: 

s = I;/( 1 ) - g(y)\ d y (2) (Dạng 2) Ị 

3. Tổng hợp phương pháp (gồtn 3 bước) 

+ Bướcl: Xác định rõ hai hàm y = f(x),y = g(x) hoặc x = /(y),x = g(y) 


+ Bước 2: xác định rõ 2 cận x = a,x = b hoặc y = a,y = b 
+ Bước 3: Lắp vào công thức (1) hoặc (2) rồi sử dụng máy tính Casio 
II) VÍ DỤ MINH HỌA 

VDl-[Đề minh họa môn Toán Bộ GD-ĐT lân 1 năm 2017] 

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bới đồ thị hàm sổ y = x i -X và đồ thị hàm số 
y = x-x 2 

A- B. J C.H D. 13 

12 4 12 

Giải 


> Ta có hai hàm sổ y-x 3 -X và y-x-x 2 


x = 0 


> Giải phương trinh hoành độ giao điểm 


X 3 "X = X~X 2 o X 3 + X 2 "2x = 0o 


Jt = l 


X = ~~2 


Ta có 3 cận x = 0‘X = \;x = -2 mà công thức chỉ có 2 cận vậy ta chia thành 2 khoảng cận 
-2 < X < 0 và 0< X< 1 .. ^ _ __ : . ........^. 

> Diện tíđĩ hình phang giới hạn bởi đo thị y = x 3 -x / y = 3-X và hai đường thẳng 

x = -2;x = 0 là 5, = j|(^ 3 -x)-(x-x 2 )|íỉv 

Điện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị y = x 3 -x, y = 3-x và hai đường thẳng 
x = 0;x = l là s 2 =ị|(x 3 -x)-(x-x 2 )Ịí/x _ 

> Vậy tổng diện tích 5 = Ị|(x 3 -x)-(x-x 2 )|dx + Ị|(x 5 -x)-(x-x 2 )|dx 

-2 Ố 

Sử dụng Casio với lệnh tính tích phân 


196 






yqc(Q) A 3$pQ))p(Q)pQ)d)Rp2E0$+yqc(Q) A 3$pQ))p(Q)pQ)d)R0El= 

|t _, , , 0 Màth A 

1“ CX*-!0-(X-» 

J 


12 


37 

Vậy 5 = ta chọn đáp án chính xác là A 


♦> Bình luân : 

• Thật tuyệt vòi phải không, và từ đây theo 3 bước kết hợp Casio ta sẽ làm mọi bài liên 
quan đến tính dỉện tích hình phằng. 

VP2 -[Đề cương chuyên KHTN Hà Nội năm 2017] 

Cho miên (D) giới hạn bởi đồ thị hàm số y = In (.V + ]), y = ỉn 2.yfx,x - 2, Diện tích miền 
phắng (D) bằng: 

A. lnVĨ6.(V2 + l)-3ln3 + l B. -|ln2.(>/2+l) + 31n3-l 

C.!n^ + Í^ln2 + ! D. uM + ị\ n 2* -1 

21 3 27 3 

Gỉảỉ 

> Ta có hai hàm số y = In (x + 1) và y = In 2.Jx 

y Cận đâu tiên là X = 2 ta đi tìm cận tiếp theo bằng cách giải phương trình hoành độ 
giao điểm ln(x + l) = Iii2.a/x o ln(X +1) — In2.V3c = 0 

Để giải nhanh phưong trình này ta sẽ sử dựng Casio vói chức năng dò nghiệm SHIFT 
SOLVE 

hQ)+l)ph2)OsQ)qr2= 

0 Math 

lnCX+l)-ln(2)x/> 

i 

L-R= 0 

Ta được nghiệm X = 1 

Vậy ta tìm được hai cận X = \:x = 2 

> Diện tích hình phắng giới hạn bởi hai hàm số y = In (* + !), y = ln2.v* và hai đường 
thẳng x = \;x = 2 là s - J|ln(;c +1) - In2.v/x|rót 

;.;. .^..1 _ .. t r _ ■ ■■ ■■■ ■ ! 

Sử dụng Casio với lệnh tính tích phân 
yqchQ)+l)ph2)OsQ)RlE2= 

□ Math Ả 

Ji I lnCX+ii-lnCSb- 
Ũ.0646297673 

Vậy s = 0,0646... Tính giá trị xem đáp án nào có kết quả 0,0646... thì là đáp án chính 
xác. => ta chọn B 

*♦* Bình luận : Việc tìm nghiệm của phưong trình hoành độ giao điểm hay tung độ giao 
điểm mà phức tạp ta có thể tính nhanh bằng kỹ thuật dò nghiệm vói chức năng SHIFT 
SOLVE đã được học ờ bài trước. 


197 



VD3-[Th thử website Vnmath.com lần 1 năm 2017] 

Đưòng thẳng y~c chia hình phẳng giới hạn bởi đường cong y = x 2 và đường thẳng 
y = 4 thành hai phần bằng nhau. Tìm c 

A. ịlĩẽ B. ^9 c. l4ì D. 3^/3 

Giai 


> Hai hàm số V = X 2 và V = 4 

Giải phương trình hoành độ giao điểm V 2 


- 4 = 0 <=> X = ±2 



Sử dụng Casio với lệnh tính tích phân 
yqcQ)dp4Rp2E2= 

f z jx 2 -4ldx 


I 


Vậy s = 


32 


J -2 


một nửa diện tích là 


Ms.th À 


3 


16 


3 3 

> Vì đường thẳng y = c chia hình phẳng s thành 2 phần bằng nhau => Diện tích hình 
phằng giới hạn bởi đường cong y = X 2 , đường thẳng y = c có độ lớn là Y 


> Thừ vớì đáp án A ta có y = yj\6 . 

Giải phương trình hoành độ giao điểm X 2 = ịfĩ 6 <=> X = ±yfỉ 6 

^16 _ 

=>5' = I |x 2 ™-ựl6p- 


yqcQ)dpqsl6Rpq A 6$16Eq A 6$16= : 

Vậy iS, = — (đúng) => đáp án chính xác là A 


VD4-[Đê cương chuyên KHTN Hà Nội năm 2017] 

Tính diện tích hình phẵng giới hạn bơi y 2 = X + 1 và trục Ợy bằng: 

A.2 ' b;| c.i ■ D. 


-ì 16 

3 


Giải 


> Hai hàm số X = y 2 - 1 và trục Oy có phương trình X = 0 
Giải phương trình tung độ giao điểm y 2 -l=0<=>y = ±l 
Vậy cận thứ nhất là y = ~~\ cận thứ hai là y = 1 

> Diện tích hình phằng giói hạn bởi hai đồ thị hàm số x = y 2 -\, X = 0 và hai đường 

thẳng y = “l,y = l là: s = J|(y 2 - 1) — o|cộ/ 

-1 

Sử dụng Casio vói lệnh tính tích phân 
yqcQ)dplRplEl= 


198 




Math A 


1-1lx 2 -lldx 

4 

Vậy .V = — đáp SÔ chính xác ỉ à c 
3 

• Bình ĩuân : 

• Bài toán này nên đưa về dạng 2 thì sẽ dễ dàng tính toán hơn. Nếu đưa về dạng 1 ta 
phải tính y = ±yJx + \ rồi lại phải tìm cận sẽ khó hơn 

• Ta hiểu với máy tính X hay Y chỉ là kí hiệu nên s = J|(y 2 ~l)-o|r/y =J|(;r -l)-o|d* 

.V' -1 : ~ỉ V ;• ; 

Nên ta có thể thực hiện phép tính với máy tính Casio như trên 
VD5 -fSách bài tập Nâng cao Giải tích lớp 12 t.153] 

2 

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong x = y* , đường cong x + y A =2 và 
trục hoành 



2 

> Hai hàm sổ X = y ĩ và x = 2- y 4 



Giải 


D. 


7 

4 


Trục hoànli có phương trình y = 0 => cận thứ nhất y = 0 

2 

Để tìm cần thứ hai ta giải phương trình tung độ giao điểm: y ĩ = 2-y 4 . Để giải nhanh 
ta sử dụng chức năng dò nghiệm SHIFT SOLVE 
Q) A a2R3$$+Q) A 4$p2qr 1 - 

X 3 +X 4 -2 

X- ‘ " 1 

L-R= 0 


vậy cận thứ hai là y = 1 

I . ' ' ' 3 ' '■ ' ■ ' 2 " : 3 ' , ••' ; ' ' i 

> Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số x~y\ X = 2-X 4 và hai đường 


r y\ 
y 

V J 


-{!-/) 


thẳng y = 0,y - 1 là : s = J 

0 

Sử dụng Casio vói lệnh tính tích phân 
yqcQ) A a2R3$$p2-f-Q) A 4R0El- 


dy 


Math A 


[q IX® -2+X 4 1 dx 
1.199999964 


Vậy s = 2 => đáp SỐ chính xác là A 

❖ Bình iuân : 

• Do cài đặt làm tròn của máy tính của mỗi máy là khác nhau nên ta nhanh nhạy trong 
việc làm tròn để tìm đáp án đúng nhất. 


199 





VD6 -fThi thử lỏp toán thầy Bình lân 2 năm 2017] 

2 

Tính diện tích hình phắng giới hạn bởi Elip có phương trình X 2 = \ 


A. n 


B. 3 n 


c. ụ 

5 


D.ụ 

3 


Giải 

> Ta có: X 2 + ~~ = 1 o X 2 = ỉ * = ±Jì ~~ => Hai hàm số x = ~, 

. '9 9 ; 9 ‘ ^ 1 

rr A 7 ị-'. ^ oAv, 4-^ ^ nAU.. 



, 1 y Ly 

> Diện tích hình phăng giới hạn bời hai đồ thị hàm sổ X = 1 - , x = ^~g và hai 


đường thẳng y = -3, y = 3 là: 5 : 


T 


dy 


Sử dụng Casio với lệnh tính tích phân 
yqc2slpaQ)dR9Rp3E3= 


! '3 


—3 




Mith À 

dx 


9.424777961 

Vậy 5 = 9.4247... = 37Ĩ => đáp số chính xác là B 

❖ Bình luận: 



~ JV. 4. 


Elip nhưng chưa đề cập đẹn công thức tính diện tích của Elip và việc sử dụng tích 

: vời. 


VD7-[Thi học sinh giỏi tỉnh Phú Thọ năm 2017] 

Người ta trồng hoa vào phần đất được tô màu đen được giói hạn bởi các cạnh AB,CD 
đường trung bình MN của mảnh đất hình chữ nhật ABCD và một đường cong hình 
sin (như hình vẽ). Biết AB = 2 x(m), AD = 2 (m) . Tính diện tích đất phần còn lại (đon vị 


tính m 2 ) 
Ả. 4/r-l 
c. 4;r~2 


B. 4(tt - ì) 
D. 4tt-3 


Giải 



B 

M 

c 


> Diện tích hình chữ nhật ABCD là: Sị ~ AB.CD = 47r(n7 2 } 


> Hình sin có biên độ ±1 và chu kì 2 n nên có phương trình là: y-sỉnx 

Gắn hình trên lên trục tọa độ Oxy vơi gốc tọa độ o là giao điểm của đồ thị hình sin 
với trục hoành MN 

ỉt 

Ta có diện tích hình mầu đen bên phải trục hoành là: S 2 = j|sin x-0ịc/x = 2 

0 


200 





qw4yqcjQ))p0R0EqK= 


□ Mith Ả 

I sỉ n c X 5-0 

2 

> Diện tích cân tìm = s\ - 2S : = 4/r - 4 đáp số chính xác là B 

•> Bình luăn : 

Nểu đề bài thay đổi thành AD = 4 như vậy biên độ hình sin là ±2 vậy sẽ có phương 
trình là y = 2sỉn X 

VD8-[Đê minh họa Bộ GD-ĐT lần 2 năm 2017] 

Cho hình thang cong (/-/) giới hạn bởi các đường y = e\y = 0,x = 0 và A' = ỉn 4 . Đường 
thẳng x = k (0< k < In 4) chia (/-/) thành hai phần có diện tích Sị,S 2 như hình vẽ bên. 
Tìm k để Sị = 2S 2 

A. k =Ậln 4 B. k = In 2 

3 

c. k = ln~ D. k - In 3 

3 

Giải 

> Gọi 5 là diện tích hình (//) ta có s = Ị |e’ ■-oịdx = 3 
yqcQK A Q)R0Eh4)= 

(3 Math A 

Jỉ nt4> le x ldx 

«■ 

> Vì Sị = 2S 2 mà tổng diện tích là 3 => Sị = 2 => Ị|e ,v ịdx = 2. Thử các đáp án ta có k - ln3 
yqcQK A Q)R0Eh3)= 

(3 Ms.th ▲ 

íỉ nt8, l« x l*« _ 

2 

=> Đáp số chính xác là D 
VP9 -fĐề minh họa Bộ GD-ĐT lần 1 năm 2017] 

Ông An có một mảnh vườn hình Elip có độ dài trục 
lớn bằng 16 m và độ dài trục bé bằng lOm. Ông 
muốn trồng hoa trên một dải đất rộng 8 m và nhận 
trục bé của Elip làm trục đối xứng (như hình vẽ). 

Biết kinh phí đế trồng hoa là 100.000 đồng 1/77 2 . Hòi ông An cân bao nhiêu tiền để 
trồng hoa trên dải đất đó? (Sổ tiền làm tròn đến hàng ngàn). 

A. 7.862.000 B. 7.653.000 c.7.128.000 D. 7.826.000 

Giải 




> Xét hệ tọa độ Oxy đặt vào tâm khu vườn, phương trình Ẻlip viền khu vưòn là 





201 





& ^ x 2 

Xét phần đồ thị Elip nằm phía trên trục hoành có y = 5y1 - 

> Diện tích s của dải đất cũng chính bằng 2 lần phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị 
y ~ f(x), trục hòành, đường thẳng x =-4, đường thẳng x-4 


T T '■■■ y.': 4 •• !' ỵ-ị/. ; •• •h • •• % 

=>5 = 2 f 5. 1-4--0£SỄ*r = 76.5389182 
1 , V 64 - 


2yqc5slpaQ)dR64Rp4E4= 


0 . Mith Á 


76.5289182 


=> SỐ tiền cần là 100.0005’ 
0100000 = 


Ons-100000 


0 Math Jl 


7652891.82 


Đáp số chính xác là B 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải l -[Thi thử chuyên KHTN Hà Nội íân 1 năm 2017] 

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y- X 2 , đường thẳng y-2-x và trục 
hoành trong miền .X > 0 bằng: 


Bải 2 ~nrhi thử chuyên Vị Thanh “ Hậu Giang năm 2017] 

Tính diện tích hình phắng giói hạn bởi các đường y-x 2 +x-\ và y = X 4 + Jt- 


Bải 3 -ĨĐề cương chuyên KHTN Hà Nội năm 2017] 

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số y = ịx 2 + 1| và y~\x\ + 3 bằng: 


: 4 ^ ^ • 3. 3 3 . , ■ Ị 

Bài 4-[Thi thư nhỗm toán Đoàn Trí bủng lằn 3 nắm 2017] 

Tính diện tích hình phẳng giói hạn bởi đồ thị hàm số y = 2 v và đồ thị hàm số y = 3-x 
và trục tung 


2 ln 2 


D. 2 + - 


Bải 5 -[Đoàn Quỳnh-Sách bài tập trắc nghiệm toán 12] 

Biết diện tích s của hình phẳng giói hạn bởi các đường y ~ In .V, y = 0, X = -, x-e có thể 


được viết dưới dạng s = ~ j. Tìm khẳng định sai: 


A. ơ 2 -3ữ'+2- 0 


B. a 2 - o- 2-0 


c ơ 2 +3a~4 = 0 D. 2a 2 -3a-2 = 0 


202 







Bải 6 -[Đầ cương chuyên KHTN Hà Nội năm 2017] 

Diện tích hình phẳng giới hạn bời đồ thị hàm số (p): y = x 2 -2x + 2 và các tiêp tuyến 


với (p) đi qua các điếm /í(2:-2) là: 


A * 
3 


B. — 


c. 1® D. 40 


3 3 

Bải 7 -ÍThi thử THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội lần 1 năm 2017) 

Diện tích hình phắng giới hạn bởi đường cong y = 2\fcĩx [a> 0), trục hoành và đường 
thằng x-a bằng ka 2 . Tính giá trị của tham số k 


A. k = - 


B. k = - 


c.k = 


12 


D. k = - 


LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bài 1. 


x = ỉ 
X = -2 


. Tuy nhiên đề bài yêu cầu tính 


» Phương trình hoành độ giao điểm X 2 = 2 - X <=> 

diện tích trên miền X > 0 => Ta tính diện tích hình phẳng trên miền [0;ỉ] 
=> Cận thứ nhất X = 0, cận thứ hai X = 1 . 

0 Diện tích cân tính là: s = £ Ị X 2 ~~ ( 2 - X )| dx = ^ 
yqcQ)dp(2pQ))R0El= 

0 Math A 

... b< £ -C2-X) Idx 


o 


6 

B Chủ ý : Nếu đề bài không yêư cầu tính diện tích hình phẳng trên miên x>0 thì ta tính 
trên toàn bộ miền [~2;0]. Ta có: s = Ị jx 2 “ (2 - x)ịdx = — 

Nếu đề bài yêu cầu tính diện tích hình phẳng trên miên A*<0 thì ta tính trên miên 
[—2;0]. Ta có: s = £’Ịx 2 -(2 - x)\clx = J 

Các e học sinh chú ý điều này vì rất dễ gây nhâm lân. 

Bài 2. 


■ Phương trình hoành độ giao điểm X 2 + X -1 = A 4 + X - 1 <=> X A - X 2 - 0 <=> A 2 ( A 2 -1) 

Ta có cận thứ nhất X = -1, cận thíí hai 0, cận thứ ba X = 1 

■ Diện tích cân tính là: s = J ( J(x 2 +x - l)”(x 4 + x~l)|ứfx + J 0 |(x : + x~ỉ)-(x 4 +x-l)|í/x=: 
yqc(Q)d+Q)pl)p(Q) A 4$+Q)pl)RplE0$+yqc(Q)d+Q)pl)p(Q) A 4+Q)pl)R0El- 

0 H&th Ả 

l(X 2 +X-l)-Òt> 


X = 0 
X = 1 . 

x = —1 


=> Đáp sổ chính xác là C 
■ Chủ ỷ : Em nào hiểu phép biến đổi tính diện tích thì có thê bâm máy theo công thức 


203 



s = J \x 2 -x‘ i ịdx + £|.r -x 4 ịdx sẽ rút gọn được thao tác bấm máy. 


Bải 3. 


■ Phương trình hoành độ giao điểm X 2 +1 = \x\ + 3 o X 2 +1 = \x\ + 3 o X 2 - \x\ - 2 = 0 (1). 



■ Diện tích cần tính là: S = J 2 J x2+1 |"(H + 3 )|^* = -” 
yqcQ)d+lpqcQ)$p3Rp2E2 s = 

. _ B Math Ạ 

J! 2 lx 2 + 1 -1X1-3 ft> 


20 
3 

=> Đáp số chính xác là B 

Chủ ỷ : Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối X 2 - 1*1 - 2 = 0 có thể giải bằng Casio 
thay vì chia khoảng để phá dấu giá trị tuyệt đối. 

Q)dpqcQ)$p2qrp5= 


X 2 -1X1-2 

x= 

L-R= 


Math 


-2 

0 


qr5= 


y2. 


1X1-2 


Mãth 


x= 

L-R= 

Ta tìm được hai nghiệm x = ~2;x = 2 


2 

0 


Bài 4. 


■ Đề bài cho trục tung có phương trinh 5 = 0 nen cận thư nhất lằ X = 0 7 ' • 

Phương trình hoành độ giao điểm. 2 X = 3 - X . Ị> JC== 1 là nghiệm duy nhất => cận thứ! 
I hai X = 1 

■ Diện tích cần tính là: s = £|2’ v ~(3 -x)ịdx- 1.0573 
yqc2 A Q)$p(3pQ))R0El- 

a Mith A 

Ỉ2 x -(3-X)Idx 
1.0573Ũ4959 

:=> Đáp SỐ chính xác là A 

1 Chủ ỷ : Để giải phương trình 2 v = 3~x ta có thể sử dụng máy tính Casio 
2 A Q)$Qr3pQ)qrl= 


2 : ’ =3-X 

x= 

L-R= 


Math 


1 

0 


204 










Ta nhận được nghiệm A* = 1. Tuy nhiên vi sao X - 1 lại ìà nghiệm duy nhât thì xem lại ở 
bài "Sử dụng Casio tìm nghiệm phương trình mũ" 

Bài 5 . 

■ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = ínjc, y = 0, * = -, x-e là: iS = J|ỉnjC“0|cử = 1.2642... 

e 1 



2 

Chỉ có phương trình ở câu c không chứa nghiệm này => đáp án c là đáp án chính xác 
■ Chủ ỷ : Bài này không cần dùng đến kiến thức của tích phân vẫn có thể làm được. Đề 
bài yêu cầu tim đáp án mà số a không thỏa mãn => a không phải nghiệm chung của 
các phương trình. Mà nghiệm chưng của các phương trình là 2 nên đáp số c không 
thóa mãn. 


Bải 6 . 

■ Viết phương trình tiếp tuyến đi qua A( 2;-2) ta thu được 
Tiếp tuyến thứ nhất y = ~2x + 2 vơi tiếp điểm z?(0;2) 

Tiếp tuyến thứ hai y = ÓA' - 14 vói tiếp điểm C(4;I0) 

Ta hỉểu hình phẳng cần tính diện tích là phân đường cong có 3 đỉnh A J3,C ta thu 
được ba cận là: X = 0;x = 2;jt - 4 

=>s = jj(x 2 ~2x + 2)“(-2x + 2)|cfr + J|(x 2 - 2x+ 2)-(óx~ 14)|cừ = -^- 
yqc(Q)dp2Q)+2)p(p2Q)+2)R0E2$+yqc(Q)dp2Q)+2)p(6Q)pl4)R2E4= 

a Ệ Math Á. 

Jồ I CX z -2X+2)-<-> 

16 

3 

=> Đáp số chính xác là c 

■ Chủ ỷ : Để biết được tiếp tuyến tại sao lại là y = -2x + 2;y = 6x -14 thì xem lại bài Casio 
tìm tiếp tuyến của đồ thị hàm sổ. 

Giải thích công thức (1); Trên miền xe[0;2] ta thấy hai cận này được hình thành bởi 
hai đường cong y = x 2 - 2x + 2;y = - 2x + 2 nên diện tích phải được tính theo công thức 

2 ịị(x 2 -2x + 2)-(-2x + 2)ịdx 
0 


205 




Bải 7 . 


B Xét phương trình hoành độ giao điểm của đương cong và trục hoành: l4ỡx = 0 <=> X = 0 
Ta được cận thứ nhất x~0 và cận thứ hai x-a. Khi đó diện tích hình phẳng là: 


s = J| 2 \/ãx - o|íử 

Ịịl^Iãx-O^x 

■ Thiết lập quan hệ ịị2yfãx — = ka 2 <=>£ = —-——Chọn giá trị dương a bất kì ví 

0 a 

dụ «-3 khi đó k= tị|2%/ĩx — OpY = 1.33(3) = Y 

al R9$Oy2s3Q)ROE3= 

Ra một kết quả khác 0 vậy đáp án A sai 

0 Màth A 



1.333333333 


=> Đáp số chính xác là B 

4 

Chủ v : Dù ta chọn giá trị dương a bất kì thì đáp số k đều ra Ỷ ví dụ ta chọn ứ -1.125 


Khi đó k = -j—jt—1 |27ĨTĨ25Ĩ-o|tfe = 1.33(3) = J 
al RI. 125d$y2sl. 125Q)R0E1.125= 


1. 


J_'1. 125 

1252 J 0 


Mãth A 

2-ỉỹ 


1.333333333 


CASIO TÍNH NHANH THỂ TÍCH KHÔI TRÒN XOAY 


1) KIẾN THỨC NỀN TẢNG 

1. Dạng 1: Thể tích vật thế có diện tích thiết diện 5(4 tạo bởi mặt phẳng vuông góc vói 
Ox tại điểm có hoành độ X ( a<x<b ). Giả sử 5(4 là hàm liên tục thì thể tích vật thể 

h 

tích theo công thức; V = Ịs (x)dx 

11 . ... ... 

2 Dạng 2: Cho hình phẳng ( H ) tạo bởi các đường y = f(x), y = g(x) và các đường 

thẳng x-a, x = b. Khi quay hình phẳng (//) quanh trục Ox thì được vật thểtròn xoay 

. b ... . . . . . ;. \ ■: . ';T;; 

CÓ thể tích tính theo công thức: V = 7T J|/ 2 (x) - g 2 (xjịdx 

3„ Dạng 3: Cho hình phẳng (H) tạo bởi các đường x-f{y) ĩ * = g(y) và các đường 
thẳng y = a, y = b. Khi quay hình phẳng (//) quanh trục Oy thì được vật thể tròn 

b 

xoay có thể tích tính theo công thức: V = 7tị\f 2 (v) - g 2 {y)\dy 

ư 


206 





II) ví DỤ MINH HỌA. 

VPl -ỊĐề minh họa môn Toán Bộ GD-DT lần lnảm 2017] 

Kí hiệu (M) là hình phăng giới hạn bơi đồ thị hàm số y = 2(x-\)e x , trục tung và trục 
hoành. Tính thế tích V của khối tròn xoay thu được khi hình (H) quay xung quanh 
trục Ox 

A. V = 4-2e B. V =(4-2e)n C.V=e : -5 D. V =(<r-5)n 

Giải 

> Hình phăng được giới hạn bới trục tung => cận thứ nhất là: X = 0 

Trục hoành có phương trình y = 0. Xét phương trình hoành độ giao điểm cúa đường 
cong y = 2(x-\)e* và trục hoành :=> 2(x~])e y =Qo x = 1. Vậy cận thứ 2 là: X = 1 

> Thể tích V = n j|(2( - ] )ư' )" - o 2 dx 

0 

Sừ dụng máy tính Casio với lệnh tính tích phân 
qKyqc(2(Q)pl)QK A Q)$)dR0El = 


(2 M*th À 



7.505441089 


rr>F =: 7.5054... = 7ĩ{<r ~ 5) 


> Vậy ta chọn đáp án D 

❖ Cách tham khảo : Tự luận 

■ Thế tích V -7rỊ ( 2 (.Ỵ ~ 1) e x ) 2 - o 2 cừ = 4n J (.V -1 ) 2 e x cừ 

0 0 

■ Vì biểu thức dưới dấu tích phân có dạng í/(a*).v'(jt) nên ta sử dụng tích phân từng 
phần. Tuy nhiên làm dạng này rất mất thời gian. Tác giả khuyến khích bạn đọc làm 
theo Casio, dành thời gian cho việc tư duy xây dựng công thức để bấm máy. 

❖ Bình luân : 

❖ Qua ví dụ đầu tiên ta cũng đã thấy ngay sức mạnh của Casio khi xử lý các bài tích 
phân, các bài ứng dụng tích phân so với cách làm tự luận truyền thống. 

VP2 TThi thử Group Nhóm toán lần 3 năm 2017] 

ỉ Tính thể tích khổítròn xóay sinh rạ khi quay hình phẳng được giói hạn bởi các dồ thị 
hàm số y = 0 quanh trục Ox 



Gỉảỉ 


> Hàm thứ nhất: y = yj\ ~~ X 2 , hàm thứ hai: y - 0 


Giải phương trình hoành độ giao điểm 



-1 

1 


=> Cận thứ nhất: X = - ỉ, cận thứ hai: X = 1 



207 




Sử dụng máy tính Casio vơi lệnh tính tích phân 
qKy qcl pQ)dRpl El® 


□ Math A 



> Vậy ta chọn đáp án D 

ỵS3-[Thi Ệử chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa lần 2 năm 2017] 

Cho D là miền hình phẳng giới hạn bởi y = Vsin x;y = 0;JC =■();JC = —. Khi D quay quanh 
ộx tạo thành một khối tròn xoay. Thể tích của khối tròn xoáy thu được Ịà: I 

..1. :;.C; . 

Giải 

> Hàm thứ nhất: y = Vsinx , hàm thứ hai: y = 0 
Cận thứ nhất: X = 0, cận thứ hai: X — 

2 

£ 

> Thể tích F = ;rj" ỊVsin -0 2 úử 

0 

Sừ dụng máy tính Casio với lệnh tính tích phân 
qw4qKyqcjQ))R0EaqKR2= 

□ Math A 

Jĩ 

0 IsinGO Idx n 

=>V = 7T 



> Vậy ta chọn đáp án B 

VD4-[Sách bài tập giải tích nâng cao lớp 12 T.154] 

Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục tung hình phẳng giới hạn 

-:- ỊTv '•V •••••' : V ' ! p ... ;•:£ í u ••£ ^ V vC : Ị 

bởi đồ thị hàm số * = \ - và các đường thẳng y = 0;y- Ị 


A. 2tt . 


c. -~ 7 C 
2 


D. ịn 


> Hàm thứ nhất X- \ hàm thứ hai: x = 0 

y 2 + l 


Cận thứ nhất y = 0, cận thứ hai y - 1 
1 ( pr- Ỵ 

> Thể tích v = n\ -(0 ý dy 

{ V + 1 

0 V y ) 

Sử dụng máy tính Casio với lệnh tính tích phân 
qKyqc(as2Q)RQ)d+l$)dR0El= 


208 





1 * 

•i ■“ S Ị 1 

0 

% K ^ +1 J 1 


ĩk 

ịn 


'V -~-7ĩ 
2 


> Vậy ta chọn đáp án c 

VD5 “[Sách bài tập giải tích nâng cao lớp 12 T.154] 

Tính thế tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục tung hình phẳng giói hạn 
bởi đồ thị hàm số y = 2x - X 2 và các đường thắng y = 0 ,y “ 2 : 

A. 1« B. c. Ix D. ịĩĩ 

3 3 5.5 

Giải 

y Xét V = 2.V - X 2 (x - 1 y = 1 - y 

Vì (x -l) 2 > 0 o 1 - y > 0 o y < 1 Khi đó .V - I = ±yj\ "~y <=> X = I ± V hàm thứ nlìất có 

dạng X = 1 + yj\ - y , hàm thứ hai: X = I ~ - y 

> Phương trình hoành độ giao điếm ỉ 4- ựỉ -y = 1 - J\ - y c=> ựl - y = 0 <=> y = 1 


Vì y < I cận thứ nhất X = 0 và cận thứ hai V = 1 


1 _ 

> Thể tích v = nị[\+ yj\-yỴ -{2-yj\-yỴ 


dy 


Sử dụng máy tinh Casio với lệnh tính tích phân 
qKyqc(l+slpQ)$)dp('lpslpQ)$)dROEl= 


s Math A 

jiJỒ I C1+/T = 50 2 -||*- 

8.37758041 


=> V = 8.3775... = ịĩT 2 
3 


> Vậy ta chọn đáp án B 

VD6 ~ÍSách bài tập giải tích nâng cao lớp 12 T.154] 

Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục tung hình phẳng giới hạn 
bởi hình tròn tròn tâm /(2;0) bán kính R = 1: 

L . Ạ. 4 7Ĩ . B. 47T 2 c. 5tĩ D, 5 7Ĩ 2 

Giải 


> Hàm thứ nhất là đùng tròn tâm /(2;0) bán kínlì R = I có phưong trình 
(x - 2) 2 + [y - o) 2 = 1 <=> (x - 2) 2 = 1 - y 2 

Vì (x-l) 2 >0<^l-y 2 >0o-l <y <1 Khi đó x~2~ y 2 <z> X = 2 ± ựl - y 2 hàm thứ 
nhất có dạng X = 2 4- yị\ - y 2 , hàm thứ hai: X = 2 - yj\ - y 2 


> Phương trình hoành độ giao điểm 2 + ựl - y 2 - 2- Ạ - ỷ Ci> yj\ ~ y 2 


= 0o 


y = 1 


Cận thứ nhất y = -\ cận thứ hai y = 1 


209 



> Thể tích V = 7t j|Ị2 + yj\ -ý- j" - ị2-y]\-y 2 y dy 

Sử dụng máy tính Casio vói lệnh tính tích phân 
qKyqc(2+slpQ)d$)đp(2pslpQ)d$)đRplEl= 

0 Mãth Á. 

39.4784176 

I3> F = 39.4784... = 4x 2 

> Vậy ta chọn đáp án A 

VD7 -[Thi thử báo Toán học Tuổi trẻ lần 3 năm 2017] __^__ ^ _ t 

I Tính thể tích V của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng x = 0, x = l, biết rằng thiêt diện! 

; của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông gỏc với trục Ox tại điểm có hoành độ X (0 < X < 1) 

là một tam giác đều có cạnh là 4jln(l + x) I 

A. 4V3(21n2-~l) B. 4V3 (2In 2 + ỉ) c. 8v3 (2ln 2-1) D. 16^(2ln2-1) 

Giải 

> Thiết diện của vật thế và mặt phẳng vuông góc vói trục Ox là tam giác đều có diện 

j3Í4j\n(\ + x)) 2 

tích s = s(x) = —-L = 4V31n(ì-fx) 

> Diện tích s = s(x) là một hàm liên tục trên [0;]] nên thể tích vật thể cần tìm được tính 
theo công thưc V = J 4V3 ln(ì + x)ố/x - 2.7673... = 4>/ĩ(2ỉn2~l) 


y4s3$hl+Q))R0El= 


Ta chọn đáp án A 


Jq 4</3lnCl+X)dx 
2.676325841 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài l -[Đẽ cương chuyên KHTN Hà Nội năm 2017] 

Gọi (s ) là miền giới hạn bởi đường cong y = x 2 , trục Ox và hai đường thẳng 
X = \;x = 2. Tứih thể tích vật thể tròn xoay khi (5) quay quanh trục Ox : 

A.22L-Ì B.^L + ị c. D.^ + l 

5 3 5 3 5 5 

Bải 2 -[Thi thử THPT Nguyễn Đình Chiếu - Bình Định lần 1 năm 2017] 

'thể tích khSTtrốn xoay tạo thầnh khi quay quanh trục Ox được giới hạn bởi dồ thị 

hàm số y = (2- x)e ĩ và hai trục tọa độ 

Ấ. 2e 2 -10 B. 2e 2 + 10 c. 7r(2e 2 -lo) D. /r(2<’- t-1 o) 


210 









Bài 3 -[Thi thử chuyên Vị Thanh - Hậu Giang năm 2017] 

Cho hình phẳng (7/) giới hạn bời các đường y = sin x\x = 0;.Y = 7Ĩ . Thê tích vật thê tròn 
xoay sinh bời mặt phẳng (H) quay quanh trục Ox bằng: 

A. 2n B. ị c.ị D. Ị 

2 4 2 

Bài 4 -[Thi thử Trung tâm Diệu hiền - Cân Thơ ĩân 1 năm 2017] 

Cho hình phắng (/'/) giới hạn bởi y~2x-x 2 , y = 0. Tính thê tích của khối tròn xoay 

thu được khi quay (H) xuong quanh trục ()x ta được V - 7rịj + 1Ị. Khi đó: 


A. a = \:b = 15 B. a = -7;b = 15 C. í/ = 241;/) = 15 D. í/ = 16;/) = 15 


Bài 5 “[Câu 54b Sách bài tập giải tích nâng cao 12] 

Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phắng (/-/) giới hạn bởi các 
đường y= v\ trục tung và hai đường thẳng y = l, y = 2 quanh trục Oy . Khẳng định 
nào đúng? 

A. v> 5 B. V < 2 C. V > 4 D. K <3 

Bải 6 -Cho hình phang (5*) giai hạn bởi các đường y = 2x-x 2 (c) , trục tung. Khi quay 
hình (£) quanh trục Oy sẽ tạo thành vật thể tròn xoay có thể tích là bao nhiêu? 

I A'V = ll b. v =^- c. v= x 2— D.y=~ 

2 4 4 3 

Bải 7 -Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi cho hình tròn tâm / (2; 1 ) bán kính /? = 1 
quay quanh trục Oy 

A, y = 4 71 B. V = ^ 7 T c.v= l -^f- D. V = 4 Tí 2 

2 2 


Bải 8 -[Bải 29 trang 172 Sách giáo khoa giải tích nâng cao 12] 

Tính thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng x = -\, x = ì . Biết rằng thiêt diện của 
vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc vớì trục Ox tại điểm có hoành độ X (“ 1 < X < 1 ) 

mÂị T n 1 nr 1 \ o . /ĩ 1 -” 


là một hình vuông có cạnh là 2 Vĩ 
17 «9 


A. 


B. 


c. 


16 


D. 5 


Bài 9 -[Bải 30 trang 172 Sách giáo khoa giải tích nâng cao 12] 

Tinh thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng * = 0, x = 7Ĩ. Biêt rằng thiết diện của 
vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ (o < A' < x) 

là một tam giác đều có cạnh là 2Vsin X 

A. 7Ĩ\Ỉ3 B. 2 7ĩyJj c. Vĩ D. 2 V 3 


LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải ĩ . 

■ Đường cong thứ nhất y = f(x) = x 2 / đường thứ hai là trục hoành có phưcmg trinh 
y = g(x)^0 


211 




H Hình phẳng giói hạn bởi đường cong thứ nhâ't y-x 2 , trục hoành y = 0 và hai đường 
thẳng X = \;x = 2 có thể tích là V = |/ 2 (x) - g 2 (x)|tử = 7rỊ' |(x 2 ) 2 - o 2 dx 

qKyqc(Q)d)dp0dRlE2= 

0 _ Math Á 

Tjj;i(x 2 r-o 2 idx 

.. ' ¥* 

Đáp số chính xác là c 

Chủ ỷ : Chủ ỷ công thức tính thể tích có Tí và cỏ bình phương của f 2 (x), g 2 (*). Rất; 
nhiều hoe sinh thường_quen nlyững ỵếudanậỵ so yứỉ^cong thửptừih diện tíA 
Bải 2 

.V 

■ Hình phẳng được giới hạn bởi đường thứ nhất có phưong trình y = /(x) = (2 -x)ể? 2 và 
đường thứ hai là trục hoành có phưong trình y = g(x) = 0. Hình phẳng được giới hạn 
bởi trục tung nên có cận thứ nhất x~0 . Xét phưong trình hoành độ giao điểm đường 

X 

cong y = f (x) và trục hoành: (2 - x)e^ = 0 o X = 2 => Cận thứ hai là * = 2 

■ Thể tích cần tìm là: 

V = nị 2 ịf 2 ị^x)- g 2 (xỷịdx = 7ĩị ị(2- x)e"- -0 2 dx = 15.0108... = /r (le 2 -ìo) 

qKyqc((2pQ))QK A aQ)R2$$)dR0E2- 

h|q I l(2-X)e^J > 

15.01088218 


Đáp số chính xác là c 


0 MÃth À 


pai đ' ___ _ _________________ : ....■ 

■ Hàrq thứ nhất y = f (x) = sinJC, hàm thử hai (của trục Ox ) là y- 0. Cận thứ nhất x = 0, 
cận thứ hai x~7t. 

■ tích ẹầrv tim F |/ 2 (*) “ ? 2 ĩỹịl |(sin x ) 2 ^0 2 !<& -4.9348... =~ 

__qw4qKyqcjQ))dR0EqK= _ ■ 2..2.2--. I,^.2 ,1,21..,2. 22::.:22l . .2.- 2.2. ■.l22r .2.2.1T..T.2.JT22 z::2Ì 

0 MÃth À 

jị|q IsỉrìCX ) 2 Idx 
4.934802201 

=> Đáp số chính xác là B 

■ Chủ ỷ : Để tính tích phân hàm lượng giác ta cần chuyển máy tính về chể độ Radian 
qw4 

Bải 4 . 

X = 0 ’ , 

■ Phương trình hoành độ giao điểm 2x~ X 2 =0 <^> =>“c!ận thứ nhất X = 0 cận thứ 

hai x~2 


212 






Ta được cận thứ nhất A* = 0 và cận thứ hai x = a. Khi đó diện tích hình phẳng là: 

s = J|2\/ãv - oỊí/v 


■ Tính thế tích V = (.v) - g 2 (.v)|í& = ;zp|(2.v - 2) : - 0 : |cừ = -p7T 

qKyqc(2Q)pQ))od)dROE2= 

2 . . Math À 

l jp I (2X-X ỉ ) ji idx 


Un 


Mà V ~7ĩ\ 4* ] 

, b 


Cỉ , . 16 í/ 1 _ . , . _ 

> — + 1 = 7-7=>-7~~=>í/ = 1;/; = 15 
b 15 /7 15 


Đáp SỐ chính xác là A 


Bài 5. 


Hình phẳng (H) giới hạn bởi đường thứ nhất x~f(y) = ịjỹ và đường thứ hai (trục 
tung) : X = 0 . Cận thứ nhất y = 1 và cận thứ hai y~ 2. 

Theo công thức tính thể tích vật thể tròn xoay khi quay quanh trục Oy : 

2 2r , 1 

y = ĩĩ ị[.f 2 (y)-g 2 {x)ỳy =q ° 2 í 

I IL 


í/y = 4.099... > 4 


qKy qc(q A 3$Q)$)dpORl E2= 


0 Math À 


I C s Jx) 2 -o!dK 

4.099405388 


=> Đáp số chính xác là c 

Q Chủ ỷ : Để tính thể tích hình phẳng xoay quanh trục Oy thì phải chuyển phưong trình 
đường cong về dạng X = / (y) và X = g (y ) 

Bải 6. 


■ Xét y = 2x-x 2 <=> (x-l) 2 = 1 -y <=> 


x = \+Ặ^(AO) v . _ : 

,_1 ' vói y < 1. Đường cong (c) chia làm 

X = 1 -Ặ^ỹ(AB) 


2 nhánh. 

Phưong trình tung độ giao điểm hai nhánh: ỉ + yj\-y = 1 - Ậ- y o Ậ-y = 0 o y = 1 



® Theo công thức tính thể tích vật thế tròn xoay khi quay quanh trục Oy : 

y = 4ít 1 + >/ĩ"-ỹ ) 2 - 0 - VKv ) 2 Ịộ' = 8.3775... = ^ 

01- J 3 


qKyqc(l+slpQ)$)dp(lpslpQ)$)dROEl= 


213 






1 

0 


s M&th A 

ki+ypx) 2 -^ 

8.37758041 


Đáp SỐ chính xác là D 




Theo công thức tính thể tích vật thể tròn xoay khi quay quanh trục Oy : 

V = 2?rj (2 + ựr/) 2 -(2-ựĩ^7) 2 dy = 39.4784... = 4jr 2 
0 L 


2qKyqc(2+slpQ)d$)dp(2pslpQ)d$)dR0El= 

0 Math A 

2jiJỒ I (2 + ỉĩ-ĨF) ? b 

39.4784176 

=» Đáp số chính xác là A 

Bải 8 . 

■ Thiết diện của vật thể tạo bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox là hình vuông . => 
Diện tích thiết diện s = s ( x) = 4 (l - X 2 ) . 

■ Vì hàm 5 = s (x) liên tục trên [- 1 ; 1 ] nên vật thể có thê’ tích là: V = j 4Ị1 - X 2 y* = n 

I 


y4(lpQ)d)RplEl= 

0 Math Ả 




16 

3 


:z> Đáp số chửìh xác là c 

Bải 9 . _ . .... .. ; 

;■ Thiết diện của vật thể tạo bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox là tam giác đều 
=> Diện tích thiết diện s = s(x) -— -————- V 3 sìnx. 

• Vì hàm s = s(x) liên tục trên [0; n\ nên vật thể có thể tích là: V = I yỊĨ sin xdx = y 


qw4ys3$jQ))R0EqK= 


214 






Math A 


=> Đáp SỐ chính xác là D 


rp/3sinG0dx 


3.464101615 


T. CASIO TÌM NHANH QUÃNG ĐƯỜNG VẬT CHUYỂN ĐỘNG 

BIẾN ĐÔI 


1) KIẾN THỨC NỀN TẢNG 

Quãng đường đi được của một vật: Một vật chuyển động có vận tốc thay đổi theo thời 
gian, V = /(/) trong khoảng thời gian từ 4 đến /, thì quãng đường vật đi được là: 

f it 

2) CÁCH TÍNH NGUYÊN HÀM 

VPl TCâu 24 Đề minh họa BGD-ĐT lần 1 năm 2017] 

Một ô tô đang chạy vói vận tốc 10 m f s thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó, ô tô 
chuyễh động chậm dần đều với vận tốc v(/) = “5/ +10 (m / s) trong đó t là khoảng thơi 
gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh tói khi dừng 
hằn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét? 

A. 0,2m B. 2 m c. ì Om D. 20m 

Giải 

❖ Cách Ị : CASIO 

> Ta có quãng đường s(/)=v(/)i. Viphân2 vếtlieo / ta được: S'(t).dt = v(t).dt 

lị 

=> s(t) là 1 nguyên hàm của v({) ■=> s(() = ị v(/) dt 

> Khi xe dừng hẳn thì vận tốc tại điếm dừng = 0o0 = “5/ + 10o/=:2 
Chọn gốc thời gian 4=0 thì r, — 2 

2 

Quăngđưcmglà s = J(”5/4-10)^/ 

0 

Sử dụng máy tính Casio với chức năng tính tích phân 
y(p5Q)+10)R0E2= 

E Math A 

J|(-5X+I05dx 

10 

Quãng đường 5 = 10m. Vậy đáp án chính xác là c 


215 



Bình luân : 


0 Nhắc lại kiến thức quan trọng nhất của Tích phân: Nếu hàm F(x) là một nguyên hàm 
của f(x) thì F'(x)= f(x) 

® Chính áp dụng kiến thức trên ta thấy S' = v(t) => s là một nguyên hàm của v(/) 
=>s{t) = ]v(t)dt 

VD2 -ÍĐẻ cương chuyẻn KHTN Hà Nội năm 2017] 

Lúc 9h sáng, một ô tô bắt đầu xuất phát từ Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội đi Thành; 
phố Hồ Chí Mhìh. Trong 1 giờ đầu tiên, yì xe đi tròng nội thành nên tốc độ dỉ chụỵênị 
chưa nhanh, xe ô tô đi vói vận tốc v(/) = 0,5 + 0, l.QQSTĩt (km/phút), trong đó / là thờịỊ 
gian kể từ lúc xe ô tô xuất phát được tính bằng đon vị phút. Hội lúc 9/210’ X ỗ tô đi! 
được quãng đường bao nhiêu/cra? 

A. 0,7 B. 5 c. 0,3 p. 5,2 

Gỉảỉ 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Ta có quãng đường s{t)=v(t).t. Vi phân 2 vế theo / ta được S'[t).dt = v(t).dt <^>S'(t) = v(t) 


=>s(t) là 1 nguyên hàm của v(/) => s(/) = ịv(t)dt 

/(, 

> Chọn gốc thời gian lúc 9/2 là / 0 = 0 thì lúc 9h\ 0' là /j = 10 

Quãng đường là ,9 = 1(0.5 + 0.2005^/)^/ 

0 

Sử dụng máy tính Casio với chức năng tính tích phân 
qw4y(0.5+0.2kqKQ)))R0E10= 

s Math A 

Jq°C0.5+0.2cosC> 

5 

Quãng đường s = 5 m . Vậy đáp án chính xác là B. 

❖ Bình luân : 

® Bài toán rất chuẩn mực về phép tính toán, con số ra cũng phản ánh tình trạng tắc xe tồi 
tệ ở Hà Nội khi 10 ó’ chỉ đi được có 5/77 
VD3 -ĨThi thử chuyên Hạ Long - Quảng Ninh lần 1 năm 2017] 

Một vật chuyến đọng vói vận tồc thay đoi theo thơỉ gỉain dược tíĩ^ bơi cong -thưq 
v(/) = 3/ + 2, thời gian được tính theo đon vị giây, quãng đường vật đó di chuyển được 
tính theo đon vị m . Biết tại thời điểm / = 2 ( 5 ) thì vật di chuyền đứợc quãng đường làị 
1 0 (/ 7 /). Hỏi tại thời điểm / = 30(á’) thì vật di chuyển được quãng đường dài là bao nhiêu? 
A. 1410/77 B. 1 140/72 c. 300/72 D. 240/7? 

Giai 

❖ Cách 1 : CASIO 

> Ta có quãng đường ,S'(/) = v(/)./. Vi phân 2 vế theo / ta được S'{t),dt =v(t).dt = v(/) 


216 








=> s(í) là 1 nguyên hàm của v(/) => ,S’(/) = I v(ỉ)c/ỉ 

> Chọn thời gian lúc đầu là ị u sau 2 giây thì /, = /, + 2 

i it + 2 

Quăng đường là 5=1 (3/ + 2)cừ 

Để tìm ỉ {) ta thiết lập quan hệ I (3/ + 2 )cỉ( = I0(///). Ta dự đoán ỉ () có thể là 0; 1; 2... và 
ta tiến hành thử vói t ữ = 0 

Sử dụng máy tính Casio với chức năng tính tích phân 
y(3Q)+2)R0E2= 

s Maith A 

JpC3X+2)dx 

10 

Ta thấy kết quả ra 10(/;?) vậy dự đoán của ta đúng và t ữ = 0 

> Quãng đường vật đi được sau 30 giây là: S ] = J (3/ + 2)cừ = J (3/ + 2 )di 

0 

y(3Q)+2)R0E30= 

□ Mĩth A 



1410 

Ta thấy 5, = 1410(/77) và A là đáp án chính xác 

❖ Bình luận : 

© Mốc thời gian ban đầu không nhất thiết phải bằng 0 tuy nhiên khi sử dụng phép thử 
để tìm t ữ thì ta luôn ưu tiên / 0 = 0 
VD4 4Thi thử chuyên Hạ Long - Quảng Ninh lần 1 năm 2017] 

Một vận động viên đua Fị đang chạy với vận tốt 10 (w/ổ’) thì anh ta tăng tốc với gia 
tốc a(t) = 6(/77 ỉ s 2 ) trong đó í là khoảng thời gian tính bằng giây từ lúc tăng tốc. Hỏi 
quãng đường xe của anh ta đi được trong thời gian 10(.v) kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là 
bao nhiêu? 

A, ỉ 100/77 B. 400/77 c. 1010/77 D. 1110/77 

Giải 

❖ Cách 1 : CASIO 

:> Ta cổ qụẵng đường s(t) = . Vi phân 2 vế theo t ta.được: 

j là 1 nguyên hàm của v(/) => s(t) = ịv{t)dt . 

Ị . ' 1 ., ; 

> Vận tốc của xe v(7j = v 0 + £?(/) => v(/j = 10 + 6/ 

Chọn gốc thời gian lúc xe bắt đầu tăng tốc là / 0 = 0 vậy tị = / 0 + 10 = 10 


217 





Quãng đường là s = J(10+ 6t)dt 

0 

Sử dụng máy tính Casio với chức năng tính tích phân 
y(10+6Q))R0E10= 

0 Hath A 

Jồ°(10+650dx 

400 

Ta thấy kết quả ra 400 (to) vậy B là đáp án chính xác 

♦♦♦ Bình luân : 

• Ta có thể giải theo công thức vật lý: s = V 0 1 -I- ~Y~ 10-10 + 6 = 400(m). 

BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài l -ÍThi thử THPT Lương Thế Vinh - HN lần 2 năm 2017] 

Giả sử một vật từ trạng thái nghỉ khi / = 0 chuyển động với vận tốc v(t)-t(5-í) 
[mỉ í). Tính quãng đường vật đi được cho đến khi nó dừng hẳn 

. 125, V „ 125, X n 125, X ^ 125/ X 

A ’ B - 9 c 3 ” Wí D * 6 w 

Bải 2 -[Thỉ thử Group nhóm toán Facebook năm 2017] 

Học sinh lần đầu thừ nghiệm tên lửa tự chế phóng từ mặt đất theo phưong thẳng 
đứng với vận tốc 15 m Ị s Hỏi sau 2.5ỏ' tên lửa lên đến độ cao bao nhiêu? Giả sử bỏ qua 
sức cán của gió, tên lửa chỉ chịu tác động của trọng lực g = 9.8(/77 / s 2 ) 

A. 62.25 m B. 6.875/77 c. 68.125m D. 30.625/77 

Bải 3 -[Bải 15 trang 153 Sách giáo khoa giải tích nâng cao 12] 

Một vật đang chuyên động với vận tốc V = 10(m/Ắ’) thì tăng tốc với gia tốc 
a{t) = 3/ + r (/77 / ). Tính quãng đường vật đi được trong thời gian 10( 5 ) kể từ lúc bắt 

đầu tăng tốc 

A. 996/77 B. 1200 _ c. 1680/77 D. 3600m 

Bải 4- ÍE)ề cương chuyên KHTN Hà Nội nặm 2017] I 

Một vật chuyên động với vận tốc v(f)=2-+ sin 07 (to / s) . Quãiog đường di chuyển 

i của vật đó trong khoảng thời gian 1,5 giây chính xác đến 0,01 (to) là: 

A. 0 , 32 ot B. 0, 3 3to c. 0,34m D . 0 ,35w 

Bải 5 [Thi thử nhà sách Lovebook lân 1 năm 2017] 

Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi hịt ) là thể tích nước bơm được sau 
í giây. Cho h'(t) = 3at 2 +bt với a,b là các tham số. Ban đầu bể không có nước. Sau 5 
giây thì thể tích nước trong bể là 15 0m'” / sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là 
11 OOto 3 . Tính thể tích nước trong bê’ sau khi bơm được 20 giây. 

A. 8400 to 3 B. 2200 to 5 c. 600 ot 3 D. 4200m J 


218 






LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải 1. 

■ Thời điểm / 0 = 0 vật ờ trạng thái nghi. Tại thời điểm /, (/, > / 0 ) vật dùng lại hẳn khi đó 
v(/) = 0 o/,(5-/,) = 0o/ l =5 

■ Vận tốc là một hàm biến thiên theo thời gian, đồng thời v(/) liên tục trên miền [0;5] 
^ Quãng đường vật di chuyển tử trạng thái nghi đến khi dừng hăn là: 

'\v{t)dl=]l(5-l)dl = ^ 

Ị n 0 k 


yQ)(5pQ))R0E5= 


Math À. 


X(5-K)dX 


=> D là đáp án chính xác 

Chủ ỷ : Vận tốc của vật theo thời điểm nếu biểu diễn trên trục tọa độ Oxy sẽ là một 
Parabol. Dựa vào đó nếu đề bài yêu cầu tìm thời điểm để vật có vận tốc lơn nhất thì ta 

dựa vào tọa độ đỉnh của Parabol suy ra t = “ và vận tốc lớn nhất vật có thể đạt được là 


/ 5 

VI - 


Bải 2. 


25 


(m Ị s) 


Phương trình vận tốc theo thời gian v(/) = v 0 + gt = \ 5-9.8 í 

Vì hàm v(/) liên tục trên miền [0;2.5] nên quãng đường vật di chuyển từ thòi điếm 

'ì 25 

/ 0 =0 đến thòi điểm /, =2.5(.v) được từÚT theo công thức: s = ịv[t)dt = I (15-9.8/)^ “ 6 . 875 (/ 77 ) 

fị t 0 

y(15p9.8Q))R0E2.5=n 


í 


2.5 

JO 


0 Mlth A 

C15-9.8X)dX 
6.875 


=> Nếu chọn thì chọn đáp án B 

Chủ ỷ : Nếu xét theo phân loại dạng vật lý thì đây là dạng bài chuyển động thẳng đứng 

Bải 3 . 

■ Ta có vận tốc v(/) = v 0 + at = 10 + (3/ và v(/) là một hàm biến thiên theo thời gian 
và liên tục trên R => Quãng đLrờng vật di chuyển từ thời điểm t Q = 0 đến thời điểm 


lị 10 

/j = 10 được tính theo công thức s = s(t) = j v{í)dt = J(l0 + ^3/ + t 2 ^t^dí = 966(w) 

I„ 0 


y(10+(3Q)+Q)d)Q))R0E10= 


=> Đáp SỐ chính xác là D 


□ Math A 

Jq Ci C1Ũ + (3X+X 2 )>Ì > 

3600 


219 




Chủ ỷ : Ta phải nhớ rõ công thức v(t)-v 0 +ơí vói a = 3/ + r tránh nhầm lẫn at =3í + í 2 
=> v(t) = 10 + 3/ + í 2 là sai 
Bải 4 , 

Ị" Vận tốc v(/) là một hàm biên thiên theo thời gian => Quãng đường vật di chuyển từ 
lúc bắt đầu tơi thời điểm 1,5 giây là : í v(t)dt = jf+ dt = 03A {s) (sau khi 

' ị: . o\ 2ỹr n :) 

làm tròn) 

qw4y (a lR2qK$+ajqKQ))RqK$)R0El .5= 


C$)R0E1.5= 

0 Math Á 

r 1 • 5 r 1 si ntnx y 
Jo 71 p 

Ũ„3400535983 


c là đáp án chính xác 


Bải 5. 


ai + - 


= 150 


■ h'(t) là một hàm biến thiên theo thời gian và liên tục trên R => Thể tích nước bơm 

/| 

được tính theo công thức V = h(t) = I(3tf/ 2 + bt}dt 

r/ ( ht 2 

■ Tại thời điểm t x = 5 giây thì V -ị[3at 2 + bt)dt - 150(w 3 ) <=> ~' 3 ' 

0 ' 

o \2Sa + 12.5Ò = 150 

a Tại thời điểm/, =10 giây thì V = ị{3ơt 2 + bt)dt = 1100(/?T) <; 

0 

<=> 1000ứ + 506 = 1100 

[ , A ■ ■.. ~" ’’ ÍĨ25 a + \ĨJb = 150. 

■ Giải hệ phương trình < _ 

F . jl000a + 506 = 1100 

w51125=12.5-150-1000-50-1100= 

0 MitíìT 

x= Y= 


< , bt" 

ơt 3 +~~ 


= 1100 


s Maith À 


20 

Vậy tại thời điểm r, = 20 thì thể tích V - j (3 1 2 4- 2 t"jdt = 8400 A là đáp án chính xác 

0 

y(3Q)d+2Q))R0E20= 


0 Math A 


Jg 0 (3X 2 +2X)dx 

Ũj 


8400 


220 









T.CASIO GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN CHỐNG LẠI CASIO 


I) KIẾN THỨC NỀN TÀNG 

/1 

1. Kỹ thuật ép hệ phương trình: Cho hệ thức ịf (x)dx = f (aj),c), muốn tìm Cỉ,b,c thỏa 

ư 

p 

mãn hệ thức h{aj\c) = /;/. Ta sẽ tính giá trị tích phân J f(x)dx = rồi lưu vào A . 

(1 

L _ , . , „ . . . , \f(a,b,c)~A 

Vạy ta sẽ ép được hệ phương trình ] ' . Đê giải hệ phương trình này ta sẽ sử 

ựi(a,bx‘) = m 

dụng chức năng dò nghiệm SHIFT SOLVE hoặc chức năng lập bảng giá trị MODE 7 
của máy tính Casio 
(Xem ví dụ minh họa ì , 2, 3, 4, 5, 6) 

2. Kỹ thuật ép cận nguyên hàm: Cho nguyên hàm gốc ịf(x)dx và nguyên hàm hệ quả 
ịj ( w (0)^ c ỉ ua prìép đổi biến x = u(t). Đế sử dụng được máy tính Casio ta ép hệ số 

cho nguyên hàm gốc đê trờ thành tích phân xác định J f(x)ẩX. Vì nguyên hàm gốc và 

a 

([ //■ 

nguyên hàm hệ quả là tương đương nên \f(x)dx = ị f{u(t))dx (a\j3 'là 2 cận mói) 

ư a‘ 

(Xem ví dụ minh họa 7,8,9) 


II) VÍ DỤ MINH HỌA 

VDl-[Câu 26 Đề minh họa Bộ GD-ĐT lần 2 năm 2017] 

\ dx 

Biết J-jỶ~ = ứln2 + òln3 + cln5 vói a,b,c là các số nguyên. Tính S-ci + b + c 

■Ị X 4- X 

A. s = 6 B. 5 = 2 .C. 5 = “2 D. 5 = 0 

Giải 

A 1» cịỵ 

> Tính tích phân —— và lưu vào biến A 

ị X + X 


yalRQ)d+Q)R3E4- qjz 

f4 


s Mitlì Ả 

H_Ị_ r iy Ans*A 

J 3 __ 

0.06453852114 


0 Math A 


0.06453852114 


> Khi đó ^ = ứfln2 + èin3 + cln5<=>^ = ln(2".3 4 .5‘)<=>2“.3*.5‘ =e A = 


16 

15 


QK A Qz= 


Ê 




0 Math A 


16 

15 


221 



Dễ thấy Ịị = = 2 4 .3-'.5-' = 2“.3*.5‘- => a = 4;b = -l;c = -1 => 5 = 2 

7 15 3.5 

=> Đáp số chính xác là B 

VD2 -ĨTống hợp tích phân chống Casio - Internet 2017] 

Cho / = IIn(* + 1 )dx = a ln 3 + /> In 2 + c (a,b,ceZ). Tính giá trị của biểu thức A = a + b + c 

A. 0 B. 1 c. 2 Đ. 3 

Giai 

> Tính giá trị tích phân I = Jln (x + \)dx rồi lưu giá trị này vào biến A 

t 


yhQ)+l)R!E2=q]z 


(2 Matli A 


13 Math A 


Jjlntx+lidx Ans * A _ 

0.9095425049 0.9095 4250 49 

> Khi đó úln3 + /dn2 + c = d es ln(3“.2V ) = In e A es3".2V = ẹ A <n>3‘‘.2* 

Để lính được 3“.2* ta sử dụng chức năng MODF, 7 vói hàm fự) = y.2" =y 


w7aQK A QzRQK A Q)=p9=l 0=1= 


0 

K _ FÍKĨ 
-3 M9n ini 

-ạ j1» Ịmb 
-1 mW£ 


s Ma.th 

FCÕ I 


6.75 

Quan sát màn hình xem giá trị nào của / {XỊ (cũng là của y ,2 b ) là số hữu ti thì nhận 

Dễ thấy với X = c = -1 thì y.2 1 ' = 6.75 = — = 3\2 2 => a = 3 \b = -2 

Tóm lại a + b + c = 3-2-1= 0 
=^> Đáp án A là đáp án chính xác 

VD3 -fTổng hợp tích phân chống Casio - Internet 2017] 

£ 

Cho / = Ị sin *- g —= {a + b) In3 + c In 2 (a,b,c e Q) . Tính giá trị của biểu thức: A = a + b + c 
ị sinx + cosx 


UlClĩ 

> Tính giá trị tích phân / =t rồi lưu giá trị này vào biến A 

ị sinx + cosx : • 

yajQ))pkQ))RjQ))+kQ))RaqKR4EEaqKR2=qJz 

* 0 - Math A 3 Math À 


)RjQ))+kQ))RaqKR4EEaqKR2=qJz 
0- _ Matb A 

L gĩnĩx;+coĩ& ? Ans*A 
■ 4 0.3465735903 ũ 

, \ , ^ 1 . . I /o</+/> I.. \/TX t 


0.3465735903 0.3465735903 

> Khi đó (a + b )In 3 + c In 2 = A o ln(3" +, ’.2‘) = In e A . Mà ta tính được e A = V 2 


222 










QK A Qz= 


MMh À 


1.414213562 


. 3' ,+ ".2‘ = V2 = 3°.2- => a + b = 0:c = - 


Tóm lại a + h + c = 0 + — = — 

Ị Ị 


=> Đáp án B là đáp án chính xác 

VD4 -[TỐng hợp tích phân chống Casio - Internet 2017] 

£ 

4 

Cho / = jsin 4 xdx = 7ĩa + b (a.be ọ). Tính giá trị của biểu thức A = a + b 

0 


> Tính 


ínlì giá trị tích phân / = Jln (x 4- \ )dx rồi lưu giá trị này vào biển A 


yjQ)) A 4R0EaqKR4=qJz 


E Math A 


;iri0í) 4 dx 


Ans*A 


B Mxth ▲ 


0.04452431127 0.04452431127 


> Khi đó 7ĩCì + b~ A. Nếu đáp số /í đúng thì hệ 


7ra + b = A 


a + b = - 


có nghiệm hữu tỉ (thuộc Q ) 


=$$Rp5P32= 


Q M«hT 


0 Math A 


Rõ ràng là các số hữu tỉ z=> B là đáp án chính xác 

32 4 r 

VP5 “fTỔng hợp tích phân chống Casio - Internet 2017] 


>5-[Tổng hợp tích phân chống Casio - Internet 2017] 

.£ - . - .. , . . . . . ■ - - ; 

Cho / = fx(l + sin 2x)dx = — (a,ò,c G z) vói — là phân số tối giản. Tính biểu thức 
0 0 b 

A-a + b 


£ 

4 

ính giá trị tích phân / = Jx(l + sin 2x)íòc rồi lưu giá trị này vào biêh A 

0 


> Tính 


yQ)(l+j2Q)))R0EaqKR4=qJz 


223 



_ 0 Mrth Á (2 Math A 

íxa+sintao)^ Ans+ft 

Ũ . 5584251375 0. 558 4251375 

Khi đó — — = i4 . Nếu đáp số A đúng thì ứ 4- b = 2Ọ =>. b ~ 20 -ứ => A = ——- 

Sử dụng chửc năng SHIFT SOLVE dể tìm a (với a là số nguyên ) 
QzQraqKd+Q)R20pQ)qr-10= . . . .. . 

0 Math 

X=f°ÕỈ8334685564 
L-R= ” 0 

Kết quả khồng ra một số nguyên Đáp số A sai 

2 

> Nếu đáp sốB đúng thì a + è = 40 => = 40 - ớ =>A = —— 


$$$$R$4qr=20= 


^ — '1 ' *' 
40-X 

'Ẩ=l 

L-R= 


Vậy a - 8 => b = 32 

=> Đáp án A là đáp án chính xác 


=> Đáp án A là đáp án chính xác 

VP6 -[Tống hợp tích phân chống Casio ~ Internet 2017] Cho / = jV In 2 xdx-- 

* I 

(a,b,c eZ) với là các phân số tối giản. Tính biểu thức A - a + b 

r r 


ae +b 
c 


B. »28 


c. 36 
Gtcu 


2 

> Tứih giá trị tích phân ĩ = ị X 3 In 2 xdx rồi lưu giá trị này vào biến 

1 

y Q)(l+j2Q)))R0EaqKR4=qJz 


s Math Ầ 

Rx 3 ln(X) 2 dx 

a Math Á 

Ans+A 

1.004267695 

1.004267695 

> Khi đó — — = A . Nếu đáp SỐ A đúng thì 

c = 15 - • a -b => 1 5A - a.A - b.A = a.e A + b 

b 15 A-a.A-a.e 4 


A + \ 

; ; : ■ . \ ' ^ 

Sử dụng chức năng MODE 7 để-tìm a (vớ 

i a là số nguyên ) ; 


w7al5QzpQzQ)pQK A 4$Q)RQz+l=p9=10=l= 

0 Mfcth 

li-: I F CHS 1 


É -H IÌẹIMẸ 

3 -ĩ 501.iĩ 


Kết quả không tìm ra một số nguyên => Đáp số A sai 


224 







> Tương tự’ như vậy với đáp số c đúng thì => b ■■ 


3 6 A - a.A ~ a.e A 


C$$$oo36= 


□ 

I5Ê.ÍU 

MÊtíT 


5 “5 iSE.m 

E -ỹ nMặrnr 

1 -p 1 01.BẸ_ 

129.0063741 


Ta tìm được nghiệm ơ = 129 là một số hữu tỉ 
Đáp án c là đáp án chính xác 

yp7-[T rích đề t hi Đ H khối B năm 2005] 


Cho tích phân Ị - ịe smx sin 2 xdx . Nếu đổi biến số t = sỉnx thì: 

0 

2 ■ _ 1 Ị Ị 

A. / = J d.t.dt B. / = J/ I.dt c. I = 2jV ./.í* D. / = 2Je' l.dt 

..... -.ọ........ 0. . .. 0 _ 0 


> Tính giá trị tích phân / = |c s "" sin 
y QK A jQ))$j2Q))R0EaqKR2= 

Q Mã.th À 

ge sintX) sin(2> 

2 

> Nêu đáp án A đúng thì giá trị tích phân ở câu A phải giống giá trị tích phân ở đề bài 

£ 

và cùng bằng 2. Tính / = jV .I.dt 
yQK A Q)$Q)R0EaqKR2= 

_ 0 Màth À 

Jq Ê*Xdx 

3.745802819 

Kết quả ra một số khác 2 => Đáp số A sai 
j> Tương tự như vậy với đáp số c thì 1= 2j"e' .t.dt-2 
Ị 2 yQ)QK A Q)R0El= 

0 MathA 

2j>*dx 

. 2 

=> Đáp án.c là đáp án chính xác 

Chủ ỷ : Đổi cận thì phải đổi biến :=> Dễ dàng loại được đáp án A và D 


225 




VD8 ~[Trích đề thi ĐH khối D năm 2011] 

ì 4x — I ^ ^ A 

Sử dụng phương pháp đổi biến đưa tích phân / = J ~ ~ dx thanh tích phân 

0 V 2x +14-2 
5 

j/( t)dt . Khi đó /(/) là hàm nào trong các hàm số sau? 

2í 2 -3 „ ■ (2í 2 -8t + 3)(f + 2) Ị 

1 A. /(‘)~ 11 /(■)- — ; • 

9f 2_o (2t 2 -8í + 3)(t + 2) 

^ ỉ( ‘ h ỂỂ °- /(,) ~ ... * —_ ; 


Giải 


4jc-1 


4 

> Tính giá trị tích phân I = í r _ -- 

6 F J ũ9 /2jc + I +2 

ya4Q)pl Rs2Q)+l$+2R0E4= 


í/jc 


í 


Msth À 


4K-i 


J 0 -VSK-Ị-1+2 

6,225077096 


2,2 __ o 5 2/2_3 .V, 

> Nếu đáp án A đúng thì /(/)= - và giá trị tích phân / = J-^—-í/í = 6.2250... điều 

/ 4-2 3 / 4 " 2 


này là sai vi /= f ——“dt = 9.6923... 

7 J /4-2 

ya2Q)dp3RQ)+2R3E5= 

0 Math A 

f! z s 2 ^ 3 dx 

J 3 X+2 UK 

9.682361183 

Kết quả ra một số khác 2 Đáp số A sai 

> Tương tự như vậy với đáp số B chính xác 
ya(2Q)dp8Q)+5)(Q)p2)RQ)R3E5” 

ỹ (nZM>7* t 

___... 3 __ 6. 22507 709 6 .. 1 

VD9 ~Nếu sử dụng phương pháp đổi bỉêh tim nguyên hàm, ta đặt t = yỊĨ+ĩnx thì nguyêrỊ 
; hàm của j dx co dạng: 

A. j3/ 3 (/ 3 -l)t// B. ựự-\)dt C. ịựự+\)dt Đ.ự{ẹ+\)dt 

Giải 

> Để có thể sử dụng máy tính Casio ta phải tiến hành chọn cận để đưa nguyên hàm (tích 
phân bất định) trở thành tích phân (tích phân xác định) Ta chọn hai cận là 1 và e 1 . 
Tính giá trị tích phân 

ỷlnxVl + ln^^ = 43.1785... ahQ))Oq A 3$l+hQ))RQ)Rl EQK A 7= 

1 X 


226 









G3 Mith À 

Ể ' 7 1 n < K 2 X ~-Ị 1 +1 n ^ 

43.17857143 


> Khi tiến hành đổi biến thì ta phải đổi cận: 


' = \/l + ỉnl =1 


Nếu đáp án A đúng 


: í LI yu ưlIUf VMil* I . ■■ *. im.u uwu UI ỈX 1 

U = e 7 =>/ = VĨTb3 7 = 2 

2 

thì giá trị tích phân ở câu A phải giống giá trị tích phân ở đề bài. Tính ỉ = J3/ 3 (/’ - ỉ)ể/j 

i 

yQK A Q)$Q)R0EaqKR2= 


0 Miti, A 


e x Xdíí 


3.745802819 

Kết quả ra một số khác 2 => Đáp số A sai 
Tương tự như vậy vói đáp số c thì / = 2 J e J.dí = 2 
y3Q) A 3$(Q) A 3$pl)RlE2=n 


0 Math Á 

?3X 3 (X 3 -l)dx 


43.17(857142) 

=> Đáp án A là đáp án chính xác 

Chủ ỷ : Ta có thể chọn cận nào cũng được không nhất thiết phải là 1 và e 1 (chỉ cần 
thỏa mãn tập xác định của hàm số là được) 

Ví dụ 3: Nếu f(x) = {cỉx 2 +bx + cjy/ 2x-\ là một nguyên hàm của hàm số 

/A \0x 2 -lx + 2 . ỵ (] \ 1 ^ J _, _ f I 1 ' 

g(xj = — ^ — trên khoang 1 ™;+Q 0 j thì a + b + c có giá trị là: 


Giải 

Tự luận: 

// 2 , , , \ /r——r\' 5ox 2 + (-2ứ + 3ố)x-ố + c 1(br — lx + 2 
vv ’ ’ \[ĩx-\ -llx-X 

í" 1 acìrầ* Ti V 4iH7 TYiinVi nrrViT p-511' 


Oí& = ~l:=>aT& + c = 2 


Casio: Tư duy mình nghĩ như sau: 


rl(bí 2 -7jt + 2 


fc = F(ò)-F(tf) 


J y > v} 

Nếu giờ ta sẽ chọn X sao cho F(tf) = 0-» JC — 0.5 nhưng các em nhìn giá trị đạo hàm 
không xác định tại X = 0.5 nên ta sẽ lấy giá trị lân cận 0.5 
Chú ý là /(l) = (a + b + c) ->• Chọn b =1 


Thì J 


r 10x 2 - lx + 2 


-J2x-Ỉ 


ÌXKia + b + c 


227 





Math A 


Jũ.! 


> 4_ 


s Math À 

10X2-7X±2 d 


5000000000l r ' 001 ^2X-1 

17999995529 

Chọn đáp án D. 

Nếu mà đề hỏi 4a + 2b + c thì các em tính tích phân từ 0.5 + Ax -» 2 


dx 



Bài 2 -[Tổng hợp tích phân chống Casio - Nguồn Internet 2017] 

Cho tích phân (a,b e Q) Ị^— 7 -e X dx = a.e 2 +b.e (a,b 6 Q). Tính giá trị củabiêu thức p = a + b 
1 x 

A. P = -\ B. p = 0.5 c.p = ì D. p = 2 

Bài 3 -fTổng hợp tích phân chống Casio - Nguồn Internet 2017] 

JT 

Cho tích phân f - CO f 3x + 2coS '^ flĩt = flln2 + z>ln3 + c (a,b,ceZ). Tính p = a + b + c 
ị 2 + 3sinx-cos2x 

A. P = -3 ' B. P = -2 c. p = 2 D. P = 1 

Bải 4 “[Tống hợp tích phân chống Casio - Nguồn Internet 2017] 

Cho tích phân [ - .~~~~ -- = aln2 + Mn5 + cln11 ( a,b,ceZ ). Tính giá trị của biểu thức 

r ' 2x 2 + 5jc + 3 

p-a+b+c 


P-a+b+c 

A. P = 1 


A. ỊP = 1__ B. P = -3 _ _G_2_ D. 0 

Bải 5 -[Tống hợp tích phân chống Casio - Nguồn Internet 2017] 

1 Cho tích phần Ị *' = a\n2 + 6ln3 ■+ c (a,b,ceZ) . l ính giá trị của biểu thức 
A. F = 3 B. p - —2 


Bải 6 ~[Tống hợp tích phân chống Casio - Nguồn Internet 2017] 

42 d 

Nếu sử dụng phương pháp đổi biến với ẩn phụ t - \lx 2 -1 đưa tích phân / = 1 —7= 


thành tích phân nào sau đây? 
dt „ c dt 


Ị2 

Mý 

2 1 

s 


+ 1 


B - ? 


42 


+ 1 


c í 


dt 


£ 


■(^0 


D. í 

£ 


228 





Bài 7 -fTống hợp tích phân chống Casio - Nguồn Internet 2017] 

Nếu sử dựng phương pháp đổi biến với ẩn phụ /=l + 3cos* đưa nguyên hàm 

/ = \ ^y 2x + S] 2^-d\ thành nguyên hàm nào sau đây? 

J Vũ3 cosjc & y J 

A r —2/ 2 —) I Ị — 2r — I „ r —2/ — 1 ^ 1 f—2/ —1 . 

A. — 7 =— clt B. 7 r - d' c. r—dt D. 7 - •— dt 

J 77 9 J 77 J 77 9J 77 

Bài 8 -[Tô’ng hợp tích phân chống Casio - Nguồn Internet 2017] 

Nếu sừ dụng phương pháp đổi biến với ẩn phụ t = 1 r 3 cos X đưa nguyên hàm 

rsin 2x + sinx , ._, ,,_,_ 

1 - 1 . — ax thành nguyên hàm nào sau đây? 

V1 + 3cos.v 

. f-2r-1. D 1 r-2/ 2 -1 . _ C-2/-1. _ 1 c-2 r-1. 

A. =—dt B. 7 ———dt c. —Ị= dt D. - V dt 

J 77 9 J 77 J 77 9 1 77 


LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải 1 . 

/T 

B Tính giá trị tích phân Itan 2 xdx rồi lưu vào biến A 

0 

qw4ylQ))dR0EaqKR4=qJz 

(3 Mữth À 13 Math A 

_ 0tan(X) 2 dx Ans * ft 

Ũ.2146018366 0.2146018366 

I a + bn-A 

5 o a = 1.7334... không phải là số 
a+h=~ ! 

4 • Ị 

hữu tỉ => Đáp số A sai 
w511=qK=Qz=l=l=5P4= 

ta MathT 

x= 


1.733471103 


Ị a + bn = A 


a = 1 


Tương tự như vậy vói đáp án B ta có hệ phương trình <Ị 3 

a + ò = - ịb = 2 
4 

số chính xác 
=$$R3P4= 


B là đáp 


x= 


ta Mii.thv 


Y= 


13 Math Ả 


4 


Bải 2 . 

■ Tính giá trị tích phân 0-^ặ-e*dx rồi lưu vào biến A 

, X 


229 




yalpQ)RQ)d$QK A Q)RlE2=qJz 


0 Msth Ả 


Ịĩ^ứx 

■ -0.976246221 


Ans+A 


0 Math À 


Với đáp số A ta có hệ phương trình 


w51 QKd=QK=Qz=l=l =0.5= 


0 MathT 


-0.976246221 


e 2 +z>c = d ítf = “0.5 


a + z> - 0.5 => |Ế = 1 


3 Mí.th Á 


Đáp số A chính xác 


Tính gịá trị tích 


£ 

f cos3^ + 2cosjc , vs., 

tích phân — : ——dx rồi lưu yà( 

ị 2 -1 3 sin X -cos2x 

3))R2+3jQ))pk2Q))R0EaqKR2=qJz 

_ s Math A 

I 2 CQS (3Kj +£CQf I Ans*A 
J 0 2+3SÌnc X J-coi 


lưu vào biến A 


yak3Q))+2kQ))R2+3jQ))pk2Q))R0EaqKR2=qJz 


3 Mwh A 


Ạ 0 2+3Sin Ọ\ j-C0S 

0.8903717579 0.8903717579 

Vậy ứln2 + ỗln3 + c = zíoln(2 í '.3 i V‘) = ln(e' 4 ) o 2".3 6 = . Tìm 2“.3 Ồ bằng chức năng lập 


bảng giá trị MODE 7 vói biến X = c 
w7aQK A QzRQK A Q)—p9-l(M= 


3 . Msith 

ả A I F(KJ I 


n -3 MB.3B3 

i -ạ ÌMHrr 

3 -ĩ E.GEIB 

18 

, Ta được 2".3* = 18 với V = c = -2. Vậy 18 = 2.3 2 = 2“.3" => a = \\b = 2 
=>P = a + ỉ> + c = l + 2- 2 = l => Đáp số chính xác là D 
Bài 4 . 

■ Tính giá trị tích phân í --- --- . * -- = rồi lưu vào biến A 

ờ r \2x 2 +5x + 3 

yal R2Q)d+5Q)-K3Rl E4=qjz 


0 Math Ả 

_L_ dx 

•J i £+5ÍÍ+3 ' 

I. „,_^^|2^ aỊ15 0.1278333715 

Vậy ííln 2 + b In 5 + c ln 11 = A <=> In (2°.5\ 1 l c ) = In (e A ) <=> 2“.5\- 1 r = e" = II = = 5 2 .2~'. 1 r'. 

RÕ ràne = ~l:^ = 2:c = -l =>P = a + b + c = \ +2-2=1 


Aris+A 


3 Math A 


I Rõ ràng a = -1; b = 2;c = -1 =>P = a + ò + c = l+ 2- 2 = l 
=>■ Đáp số chính xác là D 


230 







Bải 5. 


Aris*A 


E A 


Tính giá trị tích phân [ — cỉx -- = rồi lưu vào biến A 

•Ị 2,y + 5a* + 3 

yaQ)d+2Q)+2RQ)d+Q)RlE2==qJz 

0 MỉLth A 0 Maith A 

J 1 _ ' __ 

lT930829253 1.980829253 

Vậy In 2 + ố ỉn 3 + c = <=> In (2".3'v) = In ịe A ) <x> T3 h .e ự = 6^ <=> 2 ư .3 / ’ = . Tìm 2".3 A bằng 

chức năng lập bảng giá trị MODE 7 vói biến X = c 
w7aQK A QzRQK A Q)=p9=10=l= 



K 

F<MĨ 

1 Q 

ũ 

ẩm 

iĩ 

ĩ 

15 

à 

PỴ9B 1 


13 Mittì 


2.666666667 


Ta được 2 ẩ, .3 /í =2.66(6) = -~-2 3 .3'' => a = 3;ỏ = -l vói = c = 1 
n>R = a + /? + c = 3“l + l = 3 => Đáp sốchính xác là A 


■ Tính giá trị tích phân / = í —™ 

B F iW7^T 12 

yal RQ)sQ) dpi Ra2Rs3EEs2= 




H Mith A 


Tích phân nào có giá trị bằng thì đó là đáp án đúng. 

Ta có đáp án B có giá trị: í -Ạ-~ - ĩ- 

ỵ 6 J_r + 1 12 

& 

qw4yalRQ)d+lRalRs3EEl= 


[3 M&th A 


—J:-Ị-] y 

4^ X 2+i aíí 


=> Đáp số chính xác là A 

Chủ ỷ : Giá trị tích phân không thay đổi theo phép đổi biến (đặt ẩn phụ) 
Bải 7. 


■ Chọn cận 0 và — . Tính giá trị tích phân / = J 

2 0 

yaj2Q))+jQ))Rsl+3kQ))R0EaqKR2- 


ỉ sin 2x + sin X 


1 + 3cosx 


231 



■ Tiến hành, đổi biêh thì phải đổi cận 

Vói đáp số D ta có ~^ịĩLjXdl 
alR9$yap2Q)plRsQ)R4El=nn 


s htath A 

sin Ị2X} +sim:;t 

•a+ạcpsítt) . 


0 Math Ả 


Ấ I 1 ~ 2 jỊ ~ 1 rjv 

9.14 -ĨK Uỉ ' 

1.259259259 

Đáp số chính xác là D 

Chủ ỷ : Chọn cận thế nào cũng được tuy nhiên nên chọn cận X sao cho í đẹp. 


HINH TỌA Độ TRONG KHÔNG GIAN 

T. CASIO XÁC ĐỊNH NHANH VỊ TRÍ TƯƠNG ĐÔI 
CỦA ĐƯỜNG THẲNG - MẶT PHẲNG 

I) KIẾN THỨC NỀN TẢNG 

1. Vị trí tương đối của 2 đường thẳng 

■ Cho hai đường thẳng d và í/' có hai vecto chỉ phương ĩij và uj, và có hai điểm M,M' 
thuộc hai đường thẳng trên. 

B đHd' nếu líị = k IỈJ> và có không có điểm chung 

■ d 3 d' nếu u 'j = kltj. và có một điểm chung 

■ d cắt d ' nếukhông song song ĩĩ tỊ , vãMM'ịií in u ir j = 0 

■ d chéod' nếu W/ không song song Uj, và MM'ịiỉ. Ị ại J ,-ị* 0 

2. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng 

“ Cho đường thẳng d và mặt phẳng (p) có vecto chỉ phương Uj và vecto pháp tuyến ÌĨỊ, 

" dll(p) nếu u ử J_ n r và không có điếm chung 

■ d =(p) nếu /í ’ • /í' và có điếtn chung 

3 Lệnh Caso 

H Lệnh đăng nhập môi trường vecto MODE 8 

■ Nhập thông số vecto MODE 8 11 

0 Tính tích vô hướng của 2 vecto : vectoA SHIFT 5 7 vectoB 

■ Tính tích có hướng của hai vecto : vectoA X vectoB 


232 



■ Lệnh giá trị tuyệt đối SHIFT HYP 

■ Lệnh tính độ lớn một vecto SHIFT HYP 

■ Lệnh dò nghiệm của bất phương trình MODE 7 

■ Lệnh dò nghiệm của phương trình SHIFT SOLVE 

II) VÍ DỤ MINH HỌA 

VDl -[Thi thử chuyên Khoa học Tự nhiên ĩân 3 năm 2017] 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz đường thẳng = — li = £ii và đường 


thẳng ự 2 := 2LLl - £Ip 4 Vị trí tưong đối của dị,d 2 là: 


A. Cắt nhau 


B. Song song 


c. Chéo nhau 


D. Vuông góc 


> Ta thấy U IÌ (2;l;-3) không tỉ lệỉĩ” (2;2;-l) =>(£/,),(£/.,) không song song hoặc trùng 
nhau 

> Lấy A/j (-1;l;-l) thuộc dị, lấy M 2 (-3;-2;~2) thuộc d 2 ta được 2;-3;-l) 

Xét tích hỗn tạp J bằng máy tính Casio theo các bước: 

Nhập thông số các vecto M,M 2 , Ii dị Ạỉ d vào các vecto A, vecto B, vecto c 
w811p2=p3=pl=w8212=l=p3=w8312=2^1= 


-1 

Tính M } M 2 
Wq53q57(q540q55)= 

VCĨ 0 

VctA-(VctBxVctC) 

0 

Ta thây MịM 2 ịii th ;z/^ J = 0 => hai đường thằng (dị ),(d 2 ) đồng phẳng nên chúng cắt nhau 
=> Đáp số chính xác là A 

VD2 -[Thi thử báo Toán học Tuổi trẻ lần 4 năm 2017] 

[ Trong khong giãn vói hệ tọa độ Õxyz > vị trí tương đối của hai đường thẳng 
= 1 + 2r X = 7 + 3/77 

==-2-3/ và d'\ « y = -2 + 2/77 
= 5 + 4/ z = 1 - 2/77 

j A. Chéo nhau B. cắt nhau c. Song song D. Trùng nhau 

Giảĩ 

> Ta có hai vecto chỉ phưomg i/J(2;-3;4) và U (Ị , (3;2;-2) không tỉ lệ vói nhau Không 
song song hoặc trùng nhau ==> Đáp án c và D là sai 



233 





> Chọn hai điểm l;-2;5) thuộc d và M'(7;-2;]) thuộc <?. 

Xét tích hỗn tạp M,M 2 ịu dị ;u (iĩ J bằng máy tính Casio theo các bước: 
Nhập thông SỐ các vecto M Ì M Ĩ , w t/j ,« rfí vào các vecto A, vecto B, vecto c 
W8117pl=p2p(p2)=lp5=w8212-p3-4= : w8313=2=p2- 

VCT0 VCT0 



-2 


> Tính A/,A/ 2 [w (/| ] 

Wq53q57(q540q55)= 

VCTS 

VctA-(VctBxVctC) 

-64 

Ị Ta thấy A/.A/, hí i( ;w ií; j 64/0 => hai đường thẳng (í/),"(ữ'j khổng đồng phang nên 

chúng chéo nhau 

=> Đáp số chính xác là A ___ 2 _ ; _____ 1 

VD3 -fĐẽ minh họa bộ GD-ĐT ĩân 2 năm 2017] 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng = ■—■==—Y và mặt 

phẳng (?): 3x “ 3y + 2z 4- 6 = 0 . Mệnh đề nào dưới đây đứng? 

A. d cắt và không vuông góc với (?) B. d 1 (?) 

c. d song song với (p) D. d nằm trong (?) 

GỈCIỈ 

> Ta có u d (l;-3;-l) và n r (3;—3;2). Nhập hai vecto này vào máy tính Casio 
w8111=p3=pl s =w8213=p3=2= 

VCI ta ■ VCT 0 

; ___ __ . , = -1 ^ _ ___ 2 __ 

; > Xét tỉ ch vô hương u d .n v =10 ^>u d không vuông góc vói n r z=ỳd 9 (p) không thể song 
song hoặc trùng nhau =^> Đáp số đúng chỉ có thể là A hoặc B 

L_ JL 9- -■ (3 

VctA-VctB 

10 

> Lại thấy Uj, n v không song song vói nhau => d không thể vuông góc vói (?) => 
Đáp số B sai 

Vậy đáp án chính xác làA 


234 








VD4 -fCâu 63 Sách bài tập hình học nâng cao trang 132] 

Xét vị trí tương đối của đường thăng d:-~— = ^—- = —— và đường thăng 

8 2 3 

(a):x + 2y-4z+ 1 =0 

A. ả cắt và không vuông góc vói (p) B. d 1 (?) 

c. d song song vói(p) D. d nằm trong ( p ) 

Giải 

> Ta có Uj (8;2;3) và /7/.(l;2;-4). Nhập hai vecto này vào máy tính Casio 
w8118=2=3=w8211=2=p4= 


VCTB VCTB 



3 -4 

> Xét tích vô hướng = 0 => ỉ/ f/ vuông góc vói n,, =>d,(p) chỉ có thế song song 

hoặc trùng nhau ==> Đáp số đúng chỉ có thể là c hoặc D 

Wq53q57q54“ 

VCTE 

VctA-VctB 


0 

> Lấy một điếm M bất kì thuộc d ví dụ như A/(9;l;3) ta thấy M cũng thuộc 
(a) :^> d và (ư) có điếm chung => d thuộc (a) 

Vậy đáp án chính xác là D 
VD5 -fThi Học sinh giỏi tỉnh Phú Thọ năm 2017] 

Tìm 777 để mặt phẳng (p):2x-my + 3z-6 +m = 0 song song vói mặt phẳng 
(ọ) : (/77 + 3)* - ly + (5/7? +1)z - ì0 = 0 

9 

: A. 772 = 1 B./ 77 *l c. /77 = --D. Không tồn tại m 

Giải 


> Ta có hai vecto pháp tuyến n r (2:-m,3) và Ì 1 Q (/77 + 3;—2;5/77 +1) 

Để (/>)//(£>) <=> «7 = k.ìỊ o -2— = vr— = k (1) 

/77 + 3 -2 5/77 + 1 

> Với 777 = 1 ta có k = 2 thỏa (1) 


Thử lại ta thấy hai mặt phẳng có dạng 


ị(p):2x~-y + 3z~5 = 0 

j(0:2*-2y + 6z-io = o 


Nhận thấy (p) = (0 => Đáp án A sai 

9 20 9^' 

> Với m = —ta có k = — không thỏa mãn (1) => m = không nhận => c và B đều sai 

10 21 6 w 10 

=> Đáp án D là chính xác 


235 




VD6 -[Thi thử báo Toán học Tuổi trẻ lần 3 năm 2017] 


Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho đường thẳng d : 


X — 1 + 2/ 

y~\ và mặt 
z--2- 3t 


phẳng (p): 2x + y + z “ 2 = 0. Giao điểm M của d và p có tọa độ: 

A.M(3;l;-5) B.M(2;l;-~7) C.M(4;3;5) D.M(l;0;0) 


........ Giải ___ ? _________ 

> Điểm M thuộc d nên có tọa độ M(l + 2/; \\-2 -2t) . Điềm M cũng thuộc mặt phẳng 
(p)■■ •■nên' tọa độ điểm M phải thỏa mãn phương trình mặtphẳng (p) 

o 2(1 + 2/) 4 1 -f (-2 - 3 /) - 2 = 0 ' ; . ^ ; ; 

> Công việc trên là ta sẽ nhẩm ở trong đầu, để giải bài toán ta dùng máy tính Casio luôn: 
2(l+2Q))+l+(p2p3Q))p2qrl« 

a Hath 

2(1+2X)+1+(-2-3 > 

x=‘ i 

L-R= 0 

Ta tìm được luôn t = 1 vậy X = 14- 2t = 3 
=> Đáp án chính xác là A 


VP7 -ÍĐẻ minh họa bộ GD-ĐT íân 1 năm 2017] 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm ^(l;0;2) và đương thẳng 

cỉ : -"■ = • Viết phương trình đường thẳng A đi qua A vuông góc và cắt d 

A x-\_y ^ z-2 B X — \ _y _ z-2 c x~\ = y = z-2 p x-\ _ y = z- 2 
‘111 1 1 -1 ‘221 1 -3 1 

Giải 

> Đường thằng A cắt d tại điểm B . Vì B thuộc d nên có tọa độ £(1 + tự;- 1 + 2t) 

; > Ta có: À ld => W A i- Uj <=> - 0 ẢBmị 0 

ị Vói AB(\+t-\;t-0-,~-\ + 2t-2)wk ^ / (l;l;2), ta có: 'ẠỆm^ = Q 
1 <=> l.(l + / -l) +1(/-0) + 2(-l + 2/ -2) = 0 

Đó là việc nhẩm ở trong đầu hoặc viết ra nháp, nhưng nếu dùng máy tính Casio ta sẽ 
bấm luôn: 


10(l+Q)pl)+10(Q)pO)+20(pl+2Q)p2)qrl= 

3 Matti 

lx(l+X-l)+lx(ỉỉ-> 

Ỷ,= 1 


L-R= 

Ta được luôn t = 1 ^(2;l;l) => u ả - i45(l;l;~l) 

=> Đáp án chính xác là B. 


0 


236 



VD8 -fCâu 74 Sách bài tập hình học nâng cao 12 năm 2017] 

Cho hai điểm /í(3;];0), Z?(-9;4;~9) và mặt phẳng (a ): 2x-y + 2 + 1 = 0 . Tìm tọa độ của 
M trên ( a ) sao cho I MA - MB\ đạt giá trị lớn nhất. 


( , , 5 ì 

B. M\ 2:-:-2 

_ 3 3 "3 

í 5 5 ) 


C.M 1;-;-- 

D.w —;3 

l 2 

1 2 ì 

l 2 21 

u 4 J 


Giái 

> Nếu A,BM không thẳng hàng thì ba điểm trên sẽ lập thành một tam giác. Theo bất 
đằng thức trong tam giác ta có I MA ~ MB\ < AB 

Nêu ba điêm trên thẳng hàng thì ta có \MA~MB\ = AB nếu /í, B nằm khác phía với (a) 
(điêu này đúng). Theo yêu cầu của đề bài thì rõ ràng A'B,M thẳng hàng hay M là 
giao điểm của đường thẳng AB và (a) 

'* = 3-12 í 

> Tacó: AB:ịy = \+3i => A/(3-12/;l + 3/;-9/) 

z = “9/ 

Tìm í bằng máy tírdì Casio: 

2(3pl2Q))p(l+3Q))+p9Q)+lqrl== 

0 Mxth 

2 c3-12X)-(1+3X )> 
ĩ.=l 071666666667 
L-R= ỏ 

Ta được / = — => => Đáp án chính xác là c 

BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải l -[Thi thử báo Toán học tuổi trẻ lần 3 năm 2017] 

Trong không gian vói hệ trục tọa độ Oxyz cho đường thẳng và 

mặt phẳng (ư): 2x -f 4y + 6z + 2017 = 0. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. d//(a) B. d cắt nhưng không vuông góc vói (a) 

c. d -L(ư) D. d nằm trên (a) 

Bải 2 “[Thi thử THPT Nguyễn Đình Chiểu - Bình Định lần 1 năiri 2017] 

x = ] +t fjc.= 2+/' 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho d:ịy = 2-t và d':ịy f:\-t' . Vị trí tương 

[z = —2-2/ [z — 1 

đối của hai đường thẳng là: 

A. Chéo nhau.B. cật nhau c. Song so ng D. Trùng nhạụ 

Bài 3 -[Đề minh họa Bộ GD-ĐT lần 1 năm 2017] 

Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng A có phương trình: 

~~Ỵ~ = ~~ = ——- Xét mặt phẳng với m là tham sổ thực. Tìm tất cả các giá trị của m 
để mặt phẳng ( p) vuông góc với đường thẳng ủ 

A.w = -2 B.m = 2 c.m = ~5 2 D.w = 52 


237 




Bài 4 -ÍThi thử THPT Phan Chu Trinh - Phú Yên lần 1 năm 2017] 

X — 1 4- 2t 

Cho mặt phẳng (p): X - 3y 4- z = 0 và đường thẳng A :< y = 2-1 . (p) và A căt nhau tại 

z = -1 4 -1 

điểm có tọa độ 

A.(l;2;-1) B.(0;-l;3) C.(-l;3;-2) D. (3;1;0) 

Bài 5 -[Thi thử THPT Nguyễn Đình Chiểu - Bình Định lần 1 năm 2017] 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm /4(1;0;0), £(0;2;0), c(0;0;3) và 
x--t 

đường thẳng d:ịy = 2 + 1 . Cao độ giao điểm của d và mặt phẳng (ABC) là: 
z = 3 +1 

A.3 B.6 C.9 D.-6 

Bài 6 -ỈThi thử THPT Vĩnh Châ n - Phú Th ọ l ần 1 năm 2017] 

ị Trong không giãn vói hệ tọa độ Oxyzcko hai mặt phắng (p):m + 7y-6z + 4 = 0 l 
(Q):ĩx + my-2z-7 = 0 song song với nhau. Khi đó giá trị m,n thỏamãnlà: 

7 _ 7 3 7 

A.m = B.m = 9 ,« = ” c.w?=“,w = 9 D. m = ^-,n = 9 

L .3 . .3 . 7 . '.. 3 . 

LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài 1 , 

* Nhập vecto chỉ phương Uj (l;2;3) và vecto pháp tuyến n a (2;4;6) vào máy tinh Casio 
w811 l=2=3=w8212=4=6= 


VC10 vcta 



3 6 

■ Tính tích vô hướng u]Jĩ o = 28 0 => không vuông góc n a => d và (a) không thể song 
song và không thể trùng nhau 
Wq53q57q54= 

VCTB 

Vct.A- VctB 



■ Lại thấy ti lệ ;-= 7=7 11"» =>d ±(a) 

2 4 6 

Vậy đáp sốđúrih xác là c _ _ .. _ 

Bài 2 . 

« Vì Xét hai vecto chí phương wJ(l;-1;-2) và mJ( 1;-1;0) không ti lệ với nhau =>Hai 
đường thẳng d và d' không thể song song hoặc trùng nhau => Đáp án c và D loại 

■ Lấy hai điểm thuộc hai đường thẳng là M(l;2;-2)và M’(2;l;l). Nhập ba vecto vào 

casio 

w8112pl=lp2=lp(p2)=w85211=pl=p2=w8311=pl=0= 


238 







VCĨ0 VCT0 



c 

' [ 



-2 


0 

Xét tích hỗn tạp = 0 

Wq53q.oq57(q54Ọq55)= 

VCT 0 


Vctft-CVctBxVctC) 


0 

=>d,d' đồng phẳng (nằm trên cùng một mặt phẳng) => d cắt d' 

Đáp án chính xác là B 

Bải 3 . 

H Ta có vecto chỉ phương w~(5;l;l) và vecto pháp tuyến /7/, (10;2;/77) 

■ Để mặt phẳng (?) 1A thì n r tỉ lệ với ũ ầ (song song hoặc trùng nhau) 

10 2 /7? 

=> - 7 - = ■— = — => m = 2 
5 1 1 

Vậy đáp số chính xác là B 

Bải 4 

■ Gọi giao điểm là M f vì M thuộc A nên M(l + 2/;2-/;-l + /) 

■ Tọa độ M thỏa mãn phưong trình mặt phẳng (?) nên ta có thể sử dụng máy tính 
Casio tìm luôn ra t 

wll(l+2Q))p3(2pQ))+(pl+Q))qiT= 

0 Màtb 

Kl+2X)-3(2-X)+> 

x=‘ 1 

L-R= 0 

=>t = \^> A/(3;l;0) 

=> Đáp số chính xác là D 

Bải 5 . . 

I" Mặt phẳng (ABC) đi qua 3 điểm thuộc 3 trục tọa độ vậy sẽ có phưong trình là: 

“■ + ~ + 4 = 1<^>6x + 3v + 2z“1 = 0. 

ị .1 2 _ 3 ...;. ■_._.;..._ ;....__! 

■ Gọi giao điểm là M(-/;2+ /;3+/). Sử dụng máy tính Casio tìm t 

60(pQ))+30(2+Q))+2(3+Q))p6qrl= 

0 Math 

6x(-X)+3x(2+X)+> 
x= 6 

L-R= 0 

Vậy 2 = 3 + t = 9 => Đáp số chính xác là c 


239 





Bải 6 . 


■ Để 2 mặt phẳng song song vói nhau thì 2 vecto chỉ phương của chúng song sóng hoặc 
trùng nhau <=>«,, (h; 7; ~6) tỉ lệ vói n Q {y,m\-ì) ^ = —J = £ 

, 7 

■ Ta thu được tỉ lệ k = 3 từ đó suy ra n = 9\m = — 

=> Đáp số chính xác là D 

T. CASIO XÁC ĐỊNH NHANH KHOẢNG CÁCH TRONG 
KHÔNG GIAN OXYZ 


I) KIẾN THỨC NỀN TẢNG. 

1. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phang. 


■ Cho điểm 

Mịx Q iỵ 0 ;z Q ) và mặt phẳng (p): Ax + By + Cz + D = ọ thì khq, 

ảng cách 

từ điểm 


ư ; i ,• V T : A ! -1 X . , [Ầxx+.By 

0 + G Z 0 + D 

1 

M đến mi 

ặt phang (p) được tính theo cong thức dyM\{P) 1 = - -r-ị== 

B 2 +c 2 



2. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. 


■ Cho điểm Mịx 0 ;ỵ 0 ;z 0 ) và đường thẳng d : - — = — —— = -—— thì khoảng cách từ 

a b c 

2|[MV;«]| 

điểm M đến đường thẳng d được tính theo công thức d ( M\d ) - —1 —pp—- 

\u\ 


3. 


Trong đó u(a;b;c) là vecto chỉ phương của d và N(x N ',y N \z N ) là một điểm thuộc d 

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau. 

Cho hai đường thẳng chéo nhau = zựk = £ZliL và d ',ĨI^ = ZzlML 

a b c a' b c 

thì khoảng cách giữa 2 đường chéo nhau này được tính theo công thức sau: 


d{d;d') = 


MN. 

\> u ,r] 


p 

~a u A 



Trong đó u(.a;b;cj ĩạ vecto chỉ phương của d vấ ) ĩạ một điểm thuộc d 

u{a'\b'\c') là vecto chỉ phương của d và M ’( X M ,; >' ¥ .;;) là một điếm thuộc d' 


4. Lệnh Casio. 

■ Lệnh đăng nhập môi trường vecto MODE 8 

* Nhập thông số vecto MODE 811 

* Tính tích vô hướng của 2 vecto : vectoA SHIFT 5 7 vectoB 

■ Tính tích có hướng của hai vecto : vectoA X vectoB 
H Lệnh giá trị tuyệt đối SHIFT HYP 

■ Lệnh tính độ lớn một vecto SHIFT HYP 


■ Lệnh dò nghiệm của bất phương trình MODE 7 

■ Lệnh dò nghiệm của phưong trình SHIFT SOLVE 


240 





II) ví DỤ MINH HỌA 

VDl -ÍĐề minh họa Bộ GD-ĐT lần 1 năm 2017] 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (p):ĩ.x + 4y + 2z + 4 = 0 và điểm 
/4(l:-2;3). Tính khoáng cách từ điếm A đến mặt phẳng (/*) 


A .cl = - 


B.í/ = - 


29 


Q.d-- 


JĨ9 


D. c! = 




Giải 


> Ta nhớ công thức tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P): 

> Áp dựng cho điểm >1(1;—2:3) và (/■'):ix + 4y + 2z + 4 = 0 ta sử dụng máy tính đểbấm 
5 n/29 


luôn: clịM-(P)) = 

y J JĨ9 SỈ29 

aqc301+40(p2)+203+4Rs3d+4d+2d= 


kMi A _ 


'/32+42+22 


5-429 

29 

Đáp số chính xác là c 

VD2 TThi Học sinh giỏi tỉnh Phú Thọ năm 20171 

Tìm m để khoảng cách từ T(l;2;3) đến mặt phẳng (p) :;t + 3y + 4z + m = 0 bằng >/26 
A. m = 7 B. m = 18 c. m = 20 D. m = -45 

Giải 

> Thiết lập phương trình khoảng cách : í/(T;(P)) = - >/26 

VT+2 2 +3 2 

|l. 1 + 3.2 + 4.4 + m\ r— 

o I - 7 ======= —““>/26 = 0 

4^+2 + 3 2 

(việc nàỵ ta chỉ làm ờ trong đầu) 

> Để tính khoảng cách trên bằng Casio đầu tiên ta nhập vế trái của phương trình vào 
rồi sử dụng chức năng SHIFT SOLVE. 


+4dỉỉ>it>psZbqrl= 

ã".— 

■/72+32+42" 


Maith 


7 

L-R= 0 

Ta thu được kết quả m-1 => Đáp số chính xác là A 

VD3~[Thi thử Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh năm 2017] 


X _ y + \ _z + 2 


và mặt 


Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: Y= 2 

phẳng (p): X + ly - 2z + 3 = 0. M là điểm có hoành độ âm thuộc d sao cho khoảng cách 
từ M đến (p) bằng 2. Tọa độ điểm M là: 

A. M(-2;3;l) B. M(-l; 5 ;~ 7 ) c. M(- 2 ;-5; -8) D. M(-l;-3;-5) 


241 







Giai 


> Ta biêt điểm M thuộc ( cỉ ) nên có tọa độ M( 1 +/;-! + 2/;-2 + 3/) 

fx = / 

(biết được điều này sau khi chuyển ả về dạng tham số cỉ : < 


y ~-l + 2/ 
z — —2 + 3/ 


> Thiết lập phương trình khoảng cách: ả = 2 




yz = -z + 31 

|/ + 2(-l + 2/)-2(-2 + 3/) + 3|_, 
ựl 2 +2 2 +(-2) 2 


Nghĩ được tới đây thì ta có thể sử dựng Casio để tính rồi. Ta bấm ngắn gọn như sau 
qcQ)+2(pl+2Q))p2(p2+3Q))+3R3$p2qrp5= 

.ạ „ . .Mựh 

18114-.% 4. 8 4—1 I * 4- % h 

3 k 

x= -1 

L-R= 0 

Khi đó t - -1 => X = -1; y = “3 


Đáp số chính xác là D 
VD4 -[Đề minh họa Bộ GD-ĐT năm 2017] 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu ( s ) có tâm /(2;1;1;) và mặt phăng 
(P):2x + y + 2z + 2 = Q. Biết mặt phẳng (p) cắt mặt cấu (s) theo giao tuyến là một 
đường tròn bán kính bằng 1. Viết p hươ n g t rình mặt cầu (s ). 

A. (jc + 2) 2 +(.v + l) 2 + 0 +1) 2 = 8 B. (x + 2) 2 + (.v + 1) 2 + ịz + lf = 10 

I c. (V - 2) 2 + (y - 1) 2 + (z -1 ) 2 = 8 D.(x-2) 2 +(;'-1) 2 +(z-1) 2 = 10 

Giải 


> Mặt cầu (x-af +(y-b) 2 +{z ~-c) 2 = R 2 sẽ có tâm I(a;b;c). Vì mặt cầu ( s ) có tâm 
/(2;l;l) nên nó chỉ có thể là đáp án c hoặc D. 

> Ta hiểu: Mặt phẳng (p) cắt mặt cầu ( s ) theo một giao tuyến là đường tròn bán 
kính r = 1 sẽ thỏa mãn tính chất R 2 = tí + r với h là khoảng cách từ tâm I tới mặt 
phẳng. 

Tính tâm R 2 bằng Casio. 

(aqc202+101+201+2Rs2d+ld+2d$$)d+ld= 

í I 2X2+1X Ị+2'X ỉii ị 

l J2 2 +l 2 +2 2 _ 

10 


Ấ 2 =10 


=> Đáp số chính xác là D 

VD5 -[Thi thử chuyên Khoa học Tự nhiên lần 3 năm 2017] 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng Tính 


khoảng cách từ điểm M (—2; 1;—1) tới d 


A.f 

W:ìả:.- 


B. 




c. 


s 


D. 


5ýã 


242 







Gỉàỉ 


> Nhắc lại: Đường thẳng ả có vecto chi phương u đ { 1;2;-2) và đi qua điểm jV(l;2;-2) 

K t ■ ... . . , , ; , ■ . \\muĩ 

có khoảng cách từ M đến d tính theo công thức: d(M;d) - "“ ■■■ " ■ p..- 

; w 

^ Để tính khoảng cách trên bằng Casio đầu tiên ta nhập hai vecto MN,Uj vào máy 
tính. 


w8111 p(p2)=2pl=p2ppl=w821 l=2=p2= 

VCĨH 


VCTQ 

Ị 2 


p] 

-2 


> Tính d(M,d) - 2.357022604 -- 
Wqcq530q54) Pqcq 54)= 


5n/2 


VCTB 

Abs(VctÀxVctB)*> 
2.357022604 

^ Đáp số chính xác là D 

VDỗ -ÍThi thử bảo Toán học tuổi trẻ lần 3 năm 2017] 

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho đường thẳng d: 


X = 2 + / 


y - 1 + mí và mặt cầu 
z = "2t 

(S): X 2 + y' +z“ ~2x. + 6y-4z + 13 = 0 . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để d cắt (5) 
tại hai điểm phân biệt? 

A. 5 B. 3 C.2 D.l 

Giai 

> Mặt cầu (s):(x~\) 2 +(y + 3) 2 +(r -2) 2 = 1 có tâm /(l;-3;2) bán kính R -1 
Đường thẳng d đi qua A/(2;ỉ;0) và có vecto chỉ phương u(\\m\-2) 

Ta hiểu: Đường thẳng d cắt mặt cầu (s) tại 2 điểm phân biệt nếu khoảng cách từ tâm 


- 1<0 


[ỈM: 

r*-s - 

.. yj{% —2mý + 0 : + (4- 2nịý J 

(8- 2nìf +0' + (4 - 2mf 

u 

1 ^ I w 

IV- + „f+(-2) 2 

+W 2 +(-2) 2 


> Để giải bài toán ta dùng máy tính Casio với tính năng MODE 7 dò nghiệm của bất 
phương trình: 

w7as(8p2Q))d+(4pQ))dRsQ)d+5$$pl=p9=10=l= 


0 . Màtti 



1» 

FÍK> 


K 


12 

HHWfỹ 

0. 4901 

IE 

E 

-0.30 ỉ 

13 

3 

-0.402 

in 


-0.081 

14 

4 

“ĩ 

IB 

2 

mm 

o:õieì 


Math 


8 


Đáp án chính xác là A 


243 




ỵnZ-ÍThi thủ báo Toán học tuổi trẻ lần 3 năm 2017] 

Trong kh(?)ng gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho đường thẳng d\< y = x+mt và mặt cầu 

(s ): V 2 yy 2 + z 2 - 2x + 6y - 4z +13 = 0 . cỏ bao nhiêu giá trị nguyễn của m để ả cắt ịs) 
tại hai điểm phân biệt? 

_ A. 5 ;.. ; B. 3. . c. 2 ..D. 1 . 

Gỉảỉ 

> Mặt cầu (S):(jf-l) 2 +(y + 3) 2 + (z-2) 2 =1 có tâm 7(1;— 3;2) bán kính = 1 
Đường thẳng d đi qua M(2; 1;o) và có vecto chỉ phưong w(l;w;-2) 

Ta hiểu: Đường thẳng d cắt mặt cầu (s) tại 2 diêm phân biệt nếu khoảng cách từ tâm 
ỉ (của mặt cầu (5)) đến đường thẳng d nhỏ hon bán kính R (của mặt cầu (s)) 


ỈM;ưj yj(s~~2m) 2 +Q 2 +(4™2m) 2 J Ậs~2mf + o 2 + (4-2mf 

| z/ | yỊ] 2 + m 2 +'(- 2 )" + m 2 + (- 2 ) 

> Để giải bài toán ta dùng máy tính Casio với tính năng MODE 7 dò nghiệm của bất 
phưong trình: 

w7as(8p2Q))d+(4pQ))dRsQ)d+5$$pl=^p9=10=l= 

E Mith . H Mstth 


/(8~2m) 2 +0 2 +(4-2m) 2 


E 

Ẹ ũ.Mabi 

3 “D.3nậ 

4 -1 


0 . Mith 

F(KJ 

Ẹ -□=|gi 
1 -ObÕẸỊÌ 
[T 0b QĨẼ1 


Ta dễ dàng tìm được tập nghiệm của m là {-3; “4;-5;-6;-7} 

=> Đáp án chính xác làA 
VD8 -[Câu 68 Sách bài tập hình học nâng cao 12] 

Cho đường thang d đi qiĩã điem Ảf(0;0;ĩ) / co vecto chỉ phương í(l;l;3) và mặt phẳng 
' (a) có phương trình 2x + y-z + 5 = 0. Tính khoảng cách giữa d và (a) 


> Ta thấy : uJTp = 1.2 4-1.1 4- 3.(-1) = 0 => d chỉ có thể song song hoặc trùng vói (a) 

> Khi đó khoảng cách giữa d và (ư) là khoảng cách từ bất kì 1 điểm M thuộc d đên (a) 
Ta bấm: 

aqc0+0pl+5Rs2d+ld+2d= 

lạaã “* 

■?2 2 + l 2 +2 2 4 

3 

=> Đáp án chính xác là B 
VD9 -[Câu 92 Sách bài tập hình học nâng cao 12] 

ịx=3 + t 

Trong không gian Oxyz cho đường thẳng ầ:\y=-\ + 2t . Gọi A' là giao tuyến của 2 mặt 


244 










phẳng :(/'): x-3y + z = 0 và (0: -V + y-z + 4 = 0. Tính khoảng cách giữa A,A' 


12 

JĨ5 


B. 


25 

v/ĩĩ 


c. 


20 

V2Ĩ 


D. 


16 

VĨ5 


Gỉái 


> Đường thẳng A' cỏ vecto chỉ phương I? = /7,*;J = (2;2;4) 
w8i 11 =p3=l =w8211 =1 -p 1 =Wq530q54= 

VCĨ0 


Và A r đi qua điểm M'(0;2;6) 

Đường thẳng A có vecto chi phương ỉi(l;2;0) và đi qua điểm Ả/(3;-l;4) 

> Ta hiểu: khoảng cách giữa hai đường thẳng chỉ tồn tại khi chúng song song hoặc 
chéo nhau 

Kiểm tra sự đồng phắng cúa 2 đưòng thẳng trên bằng tích hỗn tạp MM'ịinu'~ị 
Nhập ba vecto MM\u s u' vào may tính Casio 
w81 Ip3“3“2=w821 l=2=0=w8312=2=4= 

VCTE vua 

H £* 

2 0 

Vữa 

[ 2 2 nBĨ] 


4 

Xét tích hỗn tạp MM '|^w; u 'J = -40 ^0 => A, À' chéo nhau 
> Tính độ dài hai đường thẳng chéo nhau A,A' ta có công thức: 



20 

= 4.3640.. = -4— 


w qcp40)Pqcq54Oq55)= 

AbsC-40)™Hbs(Vc> 

4.364357805 


Đáp án chính xác là c 

VD9 ‘[Câu 25 Sách bài tập hình học nâng cao 12] 

Cho hai đường thẳng d: - = = và d ': 1 = ỉ-~- . Khoảng cách giữa 

hai đường thẳng d,d' là: ị 

A.WĨ. c.ị D.2^3 

Giải 

> Đường thẳng d có vecto chỉ phương u = (l;2;2) và đi qua điểm M(2;-l;-3) 


245 



Đường thẳng d'đ i qua điếm 

Dễ thấy hai đường thẳng d,d' song song vói nhau nên khoảng cách từ d' đến d 
chính là khoảng cách từ điểm M' (thuộc d' ) đến d . 


Gọi khoảng cách cần tìm là h ta có: 



w81 lpl=2-2=w821 l=2=2=Wqcq530q54)Pqcq54)= 



Abs(VctftxVctB)+> 




Đáp án chính xác là B 

VPlO -ĨCâu 26 Sách bài tập hình học nâng cao 12] 

'x = 2 + t fx = 2-2 V 

Cho hai đường thẳng d:< y-\~t và d':< y = 3 . Mặt phẳng cách đều hai đường 

z~2t Z-V 

thẳng d và d' có phương trình: 

A. x + 5y + 2z +12 = 0 B.x + 5.y-2z + 12 = 0 

c. X ~ 5y + 2z -12 = 0 D. X + 5y + 2z -1 2 = 0 

Giải 

Đường thẳng d có vecto chỉ phương u = (l;-l;2) và đi qua điểm M(2;l;0) 

Đường thẳng d' có vecto chỉ phương u' — (—2;0;I) và đi qua điểm M'( 2;3;0) 

Dễ thây hai đường thẳng d,d' cheo nhau nên mặt phẳng (p) cách đều hai đường 
thẳng trên khi mặt phẳng đó đi qua trung điểm MM' và song song với cả 2 đường 
thẳng đó. 


> Mặt phắng 
đường thẳng 1 

(p) song song với cả 2 ch 
à cập vecto chỉ phương.. 

ròng thể 

ing nên nhận veclo chỉ phương của 2 

: /■■■ ’ : ' ■ V 

=>n Ịt =Ị^w;w , ] = 

(—u—5;—2) 


/ ■ ■ ■ ■ 


w8111=pl-2=w821p2=0=l=Wq53Oq54= 

VCTB 



-1 

(p) lại đi qua trung điểm /(2;2;0)của MM' nên (p):x + 5y + 2Z“ 12 = 0 
=> Đáp án chính xác là D 

Bài l -[Đề minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017] 

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình nào dưới đây là phương trình 
của mặt cầu có tâm 7(1;2;-1) và tiếp xúc vói mặt phẳng (p):x-~2y -2z-8 = 0? 

A. (x + l ) 2 + (j + 2) 2 +(z~l) 2 =3 B. (x-1) 2 + (j-2) 2 +(z + l ) 2 =3 

c. (x + ]) 2 +(j + 2) 2 +(z-1) 2 =9 D. (x-1) 2 +(^-~2) 2 +(z + 1) 2 =9 


246 






Bài 2 -Pĩhi thử báo Toán học tuổi trẻ lần 5 năm 2017] 

ịx = \ + / 

Tìm điểm M trên đường thẳng d :« 


y = \~Ị sao cho AM = s vói ^(0;2;-2): 
z = 2/ 


A. 



'(1:1:0) c ' 


_(-U3:-4) 


D. Không có M thỏa 


f(-1;3;-4) 

Bải 3 ~fThi thử THPT Phan Chu Trinh - Phú Yên lần 1 năm 2017] 

Cho (p) :2x-y+ z ~777 = 0 và y4(l;l;3). Tìm m để d(A\(P)) = V6 

m = -3 
/77 = 12 

Bàỉ 4 -[Đề minh họa Bộ GD-ĐT lân 2 nảm 2017] 

Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A(-2:3'A) và B( 5;”6;-2). Đường 

MA 



m - -2 

/77 = 3 _ 

/77 = —2 ■ ■ 

A. 

B. 

c. 

D. 


777 = 4 

/77 = “9 

/77 = 10 


thẳng AB cắt mặt phẳng ( Oxz ) tại điểm M . Tính tỉ sổ 


A—= - B— -2 C-^ 4 

' MB 


D.^- = 3 
MB 


MB 2 MB 3 

Bải 5 -[Câu 67 Sách bài tập hình học nâng cao lớp 12] 

Tính khoảng cách từ điếm M(2;3:-l) đến đường thắng cỉ là giao tuyến của hai mặt 
- 2z - 1 = 0 và (a '): X + 3 y + 2z + 2 = 0 . 


phắng (a):j + y • 
2Ĩ5 


A. 


B. 


c. 


205 


D. 


215 

VĨ4 


24 15 'VĨ5 

Bải 6 -ICâu 9 Sách bài tập hình học nâng cao lớp 12] 

Cho A( 1;1;3), £(-l;3;2), c(-l;2;3). Khoáng cách từ gốc tọa độ ỡ đến mặt phẳng 
(ABC) là: 

■Ĩ3 


A.y/ĩ 


B. 3 


c. 


D.I 

2 


Bải 7 -[Câu 69b Sách bài tập hình học nâng cao lớp 12] 

Tính khoảng cách giữa cặp đường thẳng d : và d ’: = Zzl - íil 


Ạ., 


B. 


VĨ27 


2 1 
386 


c. 


4 4. _ ;v 3 

Bải 8 -[Câu 69c Sách bài tập hình học nâng cao lớp 12] 


D. 


Tính khoảng cách giữa cặp đường thẳng d : 2 = - và d ': I y = -1 +1 


-4 -2 

Sũ 


x-2-t 


A. 


2^7 


B. 


4^ 


c. 


V26 

13 


D. 


z = t 

ỰỈ4 

11 


LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bải 1. 


Mặt cầu tiếp xúc vói mặt phẳng (p) khi d(ỉ\(p)) = R 


247 



aqclp4+2p8Rsld+2đ+2d= 


I1-4+2-5I 
^2+22+22 


MÃth A 


3 


d(ỉ;(p)) = 3=> R 2 =9 =>Đáp số chỉ có thểlà c hoặc D 

B Mà ta lại có tâm mặt cầu là /(l;2;~l) => (5'): (x~l) 2 + (y-2) 2 + (z + l) 2 =9 
Vậy đáp số chính xác là D 
Bải 2, 


■ Gọi điểm M thuộ 

■ Ta có 'AM = s/6 <=> 

c í/. 

lệl 

có tọa đ 

= Vó : <=>j 

ộth( 

?o t là M(l+/;l-í;2/) . 


Sử dụng máy tính Casio tìm t 
(l+Q)p0)d+(lpQ)p2)d+(2Q)+2)dp6qr5=qrp5== 

0 Math 0 Math 

(1+XHD) 2 +a -X-2 ► ■ a+X-0 :> 2 + <1 -x-í ► 


x= 

0 x= 

-2 

L-R= 

0 L-R= 

0 


■ Ta tìm được hai giá trị của / 

Vói r = 0=>M(l;l;0), vói t = -2 => M(-l;3;-4) 

=> Đáp án chính xác là B 
Bải 3 , 

■ Thiết lập phương trình khoảng cách d (rì;(p)) = Vố <=> L ..... —2 . 1 = yfs 

B Đó là khi ta nhẩm, nếu vừa nhẩm vừa điền luôn vào máy tính thì làm như sau (để tiết 
kiệm thời gian) 
aqc2pl+3pQ)Rs2d+ld+ld 

H Math 

+ 12+12 



12-1+3-:*;! 
•4*22 +12 + i 2 


Math Á 


ỈS 


Chi có A hoặc c là đúng 


r4= 


0 Mith A 


I2-1+3-KI 


J 2 2+i2 +1 2 

Giá trị m = 4 không thỏa mãn vậy đáp án A sai => Đáp án chính xác là c 


0 


248 



Bải 4 . 

■ Mặt phẳng (o.vr) có phương trình y = 0 

■ Để tính tỉ số ~~ ta sử dụng công thức tỉ số khoảng cách (đã gặp ở chuyên đề hình học 
không gian) 

ị Ta có: bất kể hai điểm A,B cung phía hay khác phía so vói (Oxz) 

I MB d{B\{Oxz)) 

Ta có thể dùng máy tính Casio tính ngay tỉ số này 

wl aqc0+3+0Rqc0+p6+0= 

0 À 

I0+6+01 

IŨ+-6+ŨI ị 

2 

Ta hiểu cả hai mẫu số của hai phép tính khoảng cách đều như nhau nên ta triệt tiêu 
luôn mà không cần cho vào phép tính của Casio 
=> Đáp sổ chính xác là A 
Bải 5 , 

B d là giao tuyến của hai mặt phằng (a) và («') nên cùng thuộc 2 mặt phang này => 

vecto chỉ phương u cúa đương thẳng d vuông góc vói cả 2 vecto pháp tuyến của 2 
mặt phằng trên. 

=> li = ựi u ; ỉĩ ư . J = (8; “4; 2) 


w8111=1 =p2=w8210=3=2-w q530q54= 

f\uỊ 


VCT0 

B -M 


Eì 

2 


■ Gọi điểm Af(;t;y;0) thuộc đường thẳng d 

|[Ã^V;w]| 

11 Klioảng cách từ điểm M đêh đưòng thẳng d là: /? = - pr 1 = 


3.8265... = 


w8115P2p2=p3P2p3^3ppl=w8218= ::: p4 : =2“Wqcq530q54)Pqcq54)= : 

Abs c VctAỈVctB) ^ > 


3.826598639 

=> Đáp số chính xác là B 

Bải 6 . 

■ Vecto pháp tuyến của {ABC) là n = = (1;2;2) 

w811p2=2«pl=w821p2*l=0=Wq53Oq54= 

VCT0 

HĨI Ĩ 

Ỹmsmsm 2 2 ] 


1 


249 




=>(,48C):l(;e--l)-í-2(y-l) + 2(z-3) = 0 <=>Jt-f2y + 3z-9 = 0 
■ Khoảng cách từ o đến mặt phẳng (ABC) là h = = 3 

6 v Vl 2 + 2 2 + 2 2 

=> Đáp số chính xác là B 


Bải 7 . 

■ Đưcmg thằng ả đi qúa điểm Af(ũ-3;4) và có vectọ cliỉ phưong (2;l;-2) ~ ~ . 7 

Đưòng thẳng d' đi qua điềm Ni ' (-2; 1; -1) và có vecto chi phtmng ( -4; -2 ; 4)_ 

Dễ thây 2 đường thắng trên song song vói nhau Khoảng cách cần tìm là khoảng 

. ... >6.5489.,.. M 

l“l 3 

w811p3=4=p5= ; w8212=l ; =p2=Wqcq530q54)Pqcq54)= : 

AbsíVctA™VctB)+> 


r>ár i Tn AA ' /7 




•LI 


=> Đáp số chính xác là D 


6.548960901 


Bài 8 . 

■ Đường thẳng d đi qưa điểm M( 1;2;3) và có vecto chi phương w(l;2;3) 
Đường thẳng d' đi qưa điểm M'(2;-l;0) và có vecto chỉ phương «’(-l;l;l) 
Dễ thây 2 đường thẳng trên chéo nhau 


Khoảng cách cần tìm là 


MM 


'ịu;u' 


w;w' 


= 0.3922...: 


726 

13 


w8111=p3=p3==w8211=2 : -3=w831pl : =l= : l=Wqcq53q57(q540q55))Pqcq540q55) : = 

Abs(VctA-CVctBxi> 


Đáp số chính xác là c 


0.3922322703 






T. CASIO TÌM HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC 
CỦA MỘT ĐIỂM, MỘT ĐƯỜNG THẲNG 


I) KIẾN THỨC NỀN TẢNG. 

1. Hình chiếu vuông góc của một điểm đến một mặt phang. 

■ Cho điểm M(x 0 ;y ữ ;z ữ ) và mặt phẳng (p): Ax + By + Cz + D = 0 thi hình chiếu vuông góc 
H của M trên mặt phẳng(p) là giao điểm của đường thẳng A và mặt phẳng (p) 

■ A là đường thẳng qua M và vuông góc vói (ịP) (A nhận n Ịt làm W A ) 

2. Hình chiếu vuông góc của một điểm đến một đường thẳng. 

■ Cho điểm M(x ữ \y-z ữ ) và đường thẳng d ; — - Zz2jt - LZlỉL thì hình chiếu vuông 

a b c 

góc của M lên đường thằng d là điểm H thuộc d sao cho MH 1 u lf <=> MH.u (l - 0 

3. Hình chiếu vuông góc của một đường thẳng đến một mặt phẳng. 

■ Cho đường thẳng d và mặt phẳng (p) . Hình chiếu vuông góc của đường thẳng d 
đêh mặt phẳng (p) là giao điểm của mặt plìẳng (a) và mặt phẳng (p) 

■ (a) là mặt phẳng đi chứa d và vuông góc vói (T) 

■ (a) nliận Ii d và n v là cặp vecto chỉ phương 

■ (a) chứa mọi điếm nằm trong đường thẳng d 


4. Lệnh Caso. 

a Lệnh đăng nhập môi trường vecto MODE 8 
" Nhập thông SỐ vecto MODE 811 

B Tính tích vô hướng của 2 vecto: vectoA SHIFT 5 7 vectoB 

■ Tính tích có hướng của hai vecto: vectoA X vectoB 
* Lệnh giá trị tuyệt đối SHIFT HYP 

H Lệnh tính độ lơn một vecto SHIFT HYP 

■ Lệnh dò nghiệm của bất phương trình MODE 7 

■ Lệnh dò nghiệm của phương trinh SHIFT SOLVE 
II) VÍ DỤ MINH HỌA 

VD1 . ĨThi thử Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh lần 1 năm 2017] 

I Cho mặt phẳng (a):3x-2y + z + 6-0 và điểm d(2;~l;0). Hình chiếu vuông góc của A 
I lên mặt phẳng (ư) có tọa độ I 

Giải 

> Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên (a) => Đướng thắng AH song song với 


vecto pháp tuyến n a (3; —2;l) của (a) =>(AH): 


X = 2 + 3/ 

z - ỉ 


=> Tọa độ điểm /4(2 + 3/;-!-2/;l+ /) 


(Phần này ta dễ dàng nhẩm được mà không cần nháp) 


251 




> Đê’ tìm / ta chỉ cân thiết lập điều kiện A thuọc (a) là xong 


3(2+3Q))p2(plp2Q))+Q)+6qrl= 

0 Math 

3(2+3X)-2(-1-2X > 

ĩ=í -1 

L-R= 0 

=>/ = -!=> (“l;!;-]) 

=> Đáp số chính xác là D 

VD2 . [Thi Hoc sinh gỉoi tmh Phu^ho nam 20171 

Tìm tọa độ cúa điểm M ’ đối xứng với điểm Ã/(3; 3; 3) qua mặt phẳng [p):x \ y + z-\~0 

Tliliilliillli. 

Giẳỉ 

> Tương tự ví dụ 1 ta nhẩm được tọa độ hình chiếu vuông góc H của M lên (p) là 
M(3 + /;3 + /;3 + /) 

> Tính t bằng Casio, 

3+Q)+3+Q)+3+Q)plqrl= 

E Math 

3+X+3+X+3+X-Ị 
x= : 2.666666667 
L-R= ỏ 

Ta thư được t = ~=> h( -;ị;ị I 
3 \3 3 3) 

> Ví Ấ ’ đối xứng vói M qua H nên H là trung điểm của MM '. Theo quy tắc trung 
điểm ta suy ra được 


n aẨLLI) 
3 3 ; 3 J 1^3 ; 3 ; 3 j 


=> Đáp SỐ chính xác là c 

VD3 , [Thi thử THPT Quảng Xương - Thanh Hóa íân 1 năm 2017] 

Trong không gian với hệ tọa độ ()xỵz, cho đường thẳng d ; ~ và điểm 

M(l;2;-3). Tọa độ hình chiếu vuông góc cửa diêm M lên đường thẳng d là: 

A. /7(1; 2;-~l) B. /V(1; “2; — 1) c, //(-1;-2;-1) _ _ 

Giải 


> Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên đường thẳng d . 

í* = 3 + / 


Đường thắng d có phương trinh tham số ị 


y = “l+/ => Tọa độ //(3 + 2/; —1 +/;1 +2/) 


2 = 1 + 2/ 


MH Ld =>AđHãi d =0 vơi Uj( 2;1;2) 

> Sử dụng máy tính Casio bấm: 
2(3+2Q)pl)+(pl+Q)p2)+2(l+2Q)pp3)qrl= : 

2 c3+2X-1)+c-í+x> 

x=~ -1 

L-R= 0 


252 



Khi đó / = -l =>/7(l;-2;-l) IZ> Đáp số chính xác là B 
VD4. [Thi thử chuyên Khoa học Tự nhiên lân 2 năm 2017] 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : = £ỉl và điểm 

A(2:~\:\). Gọi / là hình chiêu vuông góc của A lên d. Viết phương trình mặt cầu (c) 
có tâm / và đi qua A 

A.x 2 +(y-3) 2 +(z-]) 2 =20 B.x 2 +(y-3) 2 +(z-\) 2 =5 

c.ịx-]) 2 +(y-2) 2 +(z+]f =20 D.(.r-l) 2 + (j>-2) 2 +(z + l) 2 =14 

Giải 

> Điếm / có tọa độ /(! ~/;2 + /;-l+/) 

> Thiết lập điều kiện vuông góc <=> ĨẢ.ũ ti = 0 
pl(lpQ)p 2 ) + (2+Q)ppl)+2(pl+2Q)pl)qrl- 

Q Ms.th 

-1(1-X-2)+c 2+X-Ị> 

X-' 0 

L-R= 0 

=>/ = 0=>/(l;2;-l) 

> Với /(1;2;-1) và /í(2;-l;l) ta có : = ỈA 2 = ỊI3| 2 = 14 

w8112pl=plp2=lppl=Wqcq53)==d= 


VCTB 



=> Đáp số chính xác là D 

VD5. [Thi thủ chuyên Khoa học Tự nhiên lân 1 năm 2017] 

Cho đường thẳng ả : Hình chiếu vuông góc của d lên mặt phẳng 

(Oxy) là: 



* 

II 

o 


X 1 4- 2 1 


4 = -1+2/ 


x = ~\ +2 1 

A.< 

y = -\~t 


,y = -l + / 

c - 

\y=\ + í 

D.< 

y--\+t 


z = 0 


z — 0 


. z = ° 


z = 0 


Giải 


> Ta hiếu : Hình chiếu vuông góc d' của d lên mặt phẳng (Oxy) là giao tuyến của 
mặt phang (ư) chứa d vuông góc với (Oxy) và mặt phẳng (Oxy) 

> Mặt phẳng (a) chứa d và vuông góc vớỉ (ỚJty)nên nhận vecto chỉ phưong u( 2; 1; 1) 
của đường thẳng d và vecto pháp tuyến n (hy (0;0;1) là cặp vecto chỉ phưong 

=>«a = [«,/;%,,] = 0;-2;O) 

w8112=1=1 =w8210=0=l=Wq530q54= 

VCF0 

s 0] 

1 


253 






Hơn nữa (a) đi qua điểm có tọa độ (];-l;2) nên có phương trình: 
(a):l(jc-l)-2(^ + l) + 0(z-2) = 0 o(a):x-2y-3-Q 

ị(a):x-2y~3 = 0 

T-H . \ í 7 J_ V / J OI-rẨU oí 


> Phương trình của d' có dạng ~ Q . Chuyển sang dạng tham số ta có: 

^/•=[vrì"a] = ( _2; ~ 1;0 ) 

w811 I=p2=0=w8210=01= w q530q54= 

VCĨB 

ftn SlT -I 01 

______ -2 ^ ; 

CÓ 3 đáp án thỏa mãn vecto chỉ phương cố tọa độ (-2;-l;0) là B , c, D 

Tuy nhiên chỉ có đáp án B chứa điểm M(l;-1;0) và điểm này cũng thuộc d' _' 

:=> Đáp số chính xác là B 

VP6 . [Câu 61 Sách bài tập hình học nâng cao 12] 


x~-- + 2>t 
2 


Viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng d:ịy = -2t trên 

\z = ~~2t 


(a) :x + 2y-2z“2 = 0 

3 3 

A x-s = y+ 2 = £ B.^il = T_2. = £ 

■ -4 2 1 -4 2 1 


3 3 

,£zl = ^—2=l D nl = - _ 2 _£ 

4 2 1 '4 2 1 


> Lập phương trình mặt phẳng (/3 ) chứa d và vuông góc vói (n) 
== ] = (8;4;8) 

w8113=p2=p2=w8211=2=p2=W q530q54= 


8 

(/?) đi qua điểm Ịj~;0;oj nên có phương trình 8^x-^-j + 8y+8z = 0 c=> 2x + 2y + 2z-7 = 0 

oC .T:2y ^ 77777 7777^ 7; 777' 77, 7 77 „77 v>77 7 

> Ta có d':ị . 

\x + 2y-2z-2 = 0 

Tính Ụ = 7 (- 8 ;6;2)777(-4;372) cung ĩa vecto chỉ phương của 

.3 

^ \ _ s ^ ‘Ì z 

Đường thẳng d' lại đi qua điểm Ị 5;-ệ;0 I nên có phương trình: = ~Y~ = Ỹ 


Đáp án chính xác. là A 


254 



BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải 1 . [Thi thử THPT Phạm Văn Đồng lần 1 năm 2017] 

Hình chiếu vuông góc của A (-2:4;3) lên mặt phẳng (p) :2x-3y + 6z +19 = 0 có tọa độ là: 

A. (1; — 1;2) B. c D. Kết quả khác 


Bải 2 . [Thi Học sinh giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2017] 

Trong không gian vói hệ tọa độ Oxy cho mặt phẳng (P):jc+y~z-4 = 0 và điểm M(l;-2;-2). 
Tìm tọa độ điểm N đối xứng với điểm M qua mặt phẳng ( p) 

A. /V(3;4;8) B.V(3:0;-4) C.yv(3;0;8) D. jV(3;4;~~4) 

Bải 3 . [Thi thử chuyên Khoa học Tự nhiên lần 1 năm 2017] 

Cho i4(5;l;3) ỈJ B(~5;l;~l) s C(l;"-3;0),Đ(3j“6;2), Tọa độ của chêm A' đối xứng vói A 
qua mặt phẳng ( BCD ) là: 

A.(-l; 7; 5) .B.(l;7;5) C.(l;-7;-5) .D.(l;-7;5) 

Bài 4 . [Thi thử chuyên Khoa học Tự nhiên lân 2 năm 2017] 


X -f 1 y z + 2 


Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d : = zJ ~ = ~ Y~ và mặt 

phẳng (P):~x+y-p2z+3 = 0. Viết phưong trình hình chiếu vuông góc của d trên mặt 
phẳng (p). 

A x-2 _ y-\ _ z + \ B x + 2 _y+ \ = £-| c x-2 _ y-\ _z + 1 D j: + 2 _ ỵ + \ _z-\ 

1 1-3 3 i 1 '3 1 1 1 1-3 


Bải 5 . [Câu 75 Sách bài tập hình học nâng cao lớp 12] 

Cho ba điểm T(-l;3;2),£(4;0;-3), c(5;-l;4) . Tìm tọa độ hình chiếu H của A lên đường 
thẳng BC. 


A.í^;--ị;]|ì 

V17 17 17 ) 


BẨ 7 ±ị£) 

V17 17 17 ) 


c. 


77 . 

9 

12 

17 ’ 

17 ’ 

17 


D, 


l 17’ 17 ; 17 J 


Bải 6 > [Câu 76 Sách bài tập hình học nâng cao lớp 12] 

Tìm tọa độ điểm đối xứng của M(-3;ĩ;-l) qua đường thẳng ả là giao tuyến cua hai 
mặtphẳng (ư):4A“3y-l3 = 0 và (0)\y “2z + 5 = 0 

A.(-2;-5;-3) B.(2;-5;3) C.(5;-7;-3) D. (5;~7;3) 

Bải 7 . [Câu 22 Sách bài tập hình học nâng cao lớp 12] 


Cho đường thằng d : 
tọa đọ ( Oxy ) là: 


A~l_y + l__Z“2 


. Hình chiếu vuông góc của d trên mặt phẳng 



x = 0 


'x = 1 + 2/ 


A = -l + 2/ 


A.< 

y = ~\~t 

B. 

y = -l+/ 

c. 

y = \ + t 

D. < 


z = 0 


z = 0 


2 = 0 



x = -l + 2/ 

y~~]+ỉ 
z~ 0 


255 







LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bải 1 . .. .. .. ...... .___ 

* Đường thắng Ạ chứa A và vuông góc vói (p) có phương trình: < y = 4-3/ 

Điểm H là hình chiếu vuông góc của A lên (p) nên có tọa độ H (-2 + 2/;4 - 3/;3 + 6/) 


Tính t bằng Casio 

2(p2+2Q))p3(4p3Q))+6(3+6Q))+19qrl= 

2 c -2+2X 5 -3 c 4-"ẩX > 
x= -0.428571428 
L-R= 0 

Chuyển t về dạng phân thức 

qjz= 

0 Math À 

Ans*A 


_ 20 37 3 'ì 

Vậy / = --=> H\ 

7 l 7 7 7j 

Vậy đáp số chính xác là B 

Bải 2 , 

ịx = \ +t 

H Phương trình A:< 


y = —2 4-/ 2 => Tọa độ hình chiếu i/(l + /;-2 + /;~2 -/) 
z = ~2-t 


■ Tim t bằng Casio ta được t = 1 
l+Q)p2+Q)p(p2pQ))p4qrl= 

0 Míktli 

1+X-2+X-c-2-50 -4 

x= 1 


L-R= 

Với f = l=>tf(2;-l;-3)=>JV(3;0;-4) 
=> Đáp án chính xác là B 
Bải 3. 


Ũ 


■ Tính vecto chi phương của ( BCD ): M =[bC;SỢ] = (-5;-1.0;-10) 

w8111pp5=p3pl=0ppl=w8213pp5=p6pT=2ppl=Wq53pg54=___ 1 




Vữa 

-1D -10] 


-5 

(BCD) qua £(-5;l;-1) =>(BC£»):-5(jc + 5)-10(^-l)-10(z + l) = 0 <=>x + 2j + 2z + 5 = 0 
■ Gọi H là hình chiếu của A lên ( BCD ) => H(5 +/;1 + 2í;3 + 2í). Tính t 
wl5+Q)+2(l+2Q))+2(3+2Q))+5qrl= 


256 





5+X+2(1+2X)+2(3J 

x=' -2 

L-R= Ũ 

t = -2 => //(3;—3; — I) A'( I: —7: —5) Đáp án chính xác là c 


Bải 4. 


Lập mặt plìằng (a) chứa d và vuông góc với (p) =$ n fx = = (];-7;4) 

w8112=2=3=w821 pl=1 =2=Wq530q54= 

ftnS 


VCĨH 


-n 


MỈ 


1 


(<*):(*+I)-7j/ + 4(2 +2) = 0o.y-7j; + 4z + 9 = 0 

. . ;i > .. ..7 t í AT 7 V + 4z + Ọ ^ 0 

■ Đường thăng d có phương trình tổng quát { ' 7. . Để so sánh kết quả ta 

[-x+7y+ 2z + 3 = 0 

phải chuyển phương trinh đường thẳng d về dạng chính tắc 

Ta có : u d = \n a ; n p ] = (—18;—6;—6) => w(3;l;l) cũng là vecto chỉ phương của d 


w811 l=p7=4-w821pl=l-2-Wq530q54= 


VCTH 



-1S 

Hơn nữa điểm M( 2;l;-l) cũng thuộc d 

=> Phương trình chính tắc d : = ^Ỹ~ = —y- => Đáp số chính xác là c 


Bải 5 . 

■ Đường thằng BC nhân vecto z?c(l;-l;7) là vecto chỉ phương và đi qua điểm £(4;0;-3) 
í* = 4 + / 


=>£C: 


y = -t 
z = -3 + 7t 


Gọi H là hình chiếu vuông góc của Ả ỉên =>//(4 + q-t;-3 + 7t) 

■ Mặt khác ÃH1 èc => AH.BC = 0 . 

wl(4+Q)ppl)p(pQ)p3)+7(p3+7Q)p2)qrl- 

s Math 

u+x--l) : c-x : 3)> 

x= 0.5294117647 
L-R= 0 

Chuyển / về dạng phân số 
qjz 

0 Math Á 

Ans+A 

9 

17 


257 






=> t = Ẹ- => tìịTZ’-Tz's 7 z \ => Đáp số chứửi xác là A 
17 V17 17 17 ; r 

Bải 6. 


■ c 

ỉ là giac 

) tuyến của 2 n 

/ \ / \ /V , ■ V t ^ , Í4x-3y-13 = G 

lặt ,phăng (ar) ;(•/?) nên có phương trình tống quát: 1 2 5 0 




1 \ 

/ecto ch 

ỉ phương của 

ậ lẳiỹ~ = [^;^] = (6;8;4) => nhận «(3;4;2) là vecto chi phưong 


w8114=p3=0=w8210=l=p2=Wq53Oq54= 

VCỈ0 



6 


Đường thẳng d có vecto đi qua điểm 7^(4; 1;3) nên có phương trình tham số j 


x = 4 + 3 1 
y -1 + 4f 


2 = 3 + 2í 


■ Điểm tì là hình chiếu vuông góc của M lên đường thẳng d nên có tọa độ 
M(4 + 3/;l + 4/;3 + 2r) 

Mặt khác Mĩ ±d=> Mỉ.ũ = 0 
wl3(4+3Q)pp3)+4(l+4Q)pl)+2(3+2Q)ppl)qrl= 

3 (4+3X—3) +4 (ĩ+ > 

w -1 

L-R= 0 


=>/ = -l=>tf(l;-3;l) 

M' đối xứng M qua d vậy tì là trung điểm MM' =>M'(5;-7;3) 


=> Đáp số chúih xác là D 
Bải 7. . ... 

I* Dựng mặt phẳng (a) chứa đường thẳng d và vuông góc vói (Oxy) 

=> «„ = =(i;-2;0) 

w8112=l=l=w82Ĩ0=0=l=Wq53Oq54= 

VCỈ0 

flns_ _ 

uBBBSHl “2 0] 


i 

Mặtphẳng ( a ) chứa điểm w(l;-l;2) nên có phưong trình là: 

(a):(x-])-2(y + \) + 0(z-2) = 0<x>x-2y-ĩ = 0 
■ Đường thẳng d' là hình chiếu vuông góc của đường thẳng d lên mặt phẳng (Oxy) 

=> d' là giao tuyến của (a) và (Oxy) => d': Ị*~ 

Tính V, = = (-2;-l;0) => nhận m( 2;I;0) là vecto chi phương 

w8111=p2=0=w8210=0=1 =w q530q54= 


258 





VCT0 



-I 


Q] 


-2 


A = ì 4- 2t 


Lại có d' qua điểm có tọa độ (!: —1:0) =>£/': 


y = ~ 1 +ỉ 

Z = Q 


=> Đáp số chính xác là B. 


T. CASIO TÍNH NHANH THỂ TÍCH HÌNH CHÓP VÀ 
DIỆN TÍCH TAM GIÁC 


I) KIẾN THỨC NỀN TẢNG. 

1. ứng dụng tích có hướng tính diện tích tam giác. 

!■ Cho tam giác ABC có diện tích tam giác ABC tính theo công thức s = -~||^2?;,4C]| 

, __ ÌAB-ÃCĨ 

!■ ứng dụng tính chiều cao AH của tam giác ABC : AH = = ' —7=7—- 

2. ứng dụng tích có hướng tính thể tích hình chóp. 

* Thể tích hình chóp ABCD được tính theo công thức V AhC1) = 

■ ứng dụng tínla chiều cao AH của hình chóp ABCD : Atì - - - = 


ịAB^AC^ADị 

ỊbC;BD] 


3. Lệnh Caso. 

■ Lệnh đăng nhập môi trường vecto MODE 8 

■ Nhập thông số vecto MODE 8 11 

■ Tính tích vô hương của 2 vecto: vectoA SHIFT 5 7 vectoB 

■ Tính tích có hướng của hai vecto: vectoA X vectoB 

■ Lệnh giá trị tuyệt đối SHIFT HYP 

a Lệnh tính độ lớn một vecto SHIFT HYP 

■ Lệnh dò nghiệm của bất phương trình MODE 7 

8 Lệnh dò nghiệm của phương trình SHIFT SOLVE 
II) VÍ DỤ MINH HỌA 

VD1 . [Câu 41 đề minh họa vào ĐHQG HN năm 2016] 

Cho 4 điểm v4(l;0;l ), B( 2;2;2) / c(5;2; 1), D(4;3;-2). Tính thể tích tứ diện ABCD 
A.6 B.12 C.4 D. 2 


Gỉảỉ 

> Nhập thông số ba vecto Aẻ,AC,AD vào máy tính Casio 


259 




0 

> Điểm D nằm trên Oy nên có tọa độ D(ồ\y;0) => AD(-2;y -1; 1) 

Nếu Zd[ZỖ;3c] = 30 

wl0O(p2)p4(Q)pl)p2Olp30qrl= 

Ị>:(-2)-4(X-l) M -2£ 
ỹ= -7 

L“R= 0 

Ta thu được y = - 7 ==> D(0;~7;0) 

Nếu ^d[ZỖ;Íc] = -30 
!!!o+qrl= 

CỊK(-2,Ì-4CX-1 )-2> 

A = 8 

L-R= 0 


260 




Ta thu được y = 8 => D(0;8;0) 

=> Đáp số chính xác là B 

VD3 , [Thi thử THPT Lương Thế Vinh ^ Hà Nội lần 1 năm 2017] 

Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz cho A(\;2;0), JỮ(3;~1; 1), c(ỉ;l;l). Tính diện tích 


A>S = y/3 


B.5 = V2 c. 5 '=ị D.^ệ-S = ỉ 

2 3 




Giải 


Nhập 2 vecto AB~AC vào máy tính Casio 


w8112=p3=l =w8210=pl =1 = 

VCIQ 

[ 5-3 


M * [ 


VCT0 

ũ -I 


H1Ỉ 

1 1 . 

> Diện tích tam giác ABC được tính theo công thức: S AtìV = “ỊỊ^£;^íc]| = l.732... = \Ỉ3 
Wqcq530q54)P2~ 

VCT0 

Abs(VctAxVctEĐ+2 
1.732050808 

==> Đáp SỐ chính xác là A 

VD4 . [Thi thử THPT Vĩnh Chân - Phú Thọ lần 1 năm 2017] 

I Cho hai điếm A( 1;2;0) , Z?(4;I;l). Độ dài đưòng cao 'Ỡ7/ cua tam giác OAB là: 


A. 


VĨ 9 


B.. 


■m 


Ỉ9_ 

86 


Gỉảỉ 


> Tính diện tích tam giác ABC theo công thức s a 


|[04;Ớ5]| 


w8111=2=0=w8214=l=l=Wqcq53Oq54)P2= 

Abs(VctAxVctE0+2 


3.674234614 

Vì giá trị diện tích này lẻ nên ta lưu vào biến A cho dễ nhìn 
qjz 

Ans+A ” a 


3.674234614 

1 2 s 

> Gọi h là chiều cao hạ từ ớ đến đáy AB ta có công thức S 0AH = -~h.AB <=> h- -fr 

2 AB 

> Tính độ dài cạnh = 
w8113=pl=l=Wqcq53)= 


261 






AbsCVctÀT 

3.31662479 

Giá trị này lẻ ta lại lưu vào biến B 
qjx 

Ans*B " 


=>6 = H = 2.2156...= 
B 


2QzPQx= 


3.31662479 

VCT0 


2.215646838 


=> Đáp số chính xác là D 

VD5 . [Thi thử báo Toán học tuổi trẻ lần 4 năm 2017] 

; Trong không gian vơi hệ tọa độ Oxyz cho tứ diện ABCD có d (2; 3; l), £(4; ỉ; -2), c(6; 3; 7), 
Z)(-5;~4;8). Độ dài đường cao kẻ tò D của tứ diện là: 

Ạ. 11 b| c| ' D i| 

Gỉảỉ 


> Ta tính được thể tích cả tứ diện ABCD theo công thức V = 1 = -^- 


w8112=p2=p3=w8214=0=6=w831p7=p7=7=Wqcq53q57(q54Oq55))P6= 

AbsCVctA- 0 (Vct.Bx> 


51.33333333 . 


1 . XV 154 

> Gọi h là khoảng cách từ D => V =--h.S AHC =>h = = =— 

3 ^ABC s ABC 

> Tính S MC theo công thức S AHr = 14 


qcq530q54)P2= 


VCTB 

AbsCVctAxVctB)-2 


Khi đó h - —7- = 11 => Đáp số chính xác là A 
14 K 


14 


VP6 . [Thi thử THPT Nguyễn Đình Chiểu - Bình Định lần 1 năm 2017] 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho d(l;5;0), z?(3;3;6) và 

Điểm M thuộc d đế tam giác MAB có diện tích nhỏ nhất có tọa độ là: 

: A.M(-1;1;0) B.M(3;-1;4) C.M(-3;2;-2) D.M(l;0;2) 


262 




Giải 


> Diện tích tam giác ABM được tính theo công thức 9 = -^Ị[/4 B;^m]Ị»25'-Ị[ AB;AM~ỵ 

> Với M(-1;1;0) ta có 29 = 29.3938... 
w8112=p2=6=w821p2=p4=0=Wqcq53Oq54)= 

AbsCVctẢ-VctB) 

29.39387691 

> Với M(3;-l;4) ta có 29 = 29.3938... 
w8212=p6=4=Wqcq530q54)= 

Abs(VctAxVctB) 

29.39387691 

> Với M(-3;2;-2) ta có 29 = 32.8633... 
w821 p4=p3=p2=Wqcq530q54)= 

AbslVctA-VctB) 

32.86335345 

> Với M(l;0;2) ta có 29 = 28.1424... 
w8210=p5=2=w qcq530qc4ooq54)= 

AbsCVctÃxVctB) 

28.14249456 

So sánh 4 đáp số :=> Đáp án chính xác là c 

BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải 1 . [Câu 1 trang 141 Sách bài tập hình học nâng cao lớp 12] 

Cho d(2;-l;6), B(-3;-l;-4), c(5;-l;0), D(l; 2 ;l). Thể tích tứ diện ABCD bằng: 

A. 30 B. 40 c. 50 D.60 

Bài 2 . [Thi thử chuyên Khoa học tự nhiên lân 1 năm 2017] 

Cho bốn điểm A(a;-\-,6), ỉ(-3;-l;-4), e(5;~ 1;0)/D(l;2;l) và thể tích của tứ điện 

ABCD bằng 30. Giá trị của ứ là: 

A.l __B.2 . C.2họặc32__.D.32.. 

Bài 3 . [Thi thủ THPT Phan Chu Trinh - Phú Yên lần 1 năm 2017] 

Viết phương trình mặt phẳng (p) đi qua M (l;2;4) và căt các tia Ox,Oy,Oz lan lượt 

tại A,B,C sao cho V om - = 36 

A.- + —+ —= 1 B.- + - + - = l C.i + ^ + -ị- = l D. Đáp án khác 

‘3 6 12 424 63 12 


263 





Sầii- [Thi thử THPT Nho Quan - Ninh Bình lần 1 năm 2017] 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ^(0;];0), B( 2;2;2), C(-2;3;I) và đường thẳng 

d '■ ~ = ~~ = - Tìm điểm M thuộc d sao cho thể tích tứ diện MABC bằng 3 



LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài 1 , Chọn A. 

■ Thể tích tứ diện ABCD được tính theo công thức V = = 30 

w811 p5“0=p 10=w 8213=0=p6=w 8 31 p 1 =3“p 5=w q cq53q57 (q540q55)) P6= 

VCT0 

AbsCVctĂ-(VctBxl> 

30 

Vậy đáp SỐ chính xác là A 
Bải 2 . Chọn c. 

“ Vì điểm A chứa tham số nên ta ưu tiên vecto BA tính sau cùng. Công thức tính thế 
tích ABCD ta sắp xếp như sau : V = ^|&ỉ[z?C;ĨŨ3]| 

8 Tính [5 C;Ỗd]=:(-12;~24;24) - 

w8118-0-4=w8214=3-5-Wq53Oq54- 

VCT0 

ftn s 

HOF- -2M sụ] 


•• ■■■• ■ ... ' 


wlpl2(Q)+3)p24O0+24(6+4)pl80qrl“ 

-1 2 c X+3)-24x0+2> 

X=I 2 

L-R=^ 0 

Với 5 ^[ổC; 5Z)] = -l80<=>Ã4 [ĨĨC;Ãd]+' 180 = 0 =>a = 32 
!!!!o+qrl= 


264 



0 M»h 

-12CX+3)-24*Ũ+2t> 

r : =I 32 

L-R= 0 


Đáp án chính xác là c 


■ Trong các đáp án chi có mặt phăng ở đáp án A đi qua điểm M(l;2;4) cho nên ta chỉ đi 
kiểm tra tính đúng sai của đáp án A 

* Theo tính chất của phưong trình đoạn chắn thì mặt phằng (p): ì + ^ Ẳ = 1 cắt các tia 

\ Ox.Oy.Oz lần lượt tại 3 điểm /l(3;0;0),i?(0;6;0),c(0;0;12). Hơn nữa 4 điểm 0 9 A 9 B,C 
lập thành một tứ diện vuông đỉnh o 

■ Theo tính chất của tứ diện vuông thì v am . = ^|0^||ơ5||ơc| = -.3.6.12 = 36 (đúng) 

=> Đáp án chính xác là A 

Bải 4 . Chọn A. 

■ Điếm M thuộc d nên có tọa độ M{\ + 2/;-2-/;3 + 2t) 

8 Thể tích tứ diện MABC được tính theo công thức V = 

Tính [Z/MC] = (-3;-6;6) 
w8112=l=2=w821p2=2=l=Wq530q54= 


"1.25 


■ Ta có V =^AM] L AB\Acị = ‘ì<aAM[AB' 9 Ãcị = ±\% 

Với ẢM[ÃB;ÃC^ = 18 o [/15; /í c] -18 = 0 

wlp3(l+2Q))p6(p2pQ)pl)+6(3+2Q))pl8qrl=qJz 

-3C1+2ÍO-6C -2-X > Ans*A 
x=" -1.25 

L-R= 0 

Tađuợc/ = -|=M^-|;-2;lj 

Với ~ÃM[7ễ;ÃC~ị = -\8 <z>Jm[ÃB; Jc] + 18 = 0 

Rõ ràng chỉ có đáp số A chứa điểm M trên A là đáp số chính xác 
Bải 5 , Chọn B. 

B Tính thể tích tứ diện ABCD theo công thức = 0.5 

w8113=0=3=w8211=1 =p2“ w831 4=1 =0=w qcq53q57(q540q55)) P6= 


265 



AbsCVctA™ VctBxi> 
0.5 

1 3S 

■ Gọi h là chiều cao cần tìm. Khi đó V AHClỉ = ~h.S Am . <=> h = -Ẹ— 



Tính diện tích tam giác ABC theo cc 

Wqcq530q54)P2=qJz 

.nglhúc .v, a . 




AbsCVctftí'VctB)-i-2 Áns->A 

4.974937186 4.974937186 

• Vậy h = = 0.3015... = — 1=. => Đáp số chính xác là B 

S m - vii 


CASIO TÍNH NHANHGÓC GIỮA VECTO 
ĐƯỜNG THẲNG - MẶT PHẲNG 


KIẾN THỨC NỀN TẢNG. 

GÓC giữa hai vecto. 

Cho hai vecto u(x\y\z) và v(x'\y'\z'), g° c giữa hai vecto u,v được tính theo công thức: 

/- uỹ xjc'+ y.y'+ z.z' 

' |«|.|v| ^ Ịx 2 +z 2 yjx ' 2 + y a + z' 

Góc giữa hai vectơ thuộc khoảng [o 0 ; 180° ] 

Góc giữa hai đường thẳng, _ _ 

Cho hai đương thẳng ả và d '; có hai vecto chỉ phương w t/ Vã uy. Góc a giữa hai 

đưòng thẳng d,d' được tính theo công thức: cos a = \cos\uj ; u d . ] = 4±~-=r (tích vô hưởng 

w </ • w ưv Ị 


đưòng thẳng d,d' được tính theo công thức: cosa 
chia tích độ dài) 

Góc giữa hai đường thẳng thuộc khoảng [o D ; 90°] 


Góc giữa hai mặt phẳng. 

Cho hai mặt phẳng [p) và (0) có hai vecto pháp tuyên n Ẵ , và n Q . Góc a giữa hai mặt 

A I r~M \ n P’ n Q I 

phang (p),(í3) được tính theo công thức: cosa = cosịtt,,;^ j = |C.ị Ị=Ị 

Góc giữa hai đường thẳng thuộc khoảng [o°;90° ] 


266 





4. Góc giữa một đường thẳng và một mặt phẳng. 

■ Cho đường thẳng d có vecto chỉ phương u và mặt phẳng (p) có vecto pháp tuyến n . 
Góc a giữa đường thẳng d và mặt phẳng ( Q ) được tính theo công thức sina =|cos(w;n)| 

■ Góc giữa một đường thẳng và một mặt phẳng thuộc khoảng [o°; 90 ° ] 

5. Lệnh Casio. 

■ Lệnh đăng nhập môi trường vecto MODE 8 

■ Nhập thông số vecto MODE 811 

■ Tính tích vô hướng của 2 vecto : vectoA SHIFT 5 7 vectoB 

■ Tính tích có hướng của hai vecto : vectoA X vectoB 

■ Lệnh giá trị tuyệt đối SHIFT FỈYP 

■ Lệnh tính độ lớn một vecto SHIFT HYP 

■ Lệnh dò nghiệm của bất phương trình MODE 7 

■ Lệnh dò nghiệm của phương trình SHIFT SOLVE 
II) VÍ DỤ MINH HỌA 

VDl . [Thi thủ báo Toán học tuổi trẻ lân 4 năm 2017] 

Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A(-2;ì; o), £(“3;0;4), c(0;7;3). Khi 

đó cos [AB;BC^ bằng: 

. 14/ĨĨ8 „ 14 - -/798 ^ /798 

354 3/ĨĨ8 57 57 

Giải 

> Nhập hai vecto 'ÃB~BC vào máy tính Casio 
w811pl=pl=4=w8213=7-pl= 

VCT0 ^ VCTS 


> Tính cos(AB\BC) = ĩ ắ^l£ T = 0.4296... = -—!=• 

v ; \ảb-bc\ 3/ĨĨ8 

► Wq53q57q54P(qcq53)Oqcq54))= 

VctA-VctB^CAbsO 
I ._._.-0.4296014884 

=> Đáp số chính xác là B 

VD2 . [Câu 37 đề minh họa vào ĐHQG HNnăm 2016] 

Góc giữa hai đường thẳng d : y = và = y = là: 


A.45 0 


D. 30° 


> Đề bài yêu cầu tính góc theo đơn vị độ nên ta chuyển máy tính về chế độ độ qw3 


267 




Đường thẳng d có vecto chỉ phương u( 1;-1;2), đường thẳng d' có vecto chỉ phưong 
u'( 2;1;1) 

_ _ , ẫi •• Ị --\Ị |w.w'| 

> Gọỉ ư là góc giữa hai đường thăng d\d ' thì cos a = cos( w;ỉ/ 1 1 - p.-pí. 

' v \u . 

w8111-pl-2-w8212=l=l=Wqcq53q57q54)P(qcq53)Oqcq54))== 

VCTB 

AbsCVctA-VctB)*i> 


_ 0.5 

> Tacó cos« = 0.5=>O!=60 o . . 

; Áp dụng công thức tính thể lích 1 -;,,. ,, ^ .1/5 j = 4 


=qkM)= 

cos -1 CÃrisT 


60 

Đáp số chính xác là c 

VD3 . [Thi thử báo Toán học Tuổi trẻ lần 5 năm 2017] 

Tìm m để góc giữa hai vecto li (l;log 3 5; log íí( 2), v(3;ỉog 5 3;4) là góc nhọn 

c. 0 </ 7 ỉ<“ Đ.m>\ 

2 

Gỉ ải 


m > 1 

A. 1 >/??>“ B. Ị 

2 0 <m<~ 

L 2 


> Gọi góc giữa 2 vecto u, V là a thì cosư = 

Để góc a nhọn thì cosa < 0 <=> ỉ/.v < 0 «1.3 + log 3 5.1og 5 3 + 4.1og w 2 < 0 <«> log w 2 +1 < 0 (1) 



■ 7-Vsr' T 






> i 

Enc 

w7i 

J£ giải bi 
i 2 Step 0 
iQ)$2$+l= 

át phương trui 

—p0.5=Ị.5=0.25 

h (1) ta sú 

- ■■ /••: 

r dụng chức năng T 

• 

; ■: : 

/ìxỵLỵ ti / VỢI tlìlGt lập ưtârt —L 

' ■' ■ 1 . 


Ta thấy / ( 0 , 25 ) = 0.5 > 0 => Đáp án c sai 



0 

FÍK5 

rnỉffp 

ũ. 5 

□rĩs 

0.5 

0 

“InM09 


Ũ. 25 

Ta thấy / (l .25) - 4,1062 > 0 => Đáp sổ B và D sai 

ta . Math 



K 

F(K5 

1 

tmnẻ 

EFÌFii:iF; 

0 

M.IŨEE 

ầ 

1.5 

a*ÌD35 


i . 25 

=> Đáp số chính xác là A 

VD4 . [Câu 42a trang 125 Sách bài tập nâng cao hình học 12] 


268 




Tìm a đê hai mặt phăng (p):.*- — y~~z + 5-Ồ và (ộ): A'sina + ycosa + zsin 3 a + 2 = 0 
vuông góc với nhau 

^ B. 75 c. 90° D. Cả A, B, c đều đúng 

Giải 

' M ặt phăng (p) có vecto pháp tuyến mặt phẳng (£>) có vecto pháp 

tuyến n ọ (sin a;cosỡf;sin 3 a) 

Đê hai mặt phẳng trên vuông góc với nhau o góc giữa n f , và bằng 90° 

o Kị,. Họ — 0 <x> sin a — —-cosứr - sin 4 oc = 0. Đặt p ■=. sin ư — —cosứr - sin 1 <2 
4 . 4 

’>• Vì đê bài đã cho sẵn đáp án nên ta sử dụng phương pháp thử đáp án bằng chức 

năng CALC của máy tính Casio 

Với a = ỉ 5° => p = 0 => Đáp án A đúng 

jQ))pa 1 R4$kQ) )p jQ)) A 3rl 5= 

a Math A 

sinCX)-ịcosCíO-ỉ> 

0 

Vói ứr = 75° => p = 0 => Đáp án B đúng 
r75= 

0 Math A 

siritX)-ịcũs(X)-i> 

0 

=> Đáp SỐ chính xác là D 
VP5 . [Thi học sinh giỏi tỉnh Phú Thọ năm 2017] 

Điểm H (2;-l;-2) là hình chiếu vuồng góc của gốc tọa độ o lên mặt phẳng (p). Tìm 
SỐ đo góc giữa mặt phắng ự) và mặt phẳng (Q) :x - y - 6 = 0 

. A- 30° í _ ỀỉỀùÊÊÊẩỂẩẩẵ .D.90°. 

Giải 

> Mặtphẳng (p) vuông góc với OH nên nhận ÕH(2;-];-2) là vecto pháp tuyến 
=>(P):2(x-2)-l(y + l)-2(z + 2) = 0o2x-y-2z-9 = 0 

Mặtphẳng ( Q ) có vecto pháp tuyến là wỹ(l;-l;0) 

> Gọi a là góc giữa hai mặt phẳng (p) và (Q) => cosg = || — ị’ 

MHI 

w8112=pl=p2=w821 l=pl=0=Wqcq53q57q54)P(qcq53)Oqcq54))= 

VỚ0 

Abs(VctÀ-VctB)* > 


0.7071067812 


Vậy cosor = 0.707 \... = ~z=>a = 45° 
2 


269 






=qkM)= 


VCT0 

cos _1 CAns) 


45 

=> Đáp số chính xác ỉà B 

VD6 . [Câu 47 trang 126 Sách bài tập hình học nâng cao 12] 

Mặt phẳng (ổ)nào sau đây đi qua hai điểm d(3;0;0) và 5(0;0;l) đồng thời tạo với 

mặt phẳng (Oxy) một góc là 60° 


X - \Ỉ26y + 3z - 3 = 0 

B. 

x + 5y + 3z-3 = 0 

x-5;r + 3z~3 = 0 

X + ^/26 y + 3z-3- 

'x-5y + 3z-3 = 0 

D. 

X + yJĨ6y + 3z -3 

x+ 5y + 3z -3 = 0 

X - 4Ĩ6y + 3z - 3 


Giải 


❖ C ách C asio ___________ 

Đe thực hiện cách này ta sẽ làm các phép thư Ta thấy tất cả các mặt phẳng xụạt hiện 
trong đáp án đều đi qua 2 điểm A,B. vậy ta chí cần tính góc giữa mặt phẳng xuất 

Ị hiện trong đáp án và mặt phẳng (Oxy) là xong. 

> Với mặt phắng [Qy.x-'j26y + 3z-3 = ồ có vecto pháp tuyen riọ—ịx',—'!26',3j, mạt 


phẳng (Oxy) có vecto pháp tuyêh n = (0;0;l) 


Gọi a là góc giữa 2 mặt phẳng trên => cosa = 


n Q \n 

Họịỹ 


= 0.5 =>«=60° 


w8Ịll=ps26)=3=w8210=0=1 =Wqcq53q57q54)P(qcq53)Oqcq54))= 

AbsCVctA-VctB)-ỉ-t> 


ũậ 

=> Đáp án chắc chắn phải chứa mặt phẳng ( Q ): X - -J26y + 3z - 3 = 0. 

> Tiếp tục thử với mặt phẳng A' - 5y + 3z - 3 = 0 nếu thỏa thì đáp án A đứng nếu không 

thì đáp án D đứng 
❖ Cách tự luận 

> Gọi mặt phẳng ( Q ) có dạng Ax + By + Cz + D = 0 

qua A=>3A + D = 0, (ỉ?) qua B ->c + D = 0 . Chọn D~\=>C — —V,A — —— 

Khi đó (ô):“X + 5>--z +1 = 0 và có vecto pháp tuyến n Q Ị-5;-l j 

0 M 1 „ M 1 

> Góc giữa hai mặt phẳng trên là 60° => cos 60° = = "-<=> — - - - = 0 

° n Q . n 2 n Q . n l 


270 









o 


-^.0 + fl.0-l.l 
3 


^-0+fl 2 +Wo 2 + 0 2 +l 2 





<z> 



10 _ _ 2 ( 1 () _ _ 2 
— = 2 <=> B + — = 4 o B 
9 9 


_ 26 _ \[Ỉ6 

= — <z> B = ±~ L ~-~ 

9 3 


=> Đáp án chính xác là c 

VD7. [Câu 71 trang 134 Sách bài tập hình học nâng cao lớp 12] 

Tính góc giữa đường thẳng A:^ và mặt phẳng (p) :x + 2y-z + 5 -Q 

A.30 0 B. 45° C60° D.90° 

Giải 

> Đường thẳng A có vecto chỉ phương íi(2;l;l) và mặt phẳng (p) có vecto pháp 
tuyến w(l;2;-l) 


Gọi p là góc giữa giữa 2 vectơ ìi, n . Ta có 


| cos(/?) | = ri 

u . /7 


w8112=l=l=w8211=2=pl=Wqcq53q57q54)P(qcq53)Oqcq54))= 

AbsCVctfì v -VctB)-> 


Ũ.5 

> Gọi a là góc giữa đường thắng A và mặt phẳng ( p ) => sina = |cos 0\ = 0.5 
=>a = 30° 
qjM)= 

VCT0 

sirrKAns) 


=> Đáp án chính xác là A 


30 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bải ĩ . [Câu 21 trang 119 Sách bài tập hình học nâng cao lớp 12] 

I Chợ bốn điểm ^(1;1;0), j9(0;2;l)/ C7(1;Ò;2), D(l;l;l) . Túih gốc giưa 2 đường thẳng AB I 
và CD: 

Ạ. 30° . .B. 60° c. 90 ° p. l20° 

Bài 2 . [Câu 8 trang 142 Sách bài tập hình học nâng cao 12] 

Cho «(1; 1; —2) và v(l;0;i«). Tìm m đế góc giữa hai vecto M s v là 45° 


m = 2 - V6 
rn = 2 + Vó 


B. m = 2“ Vổ 


c. m = 2 + Võ D. Không có m thỏa mãn 


Bải 3 . [Câu 14 trang 143 Sách bài tập hình học nâng cao 12] Cho hai mặt phẳng 

(p): m 2 x - y + (m 2 - 2 ) z + 2 = 0 và 2x + m 2 y - 2z 4- I = 0 vuông góc vói nhau: 

A. \m\ = 2 B.|wíị = ỉ C.H = V2 D.ịm| = V3 


271 



Bài 4 . [Câu 94 trang 140 Sách bài tập hình học nâng cao 12] 

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh bằng a. Xét hai điểm là trưng điểm B'C'. 
Tính cosin góc giữa hai đường thắng AP và BC" 



Bài 6 . [Câu 19 trang 145 Sách bài tập hình học nâng cao lớp 12] 

Cho (p): 3x + 4j/ + 5z + 8 = 0 và đường thắng cl là giao tuyến của hai mặt phẳng 
(a):x-2y + ] = 0, (/3):X -2z-3 = 0. Gọi ẹ là góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng 
(p). Khi đó: 


A.p = 30° 


B.<p = 45° c.ạ> = 60° D. <p = 90° 


LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài 1 . 

■ Đường thẳng AB nhận vecto Zi?(-l;l;l) là vecto chỉ phương, đường thẳng CD nhận 
CD(0;l;"-l) là vecto chỉ phương 

Gọi a là góc giữa hai đường thẳng AB.CD và được tính theo công thức : 

, \ãb.cd\ 

cosa = cos AB\CD)\ - p_I ,_rĩ 

1 v ;| pí5.cz>| 

■ Nhập các vecto AB,CD vào máy tính Casio 
w811pl=l= s l 5 =w8210=l=pl= 

VCIH ^ VCTE 

1 -il 


I /-. -► \ Ị 

ẦB.CD 


■ Tỉnhcoso: - cosí AB:CD 1 ■= T- 


í 

- = 0 ct — 90 ọ 

; ;; v AB 

. CD 



Wqcq53q57q54)P(qcq53)Oqcq54))= 

Abs(VctA-VctB)^> 


0 

Vậy đáp SỐ chính xác là c 

m , /—\ uy 1 -2 m 

Bài 2. Ta có cos ( u\ V1 - -T-r = pr 7 - == 
ỵ ; u.v vWw 2 =l 


272 





1 - 2 m ỉ - 2 m _ì_ 

yỈ2 Vg.V/tT -1 >/2 


Để góc giữa 2 vecto trên là 45° thì 


\J6.\jnr = 1 v2 \j6.\jm 2 = 1 v2 

Đế kiếm tra giá trị m thỏa mãn ta sử dụng máy tính Casio với chức năng c ALC 
Với m = 2-\Í6 

wlalp2Q)Rs6$OsQ)d+l$$palRs2r2ps6)= 

a À 

Jôxj?í 2 + i '/2 

0 

=> thỏa => Đáp sổ đúng chỉ có thể là A hoặc B 

Tiếp tục kiểm tra vớỉ m-2 + \f6 
r2+s6)=. 

a A 

1-2X _L_ 

72 


0 Mìth A 

1 


-1.414213562 

'2 + \[ỏ không thỏa Đáp số chứìh xác là B 


Mặt phẳng (p) có vecto pháp tuyến «(/M 2 ;-Ị;/w 2 - 2 ) , mặt phắng (Q) có vecto pháp 
tuyến r?"' (2; m 2 ; - 2 ) 

B Đế hai mặt phắng trên vuông góc nhau thì /?l/7'o nn' = 0 
<=> m 2 .2 -m 2 + ịm 1 - 2).(~2) = 0 o 4 - m 2 - 0 <^> m = ±2 

=> Đáp án chính xác là A 

ỈBầi I . Tã chon hê trục tọa ẵọ Qxyz có gốc lă" đỉnh Á, tia ơx chứa AB, \idL Oy chứa AD, 
tia 0z chứa A4'.Chọn Ể/ = l khi đó: ^(0;0;0), £(0;T;0), ^(OĩkO), ^'(0;0;l), £'(1;0;1), 

Ị C'(l;l;l) =>/^l4;lj, Àpị^ , 5C'(0;1;I) 



AP\BC' 



thì cos a - 1 

~AP.BC' 

1 = 0.7071.. 

2 


w8111=0.5=l=w8210=l=l=Wqcq53q57q54)P(qcq53)Oqcq54))= 

VCĨH 

AbsCVctÁ-VctB)*i> 

0.7071067812 

=> D là đáp số chừih xác 
Bài 5 . Cách Casio 

> Với mặt phẳng ( p ): A‘ + 3y - 0 có vecto pháp tuyến n r =(l;3) / mặt phẳng ( Q ) có 
vecto pháp tuyến n’j =Ị2;1;~V5j 


Gọi a là góc giữa 2 mặt phẳng trên 


—. 

—- 

V 

'>”ọ 

”i> 

■ >\> 


= 0.5 => a — 60° 


w8111 -3=0=w8212=1 =ps5)=w qcq53q57 q54)P(qcq53)Oqcq54) )= 


273 




VCT0 

AbsCVctổ- VctEĐ*i> 


0.5 

=> Đáp án chắc chắn phải chứa mặt phang X + 3y = 0. 

> Tiếp tục thử vói mặt phẳng x-3y = 0 nếu thỏa thì đáp án A đúng nếu không thì 
đáp án c đúng. 


> Gọi mặt 

phẳng ịp 

) CÓ dạng Ax + By + Cz 

+ D~0\ (p) chứa trục Oz 

thì (p) chứa 2 

u 

<o- ■ ^ 

ằ ị 

«■ 

*3. 

trục Oz X 

>D=o: ( 

3ọi hai điểm đố là ^ 4(0 
p) qua B=>c + D = 0 = 

0:0) và z> (0:0:1) 

- r D OChọn /1 1 

ẾẳễÊỂSềÊềỂ 


Khi đó (p): X + By = 0 và có vecto pháp tuyến n ọ (1;2?;0) 
> Góc giữa hai mặt phẳng trên là 60° => cos 60 Q = 


n P ;n Q 

_ 1 

n ọ ;n 

n p . n Q 

) 

1 CN 

1 




1.2 + BA + 0.| 

[-& 

* .1 1 

\B + 2\ 

Ị __ 1 

\j\ 2 + B 2 + o 2 ,yj 

ụ + P + ( 

-V 5) 2 2 'ỈŨB? 

<N 

ỉ 

+ 


o2\B + 2\ = y/ĨÕjB 2 + \ <=> 4[B 2 +4B + 4 ) = ỉo(# 2 + 1)0 6B 2 -165-6 = 0o 


B = 3 


B-- 


=> Đáp án chính xác là c 

Bải 6 . d là giao tuyến của hai mặt phẳng («),(/?) nên nhận ả vuông góc vói hai vecto 
pháp tuyến của hai mặt phẳng này 
=> Vecto chỉ phưong Uj = [n a ~;/^] = (4;4;4) 
w8111=p2=0 : =w8211=4>q)2==Wq53Oq54= 

VCĨH 

ftn ấBBKT a g] 


4 

A 

2 


- ■' I 

Gọi ỵ là góc giữa Uj ; n p ta có ịcosyị- ' ■ p4 = 0.8660...= 
w8114=2=2=w8213=4=5=Wqcq53q57q54)P(qcq53)Oqcq54)) s = 

VCT0 

Abs(VctA-VctB)*i> 


0.8660254038 



sirrKAns) 


60 


Đáp sô' chứửi xác là c 


274 





sô PHỨC 

T. CASIO TÌM NHANH PHÂN THựC - PHÂN Ảo - MÔĐUN - 
ACGUMENT ... CỦA sô PHỨC 

I) KIỂN THỨC NỀN TẢNG 

1 . Các khái niệm thường gặp 

■ Đơn vị ảo là một đại lượng được kí hiệu / và có tính chất r =-l 

■ SỐ phức là một biểu thức có dạng a + bi trong đó a,b là các số thực. Trong đó a được 
gọi là phần thực và h được gọi là sổ ảo 

■ Số phức liên hợp của số phức z = a + bi là số phức z = a- bi 

B Số phức nghịch đảo của số phức z~a + bì là số phức z~' = — = —í— 

z a + bi 

■ Môdul của số phức z = a + bi được kí hiệu là \z\ và có độ lớn |z| = \fa 2 +b 2 

2 . Lệnh Caso 

■ Để xử lý số phức ta sử dụng lệnh tính số phức MODE 2 

■ Lệnh tính Môđun của số phức là SHIFT HYP 

■ Lệnh tính số phức liên hợp z là SHIFT 2 2 

: ■ Lệnh tính Acgument của số phức là SHIẸT 2 1 

II) VÍ DỤ MINH HỌA 

VPl . [Đề minh họa THPT Quốc gia lần 1 năm 2017] 

Cho hai số phức Zị = 1 + / và z 2 = 2 ” 3/ . Tính Môđun của số phức Zị + z 2 

A. |zj + z,| = VĨ3 B.|z,+z 2 | = V5 C.|z,+z 2 | = 1 D.|z Ị -fz 2 |-5 

Gỉảỉ 

> Đăng nliập lệnh số phức w2 

CMPLX E M*th 

I 

(Khi nà o máy tính hiến thị chựCMPLX thì bạt đầu tính toán Số. phức được) 

> Đế tính Môđun của số phức ta nhập biểu thức vào máy tính rồi sử dụng lệnh SHIFT 
HYP 

_ ; __ _ ' ,.. .... . . 

CMPLK " 0 Mdkth A 

3-2i 

CMPLX E Ma-th A 

I Ans I 

M 

Vậy Iz, + z 2 | = VĨ3 => Đáp số chính xác là A 

VP2 . [Thi thử báo Toán học Tuổi trẻ lần 3 năm 2017] 

SỐ phức liên hợp vói số phức z = (ỉ + ỉ) 2 -3(1 + 2/) 2 là: 

A.-9-10/ B.9 + 10/ C.9-10/ D. -9 + 10/ 


275 






Gỉảỉ 

> Sử dụng máy tính Casio tính 2 
(l+b)dp3(l+2b)d= 

CMPIX s Mith A 

Cl+i) 2 -3a+2i^ 


9-lOi 


=>2=9-10/ 

> Số phức liên hợp của z = a + bi là z = a~bi: 
Vậy 2 = 9 + 10/ => Đáp án B là chính xác _ 


1 

Ị 

1 

trung tâm Dic 

ĨU Hiền - Cần thơ 

lần 1 năm 2017] 


Cho SỐ phu 

c z = a + bi. SỐ 

_ B.2. 

phức z 2 có phạn ảc 

d~b 2 ( 

2.2Âk ____ Đ. ah . 

ị 


Gỉảỉ 


> Vì đề bài cho ở dạng tổng quát nên ta tiên hành "cá biệt hóa" bài toán bằng cách 
chọn giá trị cho a,b (lưu ý nên chọn các giá trị lẻ để tránh xảy ra trường hợp đặc biệt). 
Chọn <3 = 1.25 và 6 = 2.1 ta có 2 = 1.25 + 2.1/ 

> Sử dụng máy tính Casio tính 2 2 
■1.25+2.1b)d= 

CMPIX 0 Math Á 

(1.25+2.li) 2 

1Ì39 ,21 - 
■ 400 4 1 


Vậy phần ảo là 


21 


21 

> Xem đáp số nào có giá trị là -Ị- thì đáp án đó chính xác. Ta có: 


CMPLX B 

2*1.25*2.1 


Màth Â 


21 

4 


21 ^, , 

Vậy 2ab = ~Ỵ => Đáp án C là chính xác 

VD4 . [Thi thử báo Toán học tuổi trẻ lần 4 năm 2017] 


Để số phức z'Ma + (a - 1)/ 

( a là số thực) có \z\ = 1 thì: 


1 ■■■■■■■ ; 

‘2 

a = 0 

D. ậ = ±l 

À. a - — B. 

a “ c 

a = 1 


Giải 


> Để xử lý bài này ta sử dụng phép thử, tuy nhiên ta chọn a sao cho khéo léo nhâ't để 
phép thử tìm đáp số nhanh nhất. Ta chọn a = 1 trước, nếu a = 1 đúng thì đáp án đúng 
chỉ có thể là C hoặc D, nếu a - 1 sai thì C và D đều sai. 

> Vói a = 1 sử dụng máy tính Casio tính 2 
l+(lpl)b=qcM= 


276 



CMPLX Q Math Ẩ 

1 

CMPIX s Math Ả 

I Ans ì 

1 

Vậy \z\ = 1 => Đáp án đúng chỉ có thể là c hoặc D 

> Thử với a = 0 Sử dụng máy tính Casio tính z : 
0+(0pl)b=qcM= 

CMPLX Q Math A 

“i 

CMPLX B Màth A 

I Ans 1 


1 

Vậy \z\ = 1 => Đáp án chính xác là c 
VD5 . [Thi thửTHPT Phạm Văn Đồng- Đắc Nông lần 1 năm 2017] 

Sốphức z = l+(l + ỉ') + (l+/) ỉ +... + (l+ỉ) 20 có giá trị bằng: 

Ạ.-2 20 B.-2'°+(2 20 +l)/ C.2 l0 +(2 l0 +l)7 D.2 ,0 + 2'°/ 

Giải 


> Nếu ta nhập cả biểu thức 1 +(l + /) + (!+ /) 2 +... + (l+/) 20 vào máy tính Casio thì vẫn 

được, nhưng mất nhiều thao tác tay. Để rút ngắn công đoạn này ta tiến hành rút gọn 
biểu thức 

Ta thấy các số hạng trong cùng biểu thức đều có chung một quy luật "số hạng sau 
bằng số hạng trước nhân vói đại lượng 1 + / " vậy đây là cấp số nhân với công bội 1 + ỉ 

=> l + (l + /) + (l + /) 2 +... + (l + /) 20 = . 

v 7 v 7 v 7 1 1-1 1 - (1 - /) 

> Vói z T / Sử dụne máy tính Casio tính 2 

1 - 0+0 

alp(l+b) A 21Rlp(l+b)= 

Ị ... ’ CHPLX.T a Math 

T-ti+x) 

._ _ - 1024+10251 

Ta thấy 2 = -1024 +1025/ = -2 10 + ( 2 10 + 1 ); 

=> Đáp án chính xác làB 

VP6 . [Thi thử chuyên KHTN lần 1 năm 2017] 


Nếu số phức z thỏa mãn \z\ = 1 thì phần thực của 




C. 2 


D. Một giá trị khác 


277 







Giải 


Lưu giá trị này vào h 
qjx 

(3 Ma.th Á 

0.8660254038 

> Trở lại chế độ CMPLX để tính giá trị ——: 

ì - z 

w2alRlp(0.5+Qxb)= . 

CMPLX s Math A 

i — (Cu 5+Bi ) 

ị+Ũ.866025403Si 

Vậy phần thực của z là “ Đáp án chính xác là A 

VP7 . [Thi thử nhóm toán Đoàn Trí Dũng íân 3 năm 2017] 

Tìm số phức 2 biết rằng: (l + ị)z ~ 2z - -5 +11/ 

A. 2 = 5-7/ B. z = 2 + 3/ c. z = l + 3/ D. z = 2-4/ 

_Giải ...... ___ 

> Với z — 5-7/ thr số phức liên hợp ~z - 5 I- li. Nêu đáp án A đung thì phường trình: 
■ (l + /)(5 - 7/) -2(5 + 7/) = ”5 + 1 ì/ (1) 

> Sử dụng máy tính Casio nhập vế trái của_(_l)_ .________ _ / 

(l+b)(5p7b)p2(5+7b)=- 

CMPLX a MathI À 

a+iX5-7i)-2C5t> 

2-161 

Vì 2-16/ ^“5 + 11/ nên đáp án A sai 

> Tương tự như vậy vói đáp án B 
(l+b)(2+3b)p2(2p3b)= 

CMPLX^ ^ 0 . Math A ^ 

-5+1li 

Dễ thấy vế trái (1) = vế phải (1) = -5 + 11/ 

=> Đáp số chính xác là B 


> Đặt số phức z = a + bỉ thì Môđun của số phức z là z = yja 2 + b = 1 

> Chọn a = 0.5 => Vo.5“ +b 2 - 1 Sử dụng chức năng dố nghiệm SHIF 
wTs0.5d+Q)d$plqr0.5= 

0 ■ Matb 

iũ.5i+x?-i_ r„ 
x=^_0.8660254038 


278 








VD8 . [Đề minh họa của bộ GD và ĐT lân 2 năm 2017] 

Cho sổ phức z - a + bi thỏa mãn (1 + /) r + 2z = 3 + 2/. Tính p ~a + b 

A.p = ị B.p = \ C.P = -\ D .P = -2 

2 2 

Giải 

> Phương trình o (1 + i)z + 2z - 3 - 2/ = 0 (1). Khi nhập số phức liên hợp ta nhấn lệnh 

q 22 .. 

CMPLX 0 Math A 

> Sử dụng máy tính Casio nhập vế trái của (1) 

(l+b)Q)+2q22Q))p3p2b 

CMPLX s Math 

^ConjgCX)-3-2il 


> X là số phức nên có dạng X = a + bi. Nhập X = 1000 +100/(có thê thay a\b là số 
khác) 

rl000+100b= 

CMPLX 0 Mith Ạ 

(l+i)X+2CÕnjg(X> 


2897+8981 

. . . _ , í 2897 = 3.1 opỏ -1 00 - 3 = 3ứ -b-3 

Vậy vếtrái của (1) bằng 2897 + 898/. Ta có: Ịggg =Tooò -100-21« -7, -2 

Í 3 b 3 ~ 0 1 3 

a-ố-2=0 2 2 

ị Vậya + Ổ = -1 

Đáp số chính xác là B 

VD9. SỐ phức z = llliẶ có một Acgument là: 

— r 1-2/V3 


A-t 

6 


B,- 


D. 


8^r 


Giải 

> Thu gọn z về dạng tối giản => z = -1 + 73/ 
a5+3bs3Rl p2bs3= 

CMPLX B Mítth A 

rĩĩvf _ 

-1+73i 


> Tìm Acgument của z vói lệnh SHĨFT 2 1 
q21pl+s3$b)= 


279 







Math Ả 


CMPLX _0 

arg(-l+-/3i) 



Vậy z có 1 Acgument là ~~. Tuy nhiên khi so sánh kết quả ta lại không thấy có giá trị 

nào là —. Khi đó ta nhớ đến tính chất "Nếu góc a là một Acgument thì góc a + 2tĩ 
cũng là một Acgument" 


=> Đáp số chính xác là D vì + 2 7 T- — 

2 3 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 



Bải 2 . [Thi thử THPT Phan Chu Trinh - Phú Yên lân 1 năm 2017] 

Cho số phức z = a + bi . Số phức z" ! có phần thực là: 


A.a + b 


B. 


c 


-b 


a 2 +b 2 a 2 +b 2 

Bài 3 . [Thi thử nhóm toán Đoàn Trí Dũng lân 1 năm 2017] 


Đ.ơ~~b 


Tìm môđun của số phức z = 2 - + Vĩ/ j là: 

A VĨÕ3 B 3\/ĨÕ3 c 


5VTÕ3 


D. Đáp án khác 


Bải 4 . IThi thử chuyên Khoa học Tự nhiên lần 3 năm 2017] 

Cho số phức z = (I + iý + (1 + /)’ +... + (] + i) n . Phần thực của số phức z là: 
A.- 2 " B. - 2 " + 2 c. - 2 " - 2 D. 2 " 

Bải 5 . [Thi thử chuyên Khoa học tự nhiên lần 3 năm 2017] 


Cho số phức 2 = 2-3/. Phần ảo của số phức w = (l + /)z - (2 - ;')z là: 

A. -9/ __ __B. -9 c. -5 D, - 5 / . 

Bài 6 . [Đè thi Dại học -Cao dẳng khối A năm 2009] 

Cho số phức .7 - u - bi thỏa mãn điều kicn (2 - 3/)z.+ (4 + /)z = -(l + 3/) 2 . Tìm/’ = 2ữ + ố 

A. 3 . .....B. 1 c. 1 D. Đáp án khác 

Bài 7 . [Thi thử chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa Lân 21 


Cho sốphức z = a + bi thỏa mãn điều kiện (2~3/)z + (4 + /)z = -(1+ 3;') 2 . TìmP = 2a + b 
A.3 B.-l c.l D. Đáp án khác 


LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài 1 . 

■ Sử dụng máy tính Casio với chức năng MODE 2 (CMPLX) 
(l+b)dO(2+3b)= 


280 




CMPLX 0 Matti Á 


Cl+i) £ >í(2+3i) 

-6+4i 


Vậy \v = -6 4- 4/ ta chọn D là đáp án chính xác 


Bải 2. 


* Vì đề bài mang tính chất tổng quát nên ta phải cá biệt hóa, ta chọn a = }\b = 1.25 . 
F Với z“' = — Sử dụng máy tính Casio 


alRl+1.25b= 


CMPLX 0 MĩLth À 


1+1.25Ì 


16 20- 
41 41 1 

Ta thây phân thực số phức z~' là: — đây là 1 giá trị dưong. Vì ta chọn b> a> 0 nên ta 
thây ngay đáp số c và D sai. 

Thử đáp số A có a + b = 1 +1.25 = — * vậy đáp số A cũng sai => Đáp án chính xác là B 


Bài 3. 


Tính SỐ phức z = 2 - V3/|i + 73/ j 
2ps3$b (a 1 R2$+s3$b)= 

CMPLX. 0 í 

2-ỉ3i{ị+Ĩ3ĩị 


5~§ã 

Vậy z = 5~i 

Dùng lệnh SHIFT HYP tính Môđun của số phức z ta được 
qc5pas3R2$b= 

CMPIX a M%th Ả 


Vậy \z\ 


Vĩõ3 


P_±íLi 


Đáp số chính xác là A 


7ĨŨS" 

2 


Bải 4 . 

■ Dãy số trên là một cấp số nhân với ƠJ =(l + /) 2 , số số hạng là 21 và công bội là 1 + /.Ị 

! / 1 /1 . ,\2I . 


Thư gọn z ta được: z = ơ. }-— ! — = (]+ ị) 2 . 1 - 4 ." 1 h 

y-cỊ v ' 1-0+/) 


Sử dụng máy tính Casio tính 2 
(l+b)dOalp(l+b) A 21Rlp(l+b)= 


281 




CMPLX s Math A 

(l+ỉ) 2 * 1 ĩ=a+if l> 

-2050-2048Ì 

Vậy z =-2050-2048/ 

=> Ph'ân ảo số phức z là -2050 = -2" - 2 => Đáp số chính xác là c 


Bài 5 . _ 

1 Dãy sế trên là một cấp số nhân với Uỵ .== (1 + /) / SO sọ hạng là 21 yà công bội là 1 + ì . 

Thu gọn z ta được: z =, ơ r y^- = (1 + /) 2 

* Sử dụng máy tính Casio tính z 
(l+b)dOalp(l+b) A 21Rlp(l+b)= 

CMPIX 13 Math A 

Cl + í) 2 *^ịf» 

-2050-2048Ĩ 

Vậy z =-2050-2048; 

=> Phần ảo số phức z là -2048 = -2" => Đáp số chính xác là A 
Bài 6 ._.. __________ ^ ^ 

■ Phươngtrình o(2-3/)z + (4 + /)z+(l+3/) 2 =0 

■ Nhập vế trải vào máy tính Casio và CẠLC với X = 1000 +100/ 

(2p3b)Q)+(4+b)q22Q))+(l+3b)drl00q+100b=___ . _ 

. 

6392-2194i 

ị 6392 = 6.1000 + 4.100 - 8 = 6a + 46 - 8 
Vậy vếtrái =6392-2194/ với j 2194 1 2.1000 + 2.100-61 2« + 26-6 

■ Để vê trái = 0 thì N ’, , _ <=> a = -2; 6 = 5 

[2a + 26~6 = 0 

Vậy z = -2 + 5/ => p = 2a + b = \ => Đáp số chính xác là c 

Bải 7 

■ Phương trình o(2-3/)z + (4 + /)z + (l+3/)‘=0 

* Nhập vế trái vào máy tính Casio và CALC với X = 1000 +100/ 
(2p3b)Q)+(4+b)q22Q))+(l+3b)drl000+100b= 

C2-3i)^CM)Co‘> 


6392-2194Ĩ 


Vậy vế trái =6392-2194/ vói 


Ị 6392 = 6.1000 + 4.100 - 8 = 6a + 4b - 8 
[2194 = 2.1000 + 2.100-6 = 2«+ 26-6 


282 



T. CASIO BIỂU DIỄN HÌNH HỌC số PHỨC 
TRÊN HỆ TRỤC TỌA ĐỘ THựC Ảo 


I) KIẾN THỨC NỀN TẢNG 


1. Các khái niệm thường gặp 

8 Hệ trục thực ảo gồm có 2 trục vuông góc với nhau: Trục nằm ngang là trục thực, trục 
đúng dọc là trục ảo 

■ Số phực z = a + bi khi biêu diễn trên hệ trục thực ảo là điểm M(a\b) 


m Môđun cúa số phức z = a + bi là độ lớn của vectơ OM 

2. Lệnh Caso 


Ỷ Để xử lý số phức ta sử dụng lệnh tính số phức MODE 2 
? Lệnh giải phưong trình bậc hai MODE 5 3 
■ Lệnh giải phương trình bậc ba MODE 5 4 
II) VÍ DỤ MINH HỌA. 

VDl -[Câu 31 Đê minh họa THPT Quốc Gia lân 1 năm 2017] 

Cho số phức z thỏa mãn (l+/)z = 3-/. Hỏi điểm 




biểu diễn số phức z là điếm nào trong các điếm 

A. điểm p B. điểm 0 

c. điểm M D. điểm N 

Giải 


> Cô lập J = -—- 
1 + / 

Sử dụng máy tính Casio trong môi trường CMPLX đế tìm z 
w2a3pbRl4-b= 

CMPLX ta Msrth A 

3-i 

1+i 


A ; SI 

\ .ị.: 

; ị 1 

: ịo \ 


p' •. Q 


1—2i 

=> z -1 - 2/ và điểm biểu diễn z trong hệ trục thực ảo có tọa độ (l;-2). Điểm có thực 
dương và ảo âm sẽ nằm ở góc phần tư thứ IV 
=> Điểm phải tìm là Q và đáp án chính xác là B 
VD2- [Thi thư trung tâm Diệu Hiển - cần Thơ lần 1 năm 2017] 

Điểm biểu diễn SỐ phức z = 7 + bi với b G R, nằm trên đường thẳng có phương trinh là; ; 

:ỌrẠpjc-~l A. L ; :-y D, y-1 . 

Gỉảỉ 

> Điểm biểu diễn số phức Z = 1 + bi là điểm M có tọa độ Mịl\b) 

Ta biết điểm M thuộc đường thẳng d nếu tọa độ điểm M thỏa mãn phương trình 
đường thẳng cỉ 

> Thử đáp án A ta có X = 7 <=> 1 .X 4- o.y ~ 1 = 0 . Thế tọa độ điểm M vào ta được: 
1 .74-0.0-7 = 0 (đúng) 

Vậy điểm M thuộc đường thẳng X = 7 => Đáp án A là chính xác 


283 








VD3 -ĨThi thử Group Nhóm toán - Facebook lần 5 năm 2017] 

Các điểm M,N,P lần lượt là điểm biểu diễn cho các số phức Zj z 2 = 0“00 + 2/); 


z 3 = -1 + 2 i 

A. Tam giác vuông B. Tam giác cân c. Tam giác vuông cân D. Tam giác đều 


Gỉảỉ 



> Rút gọn z, 
a4bRbpl= 


Ta được Zj =2-2/ vậy điểm M{ 2;-2) 
> Rút gọn z 2 bằng Casio 
(lpb)(l+2b)» 


CMPLX s Mãth A 


Cl-ĩ)Cl+2i) 


3+i 

Ta được z 2 =3 + / vậy điếm /v(3;l) 

Tưong tự z 2 = -1 4- 2/ và điểm p(- 1;2) 

> Để phát hiện tính chất của tam giác MVP ta nên biểu diễn 3 điểm M ,N,P trên hệ 
trục tọa độ 



Dễ thấy tam giác MNP vuông cân tại p => đáp án c chính xác 

VD4 -ĨThi thử báo Toán học Tuổi trẻ lần 4 năm 2017] 


Trong mặt phang Oxy, 

ịọi các diêm M 

, N lầi 

ì lượt là đ 

iem biê 

u diễn số phức 

Zị =l-i,z 2 =3 + 2/. Gọi G 

là trọng tâm tam 

giác c 

WN, với 0 

là gốc 

tọa độ. Hởi G là 



Wế : 0ttÊ. 




• điếm biếu diên của sô phứ 

c nào sầụ đây, 






_4 1 _1 

A. 5 —/ B. 4 4- ỉ c, -— + •“•/ D. 2+2-/ 

3 3 2 


284 








> Điểm M biểu diễn số phức z } =\-i => tọa độ A/(l;~l) 

Điểm N biểu diễn số phức z 2 = 3 + 2/ => tọa độ yV(3;2) 

Gốc tọa độ 0(0:0) 

> Tọa độ điểm . 

Vậy G là điêm biểu diễn cua số phức “ + •“/ => c là đáp án chính xác 

VD5~[Thi thử THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa lần 1 năm 2017] 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy M gọi M là điểm biểu diễn số phức z = 3-4/, điểm M' là 

điểm biếu diễn số phức z'= Ỵ ~ụ~z . Tính diện tích A OMM' 

2 


AO 


R .9 “ 


> Điểm M biểu diễn sô'phức z, =3-4 i => tọa độ A/(3;-4) 
Điểm M' biểu diễn số phức z’ = tí-í. z => tọa độ AfỊl;~h 


al+bR2$0(3p4b)= 


CMPLX Q 

^<3-41) 


□ Màth A 


l-Ấị 
2 2 1 


Gốc tọa độ 0(0; 0) 

> Đề tính diện tích tam giác OMM' ta ứng dụng tích có hướng của 2 vecto trong 
không gian. Ta thêm cao độ 0 cho tọa độ mỗi điểm ỒỳM,M' là xong 

ÕM{ 3;-4;0), ÕÃ^Í|;-Ỉ;o) =>5 = i|[õÃ?;ỠÃ^]| 


Tính ị[ơM;ƠM']| 

w8113=p4=0=q51217P2=pl P2=0=Cq53q57q54= 

VctA-VctB 


12.5 

Vậy |[ÕÃ7;ÕM-]| = 12.5 = ^^5 (MH/ . =Ì|[ÕÃ?;ÕÃ7-]| = ^. 

=> A là đáp án chính xác 

VD6-[Đề thi minh họa Bộ GD và ĐT Tân 2 năm 2017] 

Kí hiệu z 0 là nghiệm phức có phân ảo dương của phương trình 4z 2 -16z +17 = 0. Trên 
mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức w = /z 0 


A.mÍI;2 Ì 


c.í--;lì 

D. m{ — ;lì 

u ) 

l 2 J 

l 4 J 

14 ) 


285 





Giải 


> Sử dụng lệnh giải phưong trình bậc hai MODE 5 3 đê giải phương trinh 
4z 2 “ Ị 6z + 17 = 0 
w534=pl 6=17= 


X 

1-*» 

11 

s MathT 


2+ịi 

11 

N 

X 

0 MithTA 

2-ịi 

Vậy phương trình 4z 2 -16z + 17 = 0 có hai nghiệm z = 2 + -t/ và z = 2 

> Để z 0 có phần ảo dương =z> z = 2 - . Tính w = z 0 / 

w2(2+alR2$b)b= 

CMRLX 

0 Math Á 

(2+ịi)i 

-ị+2i 

Vậy phương trình w = ”-— + 2/ => Điểm biểu diễn số phức w là Ảf j 

=> B là đáp án chính xác 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài lTThi thử chuyên Khoa học Tự nhiên lầ 

Cho số phức z = 2 .+■i , Hãy xác định điếm 

n 2 năm 2017] 

biểu diễn hình học của số phức w = ịì-ỉ)z 

Á. Điểm M B Điểm N 

c Điểm p D. Điểm Q 

M 

Ị 


X ^ - H 


..Ị ■■■■!. : -6.< 

.“.*.*.Ị.■> 

-2 ■■ 

&• - - Á- ^ Q 

p 

-i- 



Bài 2 -[Thi thử íacebook nhóm toán lần 5 năm 2017] 

Cho số phức z thỏa mãn (2 -/)2 = 4z +5. Hỏi điểm M 2 ' s 

biểu diễn của 2 là điểm nào trong các điếm ! 1 

M,N,P,Q ở hìnhbên. I " ị 

A.Điềm N B. Điểm p Q Ặ p 

c. Điểm M D. Điểm Q 


286 









4 


Bải 3 -fThỉ thử báo Toán học tuổi trẻ lần 4 năm 2017] 

Trên mặt phẳng tọa độ các điểm A,BX' lần lượt là điểm biểu diễn của số phức — 4 

-4 + ~/ 

5 5 

, (l“/)(l + 2/), -2Í' Khi đó tam giác ABC 

A. Vuông tại c B. Vuông tại A c. Vuông cân tại B D. Tam giác đều 

Bải 4 ’Các điểm A,B,C, A\ B\C' trong mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn các số: 
l-/,2 + 3/,3 + / và 3/,3-2í*,3 + 2/ có G,G' lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và A'B'C '. 

A.G trùng G\ B. Vecto GGV(1;-1) 

c. GA = 3GA ' D. Tứ giác GAG'B lập thành một hinh bình hành 

LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải 1 . 

■ Tính SỐ phức \v - (1 - /)z bằng máy tính Casio 
(lpb)(2+b)= 

CMPLX B Msith A 

(1-ĨK2+Ĩ) 


3-i 

Vậy tọa độ của điểm thỏa mãn số phức w là (3;-l). Đây là tọa độ điểm Q 
r=> Đáp số chính xác là D 
Bải 2 . 

I" Cô lập (2 ~ /)z - 4z = 5 <=> -(2 + /)z = 5 <=> z = —— 

Ị-''- ^ 

■ Tìm số phức z = —- 
r 2+7 

ap5R2+b= 

CMPLX s Math Ả 

—5 

2+i 


-2+i 


Vậy tọa độ của điểm thỏa mãn số phức z là (“2;1). Đây là tọa độ điểm M 
=> Đáp số chính xác là c 


Bải 3. 


Rút gọn 


2 4 

-~ + -i 
5 5 


được -2-4/ vậy tọa độ điểm A (“2; -4) 


a4Rpa2R5$+a4R5$b= 


CMPLX s Math A 


-bếj 


- 2—4i 



287 











■ Rút gọn (1-/)(l+ 2/) được 3 + / vậy tọa độ điểm 5(3;!) 
(lpt , )(l+2b)= CMPLX □ Mith A 

(1-1X1+21) 


3+i 

■ Rút gọn -2/ 3 = 2/.r = 2i vậy tọa độ điểm c(0;2) ị 

■ Để phát hiộn tính chất của tam giác ABC ta chỉ cần biểu diễn trên hệ trục tọa độ là 

' thấy ngay. ; _... ._ .y . . .... ._j 

Dễ thấy tam giác ABC vuông tại c => Đáp số chính xác là A. 

Bải 4 . 

■ Ta có tọa độ các đỉnh i4(l;-l), 5(2:3), c( 3;l) => Tọa độ trọng tâm G( 2;1) 

6 3 

' y a = yA+y : + yc =' 

u 3 

■ Ta có tọa độ các đinh T'(0;3), ổ'(3;-2), C'(3;2) => Tọa độ trọng tâm G(2;l) 

X A . + X H . + x c . =2 

3 

y* + y* + y<" =1 

y °' 3 

RÕ ràng G s G’ => Đáp số chínla xác là A 


T. CASIO VÀ MẸO GIẢI NHANH BÀI TOÁN QUỸ TÍCH CÁC 
ĐIỂM BIỂU DIỄN SÔ PHỨC 


I) KIẾN THỨC NầN TẢNG 

1. Mẹo giải nhanh 

■ Bài toán quỹ tích luôn đi lên từ định nghĩa. Ta luôn đặt z = x + yi, biếu diễn số phức 
theo yêu cầu đề bài, từ đó khử / và thu về một hệ thức mới: 

■ Nếu hệ thức có dạng Ax + By + c = 0 thì tập họp điểm là đường thẳng 

■ Nếu hệ thức có dạng (x-ứ) 2 +(y~b) 2 =R\ thì tập hợp điểm là đường tròn tâm ỉ(a;b) 

bán kính R. ______ ___ ; ? ___ 

» Nếu hệ thức có dạng C + thì tập họp điểm có dạng một Elip 

Nếu hệ thức có dạng p-p- -1 thì tập hợp điểm là một Hyperbol 

• Nêu hệ thức co dạng y = Ax 2 + Bx+c thì tập hợp điểm 1 à một Parabol 

2. Phương pháp Caso 

* Tìm điểm đại diện thuộc quỹ tích cho ở đáp án rồi thế ngược vào đề bài, nếu thỏa mãn 
thì là đúng 


288 



II) ví DỤ MINH HỌA 

VDl TThi thử chuyên Khoa học Tự nhiên lân 3 năm 2017] 

Tập hợp các điếm biếu diễn số phức z thỏa mãn Iz - 2 - /| = |z + 2/j 

A.4*-2y + ỉ = 0 B. 4.V - 2y “1=0 C.4a- +2y -1 = 0 D. 4x-6y -1 = 0 

Giải 

•> Cách Casio 

ỉ ^ Gọi sỗ phức z cổ dạng z = a + hỉ . Ta hiểu: diêm M biểu diễn số phức z thì M có 
tọa độ M(a\b ). 

Giả sử đắp án A đúng thì M thuộc đường thẳng 4x- 2 y + 1 = 0 thì 4a - 2b + 1 = 0 

Chọn a-\ thì =>z = 14-2.5/. Số phức z thỏa mãn |z-2-/| = |z + 2/| thì |z-2~/j-|z + 2/j = 0 ' 

> Sử dụng máy tính Casio đế kiểm tra 
qcl+2.5bp2pb$pqclp2.5b+2b= 



Ta thấy ra một kết quả khác 0 vậy |z - 2 - /| - |z + 2/j — 0 là sai và đáp án A sai 

> Tương tự với đáp số B chọn a = 1 thì /> = 1.5 và z = 1 +1.5/ 
qcl+1.5bp2pb$pqclpl.5b+2b= 

CMPLX EJ M%th Á 

ll+1.5i-2 : íl-ll> 

0 

Ta thấy kết quả ra 0 vậy |z - 2 - /Ị - Ịz + 2/| = 0 là đúng và đáp án chính xác là B 

❖ Cách mẹo 

> Đặt z = x + yi (ta luôn đi lên tù’ địnlì nghĩa). 

> Thế vào |z - 2 - /| = |z + 2/j ta được 
|(.v-2) + (^-l)/| = |x 2 +(-^ + 2)/j 

«7(x-2) 2 + ơ- 1) 3 *( ■.'• í 2) ; ’ ~(x'-2y + (y-l) 2 =x> + (-y + 2f 

<=> X 2 -4x + 4 + y 2 ~2y + \ = X 2 + y 2 -4y + 4 ^- T- 2y -1 = 0 

Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường thẳng 4x - 2y -1 = 0 
đáp án B là chính xác 

❖ Bình luận 

> Trong dạng toán này ta nên ưu tiên dùng mẹo vì tính nhanh gọn của nó 

> Nhắc lại một lần nữa, luôn đặt z - X + yị rồi biến đổi theo đề bài 
VD2-ÍThi thử sở GD và ĐT Hà Tĩnh lần 1 năm 2017] 

Cho số phức z thỏa mãn |2 + z| = |l “ /| . Chọn phát biểu đúng 

A. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường thẳng 

B. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường Parabol 
c. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn 

D. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường Elip 


289 






Giải 


❖ Cách mẹo 

> Đặt z = x + yì. 

> Thể vào |2 + z| = |l-/| ta được 

\x + 2 + yi\ = |l - /| <=> yJ(x + 2) 2 + y 2 = yỊỸ + (-\f <=> (* + 2) + .y 2 = (>/2) 

Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường tròn tâm / (~2;0) bán kinh R = yíĩ 
Vậy đáp án c là chính xác 

VD3- TĐề thi minh họa của bộ GD và ĐT lân 1 nảm 2017] 


Cho các số phức z thỏa mãn |z| = 4. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức 


+ 4/)r • i là mộ 

t dường tròn.' 

ríỉih bán kính r của đu 

ờng tròn đọ. 


A. r = 4 : 

B.r = 5 

+ ■ V c.r = 20 

D. r = 22 


mmmmm 

'ỀỀÊÊễÊÊẾỀ 

Giải ... 

V 



❖ Cách Casio 

> Để xây dựng 1 đường tròn ta cần 3 điểm biểu diễn của w, vì z sẽ sinh ra w nên đầu 
tiên ta sẽ chọn 3 giá trị đại diện của z thỏa mãn \z\ = 4 

> Chọn 2 = 4 + 0/ (thỏa mãn |z| = 4). Tính Wị =(3 + 4/)(4 + 0/) + / 

(3+4b)04+b= 

CMPLX ■ a Math Á 

12+171 

Ta có điểm biểu diễn của 2 , là M[\2\\l) 

> Chọn 2 = 4 i (thỏa mãn |z| = 4), Tính w 2 = (3 + 4/')(4/) + / 

(3+4b)04b+b= 

-16+131 

Ta có điểm biểu diễn của 2 , là .v( 16; 13) __ __ 

> Chọn z = -4ỉ' (thỏa mân |z| = 4 ). Tính vr 3 =(3 + 4/')(-4/) + ; 

(3+4b)(p4b)+b= 

CMPLX ■ 0 ■ Mith A 

16-111 

Ta có điểm biểu diễn của z 3 là /"(lỗ;-! Ị) 

Vậy ta có 3 điểm M,N,P thuộc đường tròn biểu diễn số phức w 

y Đường tròn này sẽ có dạng tổng quát X 2 + y 2 +ax + by + c = 0. Đê tìm a,b,c ta sư 
dụng máy tính Casio với chức năng MODE 5 3 

> W5212=l7=l=pl2dpl7đ=pl6=13=l=pl6đpl3d=16=pll=l=pl6dplld= 


290 



x= 


□ MithT 


s MãtIiTA 


-2 


-399 


Vậy phương trình đường tròn có dạng .r + y 2 - 2y - 399 = 0 <=> X 2 + (y - 1) 2 = 20 2 

Bán kính đường tròn tập hợp điểm biểu diễn số phức w là 20 
Đáp án chính xác là c 
♦> Cách mẹo 

> Đê bài yêu cầu tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức w vậy ta đặt w = X + yi . 

'y Thế vào w = (3 + 4/) z + / <=> r = ^ . Tiếp tục rút gọn ta được 

3 + 4/ 3 + 4/ ỵ ’ ồ * 


I + (3-4/) 3x + 4y ~ 4 + (-4x + 3y-3)/ 

; z (3 + 4/)(3~4/) = 25 

ộ--= 16 Ox 2 y y - 2y = 399 <=> X 2 + (y -1) = 20 2 

Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức w là đường tròn bán kínhr - 20 
=> đáp án c là chính xác 

❖ Bình luận 

> Chức năng MODE 5 2 để tìm phương trình đường tròn được giải thích như sau : 

Đường tròn có dạng X 2 +y 2 + ax + by + c = 0 

Vói M thuộc đường tròn thì 12ứ + 17Ò + 1 * = -12 2 -17 2 

Với N thuộc đường tròn thì -16c/+ 13Ò + C = -16 2 -13" 

Vói p thuộc đường tròn thì 1 6a - 1 \b + c = -1 6 2 - 11 2 


12tf + 17Ỏ + C = “12 2 “17 2 


Vậy ta lập được hệ phương trình 3 ẩn bậc nhất 


<1 -16ơ + 136 + c = -16 2 ~13 2 
\6a~Ub + c^-\6 2 -\\ 2 


__ Và ta sử dụng chức năng giải hệ phương trìnlì 3 ẩn bậc;.nhạrìMỌDE 5 2 để xử lý 

> Hai cách đều hay và có ưu điểm riêng/ tự luận sẽ tiết kiệm thời gian một chút 
nhưng việc tính toán rút gọn dễ nhầm lẫn, còn Casio có vẻ bấm máy nhiều hơn nhưng 

t uyệt đối không sai. __ _ _ 

VD4 -[Thi thử chuyên Khoa học Tự nhiên lần 3 năm 2017] 


Tập hợp các điểm biếu diễn các số phức z thỏa mãn phần thực của “—“ bằng 0 là 

2 - i 


đường tròn tâm / bán kính R (trừ đi một điểm) 


A. / 

c/ 




7ĩ 



R - 



1 


R = 


Ị_ 

2 


291 





Giải 


*> Cách mẹo 

> Đặt z-x + yỉ. 


> Thế vào -— 7 ta được: 
z-i 


x-\- 

yi (.V-I+y/)| V- (,\ 

-1)/] x 2 -x + 

/ 1 - xyi — (-V - l ) ( .V - 1) / 

x + (y 

-1); [x + (y-l)z][x--( 

.'■-1)0 

x+ịy-l) 2 


2-1 7 ( |Ỵ ] 

Để phần thực của -—-băng 0 thì X 2 ~x + y 2 -y = 0 <=> X-A + y~~ 
2 - i \ 2) \ 2' 


Ị bán kính = rz>đáp án B là 
2 2) v2 

chính xác. 



BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải l -[Thi thử chuyên Khoa học Tự nhiên lần 2 năm 2017] 

Cho .các số phức 2 thỏa mãn \z + 1 - /| = \z - 1 + 2i\ . Tập hợp các điểm biểu diễn số phức 
z trên mặt phẳng tọa độ là một đường thẳng. Viết phương trình đường thẳng đó. 

A. 4x-fốy-3 = 0 B.4x — 6y-3 = 0 c. 4x +6y + 3 = 0 D.4x—6y + 3 = 0 

Bải 2 -[Thi thử THPT Triệu Sơn - Thanh Hóa lần 1 năm 2017] 

Tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z\ \z\ = jz - 3 + 4zj là phương trinh có dạng 

A.6jc + 8y-25 = 0 B.3* + 4y-3 = 0 C.Jt 2 +y = 25 D.(.*-3) 2 +(y-4) 2 =25 

Bài 3 -fThi thử THPT Nguyễn Đình Chiểu - Bình Định lần 1 năm 2017] 

Cho các SỐ phức z thỏa mãn \z\ = 2. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức 
vv = 3 -2/ + (2 - /) z là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó. 

A.r - 20 B. r = V 20 c.r = v7 D.r = 7 

Bải 4 -[Thi thử THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa Tân 1 năm 2017] 

Trong mặt phẳng Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn \z -1| “ |(l + i)zị 

A. Tập hợp các điếm biểu diễn số phức z là đường tròn tâm /(2;-l), bán kính R = \l2 

B. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường tròn tâm /(l;0), bán kính R = yỊ 3 

■\ C.Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường tròn tâm /(0;-l), bán kính R = 73 
D.Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường tròn tâm /(0;-l), bán kính R = J2 
Bải 5 -fThi thử THPT Qúảng Xương I -Thanh Hóa lầii 1 năm 2017] 

Tập họp điểm biểu diễn số phức z thỏa mẵn |z| 2 - z 2 là: 

A. Cả mặt phẳng B. Đường thẳng c. Một điếm D. Hai đường thẳng 
Bàị_6-Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn 2|z-l| = |z-z + 2zj là một Parabol có 

dạng: 

A. y = 3x 2 -6x + 2 B. y = ~~~X c. y- — -4 Đ.y = x 2 +2x + — 


292 



LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 


♦> Cách 1: Casio 

■ Giả sử đáp án A đúng, điểm biểu diễn số phức z = x + yi thuộc đường thẳng 
4x + 6y - 3 = 0 

Chọn X ~ ] thì y = và số phức z = \-~i . 

6 6 

■ Xét hiệu \z + 1 - /Ị -\z - 1 + 2/|. Nếu hiệu trên = 0 thì đáp án A đúng. Để làm việc này ta 
sử dụng máy tính Casio 

qclpalR6$b+lpb$pqclpalR6$bpl+2b= 


bDpl+ZD= 

CMPLX s t Màth À 

1-£1+1-1 -ịì~ỳ 

z Ịl+jÌ9|; 


Hiệu trên khác 0 vậỳ đáp án A sai 

Thử với đáp án B. Chọn X = 1 thì y = -ị và số phức X = 1 + \ì . Xét hiệu: 

6 6 

qcl+alR6$b+lpb$pqcl+alR6$bpl4-2b= 


CMPLX s Math À 


I l + *i + l~ì I - I 1+Ìỳ 

0 

Vậy hiệu |z + ] - /| -|z - Ị + 2/| = 0 o |z +1 -* /| = Ịz -1 + 2/| Đáp án chính xác là B 

❖ Cách 2: Tự luận 

* Vì đề bài yêu cầu tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z nên ta đặt z = x + yi 
a Theo đề bài |z 4* 1 - /| = |z -14- 2i\ ịx 4-1 4- (y - 1)/| = ịx “ 1 4- (y + 2)/| 

<=>(* + l) 2 + (y-l) 2 = (x- Ị) 2 +(y + 2) 2 o X 2 + 2x4- 1 4-y 2 - 2y + 1 = X 2 - 2* +1 -Ly 2 +4y + 4 


<=> 4x - 6 y - 3 = 0. Vậy đáp án chính xác là B 

Bải 2 . 

■ Đặt số phức z = x + yi. 

Ta có: |z| = |z-3 + 4/| <=>|x4*y/| = |x-3 4*(4-y)/| <=> X 2 +y 2 = (x-3) 2 4*(4-y) 2 
<=> X 2 +y ĩ “ X 2 - 6x + 9 4* y 2 - 8y +16 <=> 6x 4* 8>’ - 25 = 0 

Vậy tập hợp các điểm M biếu diễn số phức z là đường thẳng 6x 4- 8jp - 25 = 0 
=4> Đáp án chính xác là A 
Bài 3 . 

❖ Cách 1: Casio 

* Chọn số phức z = 2 thỏa mãn |z| = 2 vậy Wj =3-2/4* (2“/).2 = 7-4/. Ta có điểm biểu 
diễn của vv, là M(7;-4) 

■ Chọn số phức z = -2 thỏa mãn |z| = 2 vậy w 2 = 3-2/4*(2“/).(-2) = -l4*0/. Ta có điểm 
biểu diễn số phức w 2 là V(-1;0) 


293 





• Chọn số phức z = 2 i thỏa mãn |z| = 2 vậy w, = 3 - 2/ + (2 - i).(2i) = 5 + 2/. Ta có điểm biểu 
diễn số phức w 3 là jP(5;2) 

3p2b+(2pb)02b= 

CMPLH 0 Math A 

5+2i 

■ Sử dụng máy tính tìm phương trình đường tròn đi qua 3 điểm M,N,P 
W527=p4=l-p7dp4d^pl=0=l-pld=5=2=l : = : p5dp2d=- 


>c 

il 

0 

MtthY 13 

Y= 

MathTA 


z= 

-6 

Sỉ Mkth À 

4 



-7 


Vậy phương trình đư 

x 2 + y 2 - 6x + 4 y - 7 = 0 

òng tròn car 

<=>(*-3) 2 +( 

1 tìm là: 

y + 2) : = (V 20) ; sẽ có bán kính 

là r = -j2Ô 


:=> Đáp án chính xác là B 
❖ Cách 2: Tự luận 

■ Vì đề bài yêu cầu tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức vv nên ta đặt w = X + yỉ 


■ Theođềbài w = 3-2i + (2-i)z z = 7 7 — — 

2-1 

x-3 + ịy + 2)i r*-3 + (y + 2)/~|(2 + /) 2x-y-S + (x + 2y +1) 

<=> z = ■ — = k -7 " --7 - — , x <=>* =-7- 

2-i (2- /)(2 + /) 3 

■ Tac6|=| = 2^^y + (i^)'=4 

o(2:c-y-8) 2 + (x + 2y-f l) 2 =100 o5r +5 y 2 -3ồx + 20y + 65 = 100 
o X 1 + y 2 - 6x + 4y = 7 <=> (x ~ 3) : 4- (V 4- 2) 2 = ị\Ỉ2ÕỴ 

Bải 4 » 

■ Đặt số phức z = x + yi. 

-'ưacổr|z^p|[ư/)z| «Ị^>v--d|=|(x+>-;)(iư)|"^ựTy/|pF : õ^r : t : ỹF| T7 ” : 

<-> (A' — 1) + y 2 = (x-y) 2 +{x + y) 2 <=> X 2 - 2x + 1 + y 2 = X -2 xy + y 2 • .Y 7 +2xy \ y 2 

ox 1 +y 2 + 2x-l = 0<=>(jc.+ l) 2 + y 2 ={'IJỴ : 

Vậy tập hợp cac điếm M biểu diễn số phức z là đường tròn tâm 7(-l;0), bán kính 
R = yỈ2 

Đáp án chính xác là D 

Bải 5 . 

H Đặt số phức z = x + yi. 

• Ta có |z| 2 = z 2 o Ịx + yi\ 2 = (X + yif <=>x 2 +y 2 = X 2 + 2 xyi + (yi) 2 


294 





" v ' ■ ' b’-ix = 0 

Vậy tập họp các điểm M biểu diễn số phức z là hai đường thẳng y = 0 và y-ix = 0 
=> Đáp án chính xác là D 
Bài 6 . 

■ Đặt số phức z = x + yi . 

■ Nếu đáp số A đúng thì đúng vói mọi z = x + yi thỏa mãn ỵ= 3x 2 — 6x 4* 2 . 

Chọn một cặp (*;y) bất kì thỏa y = 3x 2 - 6x + 2 ví dụ 0;2) => z - 2/ 

Xét hiệu 2|z-l|-|z-z + 2/| 

2qc2bpl$pqc2bp(p2b)+2b= 

CMPLX ta Mtth Ả 

2l2i-il-l2i-( : 2t> 

-6+2^5 

Vậy 2|z - l|-|z - ~z + 2/| = -6 + 2 >/5 0 

=> 2|z -1| * Ịz - z + 2/| => Đáp sổ A sai 

■ Tương tự vói đáp số B chọn z = 1 - Y j • Xét hiệu 2|z -1| - |z ~ z + 2/| 
2qclpabR2$pl$pqclpabR2$p(l+abR2$)+2b= 

CMPLX 12 Math A 

2| 1-1-1 l-l 1-1- > 

0 

Vậy 2|z-l|-|z-z + 2ỉj = 0 =>2|z-l| = |z-z + 2zj => Đáp số B chính xác 


T. CASIO VÀ MẸO TÌM NHANH MIN MAX CỦA MÔĐUN 

SÔ PHỨC 


I) KIẾN THỨC NỀN TẢNG 
1. Bất đẳng thức thường gặp 
■ Bất đẳng thức Bunhiacopxki: 

Cho các số thực a,b,x,y ta luôn có 


(ax + by ) 2 < [a 2 + b 2 )(jc 2 + y 2 ). Dấu = xảy ra 



£ 

y 


■ Bất đẳng thức Vectơ: Cho 2 vecto và v(x’;y’) ta luôn có 1 |“| + |^ 

<=> 4 ỵjx ử + y a > ^{x-xỶ+(y:~ỵf 

Dấu = xảy ra <r>— = Ị- < 0 

Ị .. ... * y' _ 


295 






2. Phương pháp mẹo sử dụng sử tiếp xúc 

■ Dạng 1: Cho số phức z có tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường tròn (c) 
bán kính R. Với mỗi điếm M thuộc đường tròn (c) thì cũng thuộc đường tròn (c r ) 

tâm gốc tọa độ bán kính OM = yju 2 + b 2 . 

+) Để I z\ lớn nhất thì OM lớn nhất đạt được khi 
đường tròn (C') tiếp xúc trong vói đường tròn (c) 
và OM "OI + R 

+) Để \z\ nhỏ nhất thì OM nhỏ nhất đạt được khi 
đường tròn (c) tiếp xúc ngoài vói đường tròn (c) 

" Dạng 2: Cho số phức z có tập hợp các điêhì biểu diễn số phức z là đường thẳng 0) , 
Với mỗi điểm M thuộc (d) thỉ cũng thuộc đương tròn 

+) Đế I z\ nhỏ nhất thì OM nhỏ nhất khi đó OM vuông góc vói (d) và OM = d(0;(d)) 



da z 


o 



. \f 

-b : 3 


0 

* Dạng 3: Cho số phức z cỏ tập hợp các diêm biểu diễn số phức z là Elip có đỉnh thuộc 
trục lơn A(a: 0) và đỉnh thuộc trục -nhò B(0:b) . Với mỗi điểm M thuộc .(.#) thì cũng 
thuộc đường tròn (£). 

+) Để \z\ lớn nhất thì OM lớn nhất khi đó M trùng vói đỉnh thuộc trục lem và 


max|z| = OM = OA 

+) Để I^Ị nhỏ nhất thì OM nhỏ nhất khi đó M trùng vói đỉnh thuộc trục nhỏ và 
max|z| = OM - OB 



Dạng 4: Cho số phức z có tập hợp các điếm biểu diễn số phức z là Hyperbol 

2 2 

(H):~ T -^rr = \ có hai đỉnh thuộc trục thực/P(-ứ;0),^(a;0) thì số phức z có môđưn 
a b 

nhỏ nhất nếu điểm biểu diễn số phức z này trùng với các đỉnh trên, (môđun lớn nhất 
không tồn tại). 


296 



II) ví DỤ MINH HỌA 

VDl -[Thi thử THPT Vĩnh Chân - Phú Thọ Tân 1 năm 2017] 

Trong các số phức z thỏa mãn điều kiện |z-2-4/| = |z-2/|. Tìm số phức z có môđun 
nhp nhất. 

A. z = -1 + ỉ B.z = -2+2/ Cz = 2+2/ D; 2 = 34:2/ 

Giải 

*> Cách Casio 

> Trong các số phức ở đáp án, ta sẽ tiến hành xắp xếp các số phức theo thứ tự môđun 
tăng dần: 

|-l + /|<|-2 + 2/| = |2 + 2/|<|3 + 2/| 

> Tiếp theo sẽ tiến hành thừ nghiệm tùng số phức theo thứ tự’ môđun tăng dần, số 
phức nào thỏa mãn hệ thức điều kiện \z-2- 4/| = \z - 2i\ đầu tiên thì là đúng 

Vói z = -l + / Xét hiệu: |(-1+/)-2-4/|-|(-l +/)-2/| 
qc(pl +b)p2p4b$pqcp 14-bp2b= 

CMPLX 0 M&th A 

IC—l+i 5—2—411 — 11> 

272 

Ra một giá trị khác 0 vậy z = -1 + / không thỏa mãn hệ thức. => Đáp án A sai 

> Tương tự như vậy vói z = 2 + 2/ 
qc2+2bp2p4b$pqc2+2bp2b= 

CMPLK 0 M&th A 

l2+2i-2“4il-l2+> 

Ũ 

Vậy số phức z-2 +2i thỏa mãn hệ thức => Đáp số c là đáp số chính xác 

❖ Cách mẹo 

Gọi số phức -z có dạng z-a + bì. z thỏa mãn |z-2-4/ị==jz-2/| 

<=>.[«;-2 + (ồ-4)/| = |ứf + (ỗ-2)/j o(ứ“2) 2 +(Ố“4) 2 =a 2 + (/;-2) 2 

._^^íC~.4ữ±4,+Ặ 2 -4Ỏ±4 .o 4ứ + 4ố _= Ị 6 ^ _ _____: 

Trong các đáp án chỉ có đáp án c thỏa mãn a + b- 4 = 0 => Đáp án chính xác là c 

❖ Cách tự luận 

Gọi số phức z có dạng z = a + bi . z thỏa mãn |z-2-4/| = |z-2/| 
oịa-2 4-(Z? — 4)/Ị = |ớ + (ố“2)/j o(c/“2) 2 -f(ố~4) 2 = <3 2 + (ồ-2) 2 

<=> o 2 - 4ữ 4- 4 4 z> 2 - 8Ò 4-16 = ữ 2 4- b 2 - 4b 4 4 <=> Aa 4 4b = 16 o a 4 b = 4 
Theo bất đẳng thức Bunhiacopxki: 

16 = (a 4 b) 2 < (l 2 41 2 )(a 2 4 ố 2 ) => |j| 2 -d' 4- b 2 >8 
ịzị > 2\fĩ 

ịa_b_ 

Dấu = xảy ra o ~ 1 oa = b = 2^>z = 2 + 2i 

[ũ + b = 4 


297 



VD2 -[Thi thử chuyên Khoa học Tự nhiên íân 2 năm 2017] 

Với các số phức z thỏa mãn |( 1 + /) z + 1 - 7/ị = \Ỉ2 . Tìm giá trị lớn nhất của \z\ 

A. max|z| = 4 B. max|z| = 3 c.max|z| = 7 D.max|zỊ = 6 

Giải 

❖ Cách mẹo 

> Gọi số phức z có dạng z = a + bi. z thỏa mãn Ị(l + /) z +1 - 7ìị = \Ỉ2 
^ịa + bi){\ + i)+\-li\=42 o\a-h +\+{a + b-l)i\ = 4ĩ 

o(a-b + \) 2 + (a + b-7) 2 -2 « 2« : +2b 2 + 50-12ữ-16ố = 2 
^ <=>tí 2 +ố 2 -6ứ-8ố + 25 = l <=>(a-3) 2 +(ồ-4) 2 =1 ^ 

Vậy quỹ tích điểm biểu diễn số phức z là đường tròn tâm /(3;4) bán kính R = \. Ta 
gọi đây là đường tròn (c) 

> Vói mỗi điểm M biểu diễn số phức z = a + bi thì M cũng thuộc đường tròn tâm 
ỡ(0;0) bán kính Ja 2 + b 2 . Ta gọi đây là đưòng tròn (C'), Môđun củạ z cũng là bán 
kính đường tròn (C') 

> Đểbánkính (C’) lớn nhất thì OJM thẳng hàng (như hình) và (C 1 ) tiếp xúc trong 
vói (c) 

Khi đó OM = 01 + R = 5 +1 = 6 
=> Đáp SỐ chính xác là D 

❖ Cách tự luận 

> Gọi số phức z có dạng z = a + bỉ . z thỏa mãn |(l + ỉ)z +1 - 7/| = yỊĨ 
<=> |(a + bi)(\ + /) +1 - 7/| = y/ĩ <=> \a - b +1 + (a + b ” 7)/| = y/ĩ 

o(ữ"ồ + l) 2 +(a + b -7) 2 ~2 <=> lu 2 +2b 2 + 50 - \2a - \6b = 2 
oa 2 +b 2 ~6a~~8b + 25 = } <=>(a~~ 3) 2 +(b~4) 2 -1 

> Ta có UỊ 2 -a 2 +b 2 = 6ơ + 8Ế-24 = 6(ứ-3) + 8(Ế-4) + 26 


Theobc 

ít đẳng thức lỉu nhi 

acopxki ta có: 





6 (a 3) 

+ 8(ủ-4)<|6(ứ-3) 

+ 8(/;-4)|.<^ 

-8-)[( 0 -3; 

f+(è_4) 2 ] = 

: 

10 

Vậy \zf 

<36o|z|<6 


ỂỂĩỀẾẫỀê’ 





đáp án D là chính xác 


❖ Bình luận 

> Việc sử dụng bất đẳng thức để đánh giá \z\ là rất khó khăn, đòi hỏi học sinh phải 

nắm rất vững bất đẳng thức Bunhiacopxki và các biến dạng của nó. 

> Trong tình huống của bài toán này, khi so sánh 2 cách giải ta thấy dùng mẹo tiếp 
xúc tỏ ra đcm giản dễ hiểu và tiết kiệm thời gian hơn. 

VP3 -[Thi thử báo Toán học tuổi trẻ lần 5 năm 2017] 

Cho số phức z thỏa mãn \z - 4| + \z + 4| = 10, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của \z\ 

íân lượt là: 

• A.10 và 4 B. 5 và 4 c. 4 và 3 D. 5 và 3 


298 




Gỉảỉ 


*> Cách mẹo 

> Gọi số phức z có dạng z = a + bi . z thỏa mãn ịz “ 4| + \z + 4| = 10 
o \cỉ - 4 + ỏ/ị + |ứ + 4 + ồ/| = 10 <=> y(r/-4) : -f/r + ^(tf + 4) 2 +/; 2 = 10 
<-> Ặã+ 4 f +b 2 =10 — yỊịa - 4) 2 + /> 2 
<=> r/ 2 + Sa 4-16 + b 2 = 100 4- a - 8c/ + 16 + b 2 - 20yJ(a - 4) 2 + b 2 
<=>20^(«-4) 2 +6 2 =IOO-16ữ<=>5 N /(a-4) 2 +6 2 =25-4« 


o25(« : -8« +16 + ố 2 ) = 625- 200ứ + 16« 2 o9ữ 2 + 25Ố 2 =225 


.2 »2 
a b 

o + ^ 1 

25 9 


Vậy quỹ tích điểm biểu diễn số phức z là đưòng Elip đinh thuộc đáy lớn là /í(5;0), 
đỉnh thuộc đáy nhỏ là B{ỹ\ 3) 

> Với mỗi điểm M biểu diễn số phức z = a + bi thì M cũng thuộc đường tròn tâm 

ớ(0;0) bán kính yja 2 + b 2 . Ta gọi đây là đường tròn (C'), Môđun của z cũng là bán 

kính đưòng tròn (C‘) 

> Để bán kính (C') lớn nhất thì M trùng với đinh thuộc trục lớn và M = /í(5;0) 

=> OM = 5 
=> maxỊzỊ - 5 

> Để bán kính (c r ) lớn nhất thì M trùng vói đỉnh thuộc trục nhỏ và M £H#(0;3) 

=> OM = 3 
=> min|z| = 3 

=> Đáp SỐ chính xác là D 

❖ Cách tự luận 

> Gọi số phức z có dạng z = a + bi . z thỏa mãn \z - 4| + Ịz + 4| = Ị 0 

<=> \a - 4 + bi\ + \a + 4 + bi\ = 10 <=> yj(ơ - 4) 2 + Ò 2 + + 4) 2 + ồ 2 = 10 

o <Ị[a + 4) 2 + ố 2 + ^/(-ữ + 4) 2 + (-é) 2 = 10 
Theo bất đẳng thức vecto, ta có: 

o 10 = Ậơ + 4) 2 + b 2 + yỊ(-~a + 4) 2 + (-Ỏ) 2 > ^[(<7 + 4)-(-Ỡ + 4)] 2 + [ố-(-ò)] 2 
o 10 > \l4a 2 + 4 b 2 <=> 10 > 2|z| =>|zỊ <5 


> Ta có o ^/(tf-4) 2 + ồ 2 + ^(a + 4) 2 +/r = 10 
Theo bất đẳng thức Burthiacopxki, ta có: 

100 =|ự(á- 4) 2 + 6 2 + ^(a + 4) 2 +Mj 2 <(l 2 + l 2 )[(ứ-4) 2 + z> 2 + (ữ + 4) 2 +f> 2 ] 
<»100<2(2ữ 3 • 2/r + 32 ) 5 » 2 q 2 + 2g + 32> 50 <=> fl 2 + tr >9 


Vậy Ịz| 2 >9«ỊzỊ<3 

=> 3 < |z| < 5 => đáp án D là chính xác 


299 






VD4 - I rong các sổ phức z thỏa mãn |z-2Ị-Ịz + 2| = 2, tìm sốphức z có môđun nhỏ nhất. 
A.z = l-V3/ B.z = -1 + V3/ c. Z = 1 D. z = V3 + i 

Giải 

❖ Cách mẹo 

> Gọi sốphức z códạngz = x + y/ . z thỏa mãn |z-2|-|z + 2| = 2 

<=> |x - 2 + - |x + 2 + yi\ = 2 <=><y/(x-2) 2 + y 1 -^(x + 2) 2 ~+ỹ =2 

•^V(*-2) 2 ! ỳ -2 + \/(.v + 2)' - . 1 '- <»(x-2) 2 + y r =4 I 4 x /(.v + 2)' i y' i-(.Y i 2)' + y : 

<=> -1 - 2x = -J(.Y + 2) 2 +.)•" ị^-1- 2.V > 0 <=> X <. ~t j <=> I r 4x + 4.v ; X 2 r 4.V + 4 + V’ <=>x 2 Y = 1 

Vậy tập hợp đ i ểm biể u diễn số phức z la Hypebol (//): X -Ệ- - V có 2 đính thuộc 
thực là d’(-l;0),5(l;0) 

> Số phức z = x + yi có điểm biểu diễn M(x\y) và có môđun là OM = va 2 +è 2 . Để OM 
đạt giá trị nhỏ nhất thì M trùng với hai đinh của (//) 

M = A => A/(1;0) => z = 1 
=> Đáp án chính xác là c 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải 1 -Cho các SỐ phức z thỏa mãn |2z-2 + 2/j = l. Môđun z nhỏ nhất có thể đạt được là 


bao nhiêu: 

. -I + 2 V 2 

A. 


B. 


I + 2V2 


C.V 2 + I 


D.n/2-1 


2 2 

Bải 2 -Trong các Số phức z thỏa mãn Iz - 3i| + |iz + 3 Ị = 10. Hai số phức z, và z 2 có môđun 
rứìỏ nhất. Hỏi tích z ỉ z 2 là bao nhiêu 

A. 25 B.-25 c. 16 D .-16 

Bài 3 -Trong các số phức z thỏa mãn I iz ~ 3| = \z - 2 - /|. Tírửì giá trị nhỏ rửìất của |z|. 


A. 


1 


B. 


■ã 


c.v 

5 


D.-Ị= 

75 


LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bài 1 

❖ Cách mẹo 


■ Gc 

i |p phi 

xc z ~x+yì thc 

)a mãn |2z ~2 

+ 2/| -1 o| 

2x-2 + 

2y/ + 2/| = ;1. 



WÊÊ 



- i\ 2 , / 

.1 


; V v;-; , 



ó 

(2x 2) 

+ + 2j - ỉ • 

'• >( • ' -0 + ( y 

• 1) =- 

iiiliii 

v \,' ■ •, . 




Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là điíờng tròn (c) có tâm /(1;-1) bán kính 

*=! 

2 


300 



* Với môi điêm M(x:y) biêu diễn số phức z = x + yi sẽ thuộc đường tròn tâm o bán 

kính R' = ịzị-yJX 2 + y : . Vì vậy đê R~\z\ nhỏ nhất thì đường tròn (C') phải tiếp xúc 
ngoài với đường (c) 

Khi đó điêm M sẽ là tiếp điếm của đường tròn (c) và (C') và 

\z\=om=oi-r=^ỊĨ 

s(lpO)d+(plpO)d$palR2= 

, CMPLX B M»tli Ạ 

Hl-ỏrH-l-ữ)** 

“ 1 + 2 V 2 ' 

' 7 <* 

=> Đáp SỐ chính xác là A 
Bải 2 

V Cách mẹo 

■ Gọi sổ phức z = x + yi thỏa mãn \z - 3/| +1 iz + 3| = 10 

<=> \ x + (y- 3)/j + \y + 3 + xi\ = 10 <=> yỊx' +(y - 3) : + yj(y + ĩy +r = 10 
0 -J(ỹ+ĩỹ + x 2 =10- yịx 2 + (_y-3) i o [y + 3) 2 +x 2 - 100-20 yịx 2 +(y- 3) 2 +x 2 +(>>-3) 2 
«20 A /xh(^3) ĩ = I00-12>> o25jt 2 + I6/ =400 <=>^r + -E = l 


Vậy tập hợp các điếm biểu diễn số phức z là đường Elip (£):^- + -^- = l có 2 đỉnh 


thuộc trục nhỏ là A(-4;Q),A'(4\Q) 

Với mỗi điêm M{x\ỳ) biểu diễn số phức z = x + yì sẽ thuộc đường tròn tâm o bán 
kính R' - \z\ = sịx 2 ~+ỹr . Vì elip (£) và đường tròn (c) có cùng tâm o nên để OM nhỏ 
nhất thì M là đỉnh thuộc trục nhó 
^>M = A'=5z ị =-4,M^A=>z ? =4 


Tổng hợp z v z 2 = (-4).4 = -16 
=> Đáp số chính xác là D 

❖ Mở rộng 

ị .. Nếu đề bài hỏi tích 2,22 với |^|,|^| có giá trị lớn nhất thì hai điểm M biểư diễn hai số 
phức trên là hai đỉnh thuộc trục lớn 5(0;-5),/?'((); 5) 

=> M '33 5’=> 2,=-5/, M = Ẩ=>Z 2 =5i 1 

I Tôhg h ợp z r z 2 = 5/. (-5/) = -25Ỉ 2 =25 
Bải 3 

❖ Cách mẹo 

■ Gọi số phức 2 = X + yi thỏa mãn I ìz - 3| = \z - 2 - /Ị 

o|~y~3 + x/j = |x-2 + (y-l)/| o(~y~3) 2 + Jt 2 =(x“2) 2 + (y-ì) 2 
<=> y 2 4- 6y + 9 + X 2 = X 2 - 4x -I- 4 + y 2 - 2y + ỉ o JC + 2y +1 = 0 
020 ^+(>>-3) 2 = 100-12_y 


301 





Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường thằng (í/): x + 2y +1 - 0 


■ Với mỗi điểm M{x\y) biểu diễn số phức z~x + yi thi \z\ = OM >OH vói H là hình 
chiếu vuông góc của o lên đường thẳng (d) và OH là khoảng cách từ điểm o lên 
đường thẳng ( d ) _________ 


Tínb OH — d (n (d ìY - ^ 

r 2.0 1 lị 1 


. * • 

1 LL H L ỵy í 1 — u ỳ ỳ 

Vậy H>v 

2 + 2 2 ' ; 75 7 7 

;•■ ■■■ : y ỊaỆỆ 

■ • ■' ■ 7 


=> Đáp số chính xác là D 


1 


X 2 ~ y 2 +1 + 2 xyi 


X 2, -xy 2 +X + x 2 yi + y 2 ỉ - yỉ + 2 xy 2 

x + yi + 

x + yỉ 


x 4* yi 


2,2 

X + y 


T. CASIO VÀ MẸO GIẢI NHANH PHƯONG TRÌNH SỐ PHỨC 
DẠNG LƯỢNG GIÁC CỦA SÔ PHỨC 


I) KIẾN THỨC NỀN TẢNG 

1. Chuyển số phức về dạng lượng giác 

■ Dạng lượng giác của số phức: Cho sô phức z có dạng z = r(cos<p+ isirtợ) thì ta luôn 
có: z" = r" (cos nẹ + /sin nọ) 

- Lệnh chuyển sổ phức z = a + bi về dạng lượng giác : Lệnh SHIFT 2 3 
Bước 1: Nhập số phức z = a + bi vào màn hình rồi dùng lệnh SHIFT 2 3 
(Ví dụ 2 = 1+73/ ) 
l+s3$bq23= 

CMPLX ^ ■ s Mã-th A 

2 lị* 

Bước 2: Từ bảng kết quả ta đọc hiểu r = 2 và ẹ = Y 

II) VÍ DỤ MI NH H ỌA _ _ _ . 

VDỊ [Thi thử chuyên Khoa học Tự nhiên lần 1 năm 2017] 

Gọi 2 , , 2 , là hai nghiệm phức cùa phương trình 2 2 - 2 +1 = 0 . Giá trị của :\z, I + \z 2 1 bằng: 

A.o _ B.l . ._ c. 2 . ĐA . . :ll . 

Giai 

❖ Cách Casio 

> Tính nghiệm của phương trình bậc hai 2 2 - 2 +1 = 0 bằng chức năng MODE 5 3 
w531=pl=l= 


302 






Xi= 


MxthT 


>Í2= 


Mí.thYA 


ị+^ĩi i.ỊIL 

2 2 1 2 2 1 

> Vậy ta được hai nghiệm z, =- + —-! và z ; = t-3^Lj. Tính tổng Môđun của hai số 

i-,. 1 ■ J ' _or r ĩ nr T ĩ\/n 


phức trên ta lại dùng chức năng SHIFT HYP 
w2qcalR2$+as3R2$b$+qcalR2$pas3R2$b : 


CMPLX 


Mă.th Ả 


1 . -JW - , í _ ‘ỉs , K 

2 + 2 ì + 2 2 

2 

|z,| + |z,| = 2 ta thấy B là đáp án chính xác 


VD2 , [Thi thử chuyên Khoa học Tự nhiên lần 2 năm 2017] 

Gọi Zị,z 2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 + 2z + 2 = 0. Tính giá trị của biểu 
thức p = z 2016 + zf 16 : 

\j 2 Ạ, 2 }^Z 8.0;.^. c. 2 2017 P,2 1008 ... . 

Gỉảỉ 

❖ Cách Casio 1 

> Tírứì nghiệm của phương trình bậc hai z 2 + 2z + 2 = 0 bằng chức năng MODE 5 3 
w531=2=2— 

Q M&thY □ KàthYA 


-1+i -1-i 

> Ta thu được hai nghiệm z, =-l +/ và z 2 =-i - Với các cụm đặc biệt -1 + /, -1 -/ ta 
có điều đặc biệt sau: (-]+/) 4 =-4, (~|-/) 4 =-4 

w2(pl+b) A 4= 

CMPLX E Ms.th A 

-4 

Vậy p = zr +zf ,s = (-l+/f 6 + (-l-/)“' 6 =[(-l + /) 4 ] i0J + [(-l-/) 4 ] 504 

__ ^„ 4 j 504 ^_ 4^ 504 __ 4 504 + 45(14 _ ọ 1008 _J_ 2 ỉ008 _ 2 2 1008 — 7 i00<J 

p = Z Ị 2016 + zf 6 = 2 1009 ta thấy A là đáp án chính xác 
❖ Cách Casio 2 

> Ngoài cách sử dụng tứìh Chat đặc biệt của cụm (-ĩ ± /) 4 ta cồ thể xư lý ~1±/ bằng 
cách đưa về dạng lượng giác bằng lệnh SHIFT 2 3 

Vói 2 ị =-1 + i = r (cos ẹ + /sin ọ) 

pl+bq23= 

CMPLX 03 Math A 

ãLị% 


303 






Ta nhận được r = J 2 và góc <p = ^~~ 

=> .z ] =• Vỉ í cos^- + /sin.-- ;=> 2, 2016 = ỊV 
> Tính cosỊ^2016.^j + /.sin 1^2016.““j 

1 y s~\ o r/n /1 di , 1 *r-\/"'l -» X / \ o TX"T~» /( \ 



k2016Oa3qKR4$+bOj20160a3qKR4$))o= 

CMPLX 0 M»tti A 

cũs( 2 Ũ 16 x^+ìxí|> 


i 

z ^=(72p=2' M8 

> Tương tự zf' 6 = 2 1008 => T = 2 ,0W 

VD3 . [Đề minh họa bộ GD và ĐT ĩân 1 năm 2017] 

Kí hiệu z,,z 2 ,z 3 và z 4 là bốn nghiệm phức của phương trình z 4 - z 2 - 12 = 0. Tính tổng: 

r =w + hl + w+kl 

A.r = 4 B.r = 2\/3 c. r = 4 + 2>/3 D.r = 2 + 2^ 

Giải 

❖ Cách Casio 

> Để tính nghiệm của phương trình ta dùng chức năng MODE 5. Tuy nhiên máy tính 
chỉ tính được phương trình bậc 2 và 3 nên để tính được phương trình bậc 4 trùng 
phương z 4 - z 2 - í 2 = 0 thì ta coi z 2 = í khi đó phương trình trở thành t 1 - t- 12 = 0 
w531=pl=pl2= 

a MathT 0 

Xi= Xz= 


MathVA 


-3 


Vậy 


t = 4 
/ = -3 


hay 


z 2 =4 
z 2 =-3 


> Với z 2 = 4 => z = ±2 

> Vói z 2 =■ -3 ta có thể đi 
dụng chức năng MODE 5 

ưa về z 2 = 3r o 2 
cho phương trìn 

= ±yỈ3i với í' --1 . H 
h z 2 = -3 <=> z 2 +3 = 0 

Dặc ta có thể tiếp tục sủ 

w531=0=3— 

Xi= 

0 MathT 

□ 

X2= 

MathTA 


m 


-■/Ti 

Tóm lại ta sẽ có 4 nghiệm 

+1 

II 

N 

+1 

íl 




> Tính T ta lại sử dụng chức năng tính môđưn SHIFT HYP 
W2qc2$+qcp2$+qcs3$b$+qcps3$b- 

CMPLX s ' Math ▲ 

I2I + I-2I + IV3Ĩ l-tt> 


4+2^3 


Đáp án chính xác là c 


304 



VD4 . [Thi thử nhóm toán Đoàn Trí Dũng lân 3 năm 2017] 

Giải phưong trình saù trên tập số phức: z y + (/'+ l)z 2 + (/ + l)z + i = 0 

A. z = -/ B.z=~ + yi c. z.= -i-y-/ D. Cả A, B, c đều đúng 

Gzíìz 

❖ Cách Casio 

'r Để kiểm tra nghiệm của 1 phưong trình ta sử dụng chức năng CALC 
Q) A 3$+(b+l )Q)d+(b+l )Q)+brpb= 


X? 


CMPLX Q M3.th À 

x 3 +(i+nx 2 +(i+ii> 


-i 0 

Vậy z = -ị là nghiệm 

^ ị 

> Tiếp tục kiểm tra z = nếu giá trị này là nghiệm thì cả đáp án A và B đều 

đúng có nghĩa lả đáp án D chính xác. Nếu giá trị này không là nghiệm thì chỉ có đáp 

án A đúng duy nhất. 

rp(lP2)+(s3)P2)b- 

CMPLX □ M*th A 

X 3 +(i+l)X 2 +íi+Jt : - 


0 


Vậy 


z = 


]_ 

2 



tiếp tục là nghiệm có nghĩa là đáp án A và B đều đúng 


^ Đáp án chính xác là D 
❖ Cách tự luận 

> Để giải phương trình số phức xuất hiện số i trong đó ta không thể sử dụng chức 
năng MODE 5 được mà phải tiến hành nhóm nhân tó chung 

Phướng trình o z 3 +z 2 +z + (z 2 +z + l)/ = 0 <=>(z + /)(z 2 +z + 1) = 0<=> z ~ 1 J ■ 

> Phương trình z 2 + z +1 = 0 không chứa số / nên ta có thể sử dụng máy tính Casio 
với chức năng giải phương trình MODE 5 

w531=l=l= 


Xi= 


Q MathT 



□ MithTA 





Tóm lại phương trình có 3 nghiệm 


2 - -/; z = 




I_s. 
2 2 1 


=> D là đáp án chính xác 

VD5 . [Thi thử báo Toán học tuổi trẻ lần 3 năm 2017] 

Trong các phương trình dưới đầy, phương trình nào có hai nghiệm z, = Ị + Vĩ ;z 2 = 1 - ^ 


A. z 2 + iyỈ3z+ 1 = 0 B.z 2 + 2z + 4 = 0 C.z 2 -2z + 4 = 0 D. z 2 -2z~4-0 


305 



Giải 

> Ta hiểu phương trình bậc hai ơx 2 + bx + c = 0 nếu có hai nghiệm thì sẽ tuân theo định 

b 


lý Vi-et (kể cả trên tập số thực hay tập số phức) 


Z\ Z 2 


> Tính z ] + z 2 = 2 
w21+s3$b+lps3$b= 


CMPLX g Mỉtth & 


Tính z,z, = 4 
(l+s3$b)(lps3$b)= 


2 


CMPLX B Mith À 

(1+J3ìK1-J30 


4 

Rõ ràng chỉ có phương trình z 3 - 2z 4- 4 = 0 có — = 2 và — = 4 


==> Đáp số chính xác là c 


VD6. ÍThi thử'chuv.ên Khoa 1 

0m 

Õ- 

r- 1 

ỉn lân 1 năm 2017] 


ÊỉễilÊỂMẾ 

ISiiii 

Phướng trình z 2 + iz +1 = 0 
A. 2 B.l 

CÓ bao nhi 

êu nghiệm trong tập 

c.o 

SỐ phức: 

ĐV 

sillii 1 

r ôs Ố 

iili 


Giải 


> Ta phân biệt: Trên tập số thực phương trình bậc hai ax 2 +bx + c^ 0 sẽ có hai nghiệm 
phân biệt nếu A>0, có hai nghiệm kép nếu A=0, vô nghiệm nếu A<0. Tuy nhiên 
trên tập số phức phương trình bậc hai ox 2 +bx + c~ 0 có 1 nghiệm duy nhất nếu A = 0, 

có hai nghiệm phân biệt nếu A ^ 

|_A < 0 

> Vậy ta chi cân tính ầ là xong. Với phương trình z 2 + /z + l=0 thì A=ỉ 2 - 4 = -5 là 
một đại lượng < 0 vậy phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt 

=> Đáp số chính xác là A. 

(1-0’°(V3+/) 5 

VD7 . Ph'ân thực của số phức z là bao nhiêu biết z = —-- _ ' ĩo. 

(-,-,- 75 ) 

A.-1 + i B. 1 C.3-2/ D.2 5 / 

Giải 

> Để xử lý SỐ phức bậc cao (> 3) ta sử đưa số phức về dạng lượng giác và sử dụng 

_ . Z Ị°' Z Ị 

công thức Moa-vơ. Và để dê nhìn ta đặt z = 1 0 

z 3 

> Tính z, = 1 - / = r (cos <3 + /sin ọ). Để tính r và ẹ ta lại sử dụng chức năng SHIF 2 3 
lpbq23= 


306 



□ ' Maith Á 


CMPLX_ 

ãi-ị « 

Vậy z, = \/2^cos—p + isin—Ị^-j zỊ° = p2j ^coslO.—^• + ;sinlO.-^j 
Tứửicosl 0 .^ + 7 sin 10 .^- 


ỵ.ịặ; 

ỂÊệềỉ 


ỀÉỂẫầ 


'Éiii! 
ilií 

iiil 


. : • 


klOOapqKR4$)+bjlOOapqKR4S)= 

CMPLX Q Math Á 

CŨSÍIO-Ĩ^Ì +ìsir t> 


-i 


Vậy z , 10 = (V 2 )* ./ = 2 5 ./ 

> Tương tự z 2 = 2 5 Ị^cos5.y +/sin 5.™J = 2 5 


44 
2 2 


1 _ o 10 

1 s.) 

J 2 

l~ 2 ~ 2 'J 


Tổng hợp z = 


z!°.zi 


2 5 i.2 5 


.73 ^ 1 ; 
- ■— + - - / 
2 2 


,i_73 i 
2 2 ; 


a2 A 5$bO2 A 5$(pas3R2$+alR2$b)R2 A 10$(palR2$pas3R2$b)= 

CMPLX . 0 Math > 


iuirư! LaJ inứ.1.11 ^ 

* 10 (-ị-#õ 


Vậy z = 1 => Đáp số chính xác là B 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bải 1 . [Thi thử chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa lần 2 năm 2017] 

Cho phương trình z 2 - 2z + Ị 7 = 0 có hai nghiệm phức Zj và z 2 . Giá trị của |Zị 14- Ịz 2 1 là: 

A. 2 VĨ 7 B. 2 VĨ 3 c. 2 VTÕ Đ.2\f\5 


Bải .2 . [Đề thi toán Đại học -Caojđẳng khối A năm 2009] 


Gọi z,,z 2 là hai 

nghiệm của phương trình z 2 + 2z 4- Ị 0 = 0 . 

Tính giá tri biểu thức 

A = N 2+ N 2 


: 4 V 4 7 

A. 2 / 1 Ố 

B. 20 . c 5 s 

D.I 0 V 3 


Bài 3 . [Thi thử Group Nhóm toán lần 5 năm 2017] 

Kí hiệu z 1? z 2 ,z 3 là nghiệm của phương trình z 3 4- 27 = 0 . Tính tổng T = |zị| + |z 2 | + |r 3 

A.r = o B.r- 3 V 3 CJ = 9 D. T = 3 


Bài 4 . [Thi thử THPT Bảo Lâm - Lâm Đồng lần 1 năm 2017] 

Gọi z,, 2 ,, z 3 , z 4 là bôh nghiệm phức của phương trình 2z 4 - 3z 2 - 2 = 0. Tính tổng sau: 


307 



D .-Jĩ 


7 ’ = l Z l| + kỉ + | Z 3Ỉ + l Z 4| 

A. 5 B.5-72 C. 3 V 2 


Bài 5 . [Thi thử THPT Bảo Lâm - Lâm Đồng lần 1 năm 2017] 

Xét phương trình z 3 = 1 trên tập số phức. Tập nghiệm của phương trình là: 

A - S j« 


Bài 6. Biết z là nghiêr 

n củ 

a phương trình z +ỉ - 1. Tính giá trị biểu thức 

; 'V rì.. ■ ■ 

IIH 




Á.p = \ 

1 

‘,p =0 rì : c./>=;-| : rì - ' n.p=-ị':;, ' : Ệặ 


LỜI GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 


Bải 1 . Chọn A. 

❖ Cách Casio 

H Tìm hai nghiệm của phương trình 
w531=p2=17= 

E 

Xi= 


z 2 - 2z +17 = 0 


MathV 



B 


MathVA 


■ 


l+4i 

Tính tổng hai môđưn bằng lệnh SHIFT HYP 
w2qcl +4b$+qc 1 p4b= 


CMPLX s Math A 

I l+4i1 + 11—4iI 


1—4i 


2ÌĨ7 

Vậy |zj| + |z 2 | = 2>/Ĩ7 => Đáp số chính xác là A 

Bài 2 « Chọn B. 

❖ Cách Casio 

B Tìm hai nghiệm của phtLơng trình z 2 + 2z 4-10 = 0 

w531-2=10= 


Xi= 

s HathT 

X2= 

s HathVA 


-l+3i 

-l-3i 



Bải 3 . Chọn c. 
❖ Cách Casio 


308 



Tính nghiệm của phương trình r + 27 = 0 bằng chức năng MODE 5 4 
w541=0=0=27— 


Xi= 


Q Matr.T 


. ' 1 
|J 


□ KUthYÀ 

•? / 

JLm 


Màth À 


A3— 


5 ■ 


_ _3 , 3n/3 . _ 3 W3 

; ậy 2,= ;2 JL ,z ’ 2 2 . 

■ Tính tổng môđun 7’ = |z l | + |z,| + Ị 2 1 | 

w541=0=0=27==wlw2qcp3$+qca3R2$+a3s3R2$b$+qca3R2$pa3s3R2$b= 

CMPLX □ Mi.tr* A 

I •■=: •. pET I Ị 

1-31 + 11+ 2 i I + 1 




Vậy r = 9 => Đáp số chínlì xác là c 
Bải 4 . Chọn c. 

<* Cách Casio 

B Đặt t -z 2 . Tìm nghiệm của phương trình 2r - 3/ - 2 = 0 
w532=p3=p2= 

0 MĩđhV 

Xi= &= 


Q MathTÁ 

■ 2 



• Tính tổng môđun 7’ = |z 1 | + ịz 2 | + |z-,| + |2j| 

w2qcs2$$+qcps2$$+qcabRs2$$$+qcapbRs2= 

CMPLX s M*th Á 

3/2 

Vậy T = 3 V 2 => Đáp số chính xác là c 

Bải 5 . Chọn c. 

❖ Cách Casio 

■ Giải phương trình bậc ba z : ' - 1 = 0 vói chức năng MODE 54 
w541=0=0=pl= 


309 





MaithV 


MathTA 


Xi = 
Xs= 


X2= 


i+iHi 




E Mĩth A 

4-#i 

2 2 1 


■ Phương trình có 3 nghiệm X, = l,x 2 = 

=> Đáp số chính xác là c 

Bải 6 . Chọn A. 

* Cách Casio 


1 >6. . 

+ — — /,x. =- 
2 2 2 2 


1_4 



w531=pl=l 


Xi= 


0 Mkthv 


i + ^i 


X2= 


E MathVA 

4-#ĩ 

2 2 1 


2 2 1 2 2 1 

Ta thu được hai nghiệm z nhưng hai nghiệm này có vai trò như nhau nên chỉ cần lấy 
một nghiệm z đại diện là được. 

Với z = t-4; ta chuyển về dạng lượng giác => z = lỊ^cos j + /sin jj 
alR2$+as3R2$bq23= 


CMPLX 0 Math A 


_CMPLX E 

1 I '4 - Lnyủ 



Wk20090aqKR3$)+bj20090aqKR3$)=qJz 

Cũs(ãif)iỉ Ans*Â 


CMPLX 0 Math A 


0.5-0.866025403► 0.5-0.866025403► 


Tông kết /> = ^ + X = l 
Qz+alRQz= 




CMPLX 


0 Mĩth A 


Đáp số chính xác là A. 


310 




























































































Mục lục 


HÀM SỐ VÀ BÀI TOÁN LIÊN QUAN 

* T.Casio giải đề minh họa Bộ GD và ĐT lần 2 năm 2017 ..3 

* T.Casio giải đề minh họa Bộ GD và ĐT lần 1 năm 2017.19 

♦> T.Casio tìm nhanh giá trị lớn nhất “ nhò nhất của hàm số.35 

T.Casio tìmnhanh khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số......43 

♦> T.Casio tìm nhanh bài toán cực trị hàm số...52 

♦> T.Casio tìm nhanh tiếp tuyến của đồ thị hàm số.62 

♦> T.Casio tìm nhanh giới hạn xác định - vô định của hàm số.68 

* T.Casio tìm nhanh tiệm cận của đồ thị hàm số.72 

♦> T.Casio giải nhanh bài toán tương giao của hai đồ thị hàm số. 80 

♦> T.Casio tìm nhanh đạo hàm bậc nhất, bậc hai, bậc n của hàm số.88 

HÀM SỐ MŨ VÀ LOGARIT 

♦> T.Casio tìm nhanh nghiệm của phương trình Mũ-Logarit.96 

♦> T.Casio tìm số nghiệm phương trình Mũ-Logarit (Pl).105 

T.Casio xác định nhanh số nghiệm phương trình vô tỉ - Mũ-Logarit (P2)....113 

♦> T.Casio giải nhanh bất phương trình Mũ-Logarit (Pl).121 

*> T.Casio giải nhanh bâ't phương trình Mữ-Logarit (P2).131 

❖ T.Casio tìm nhanh số chữ số và so sánh hai lũy thừa mũ cao khác cơ số.138 

•> T.Casio tính nhanh giá trị biểu thức Mũ-Logarit. 147 

* T.Casio chúng minh nhanh tính đúng sai của mệnh đề Mũ-Logarit..;.157 

❖ T.Casio giải nhanh bài toán chứa tham số Mũ-Logarit........165 

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN 

♦> T.Casio tìm nhanh họ nguyên hàm của hàm số.173 

♦> T.Casio tính nhanh giá trị của tích phân xác định.186 

♦> T.Casio tính nhanh diện tích hình phẳng. 196 

♦> T.Casio tính nhanh thê’ tích khối tròn xoay.206 

♦> T.Casio tìm nhanh quãng đường vật chuyển động biến đổi...215 

❖ T.Casio giải bài toán tích phân chống lại Casio.221 

HÌNH TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 

♦> T.Casio xác định nhanh vị trí trương đối của đường thẳng, mặt phẳng,..232 

♦> T.Casio xác định nhanh khoảng cách trong không gian Oxyz...240 

❖ T.Casio tìm hình chiếu vuông góc của một điểm, một đường thẳng.251 

♦> T.Casio tính nhanh thể tích hình chóp và diện tích tam giác.259 

♦> T.Casio tính nhanh góc giữa vecto, đường thẳng, mặt phẳng.266 

SỔ PHỨC 

> T.Casio tìm nhanh phần thực - phần ảo - môđun - Acgument của số phức...275 

> T.Casio biểu diễn hình học số phức trên tọa độ thực ảo.283 

> T.Casio và mẹo giải nhanh bài toán quỹ tích các điểm biểu diễn số phức.288 

> T.Casio và mẹo tìm nhanh min max của môđun số phức.. 295 


> T.Casio và mẹo giải nhanh phương trình số phức - dạng lượng giác của số phức 
.....................302 






































NHÀ XUẤT BẢN THANH HÓA 
Số 248 - Trần Phú - p. Ba Đình - TP. Thanh Hóa 
Điện Thoại: (037). 3723.797 - 3853.548 
Fax: (037) 3853.548 
E-mail: nxbthanhhoa@yahoo.cora 


THỦ THUẬT CASIO GIẢI NHANH 
TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 

VƯƠNG THANH BÌNH 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
ThS. HOÀNG VĂN TÚ 

Chịu trách nhiệm nội dung 
NGUYỄN HỮU NGÔN 


Biên tập: ThS. HỒ THỊ PHƯƠNG 
Vẽ Bìa: Công ty KHANG VIỆT 

Trình bày: Công ty KHANG VIỆT 
Sửa bản in: Công ty KHANG VIỆT 


Đối tác LKXB: 



CÔNGTYTNHH MTV 
DỊCH VỤ VĂN HÓA KHANG VIỆT 


( Địa chỉ: 71 Đinh Tiên Hoàng - P.Đa Kao - Q.1 -TP.HCM 
Điện thoại: 08. 39115694-39105797 - 39111969 - 39111968 
Fax: 08. 3911 0880 

Email: khangvietbookstore@yahoo.com.vn 
I Gmail: nhasachkhangviet@gmail.com 

VVebsite: www.khangvietbook.com.vn 


^ISBN: 978-604-74-3113-7 

In: 1.000 cuốn. Khổ: 20x30 cm, tại: CÔNG TY TNHH sx DV TM Bao Bì Kiến Á 
Địa chỉ: 320/32A, Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, TP. Hồ Chí Minh. 

So xác nhận ĐKXB: 580-2017/CXBIPH/07-12/ThaH, ngày 2 tháng 3 năm 2017 
QĐ xuất bản sổ 66/QĐ-NXBThaH, ngày 14 tháng 3 năm 2017. 

In xong và nộp lưu chiểu: Quý 11/2017. 





